CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: 
TT. Thích Nhật Từ 
(ĐT: 0908.153.160; email: thichnhattu(@)gmail.com) 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Thích Nhật Từ chủ biên 
bao gồm các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách 
nghiên cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu 
giường cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Thích Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ 
gia đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, qu) Phật tử muốn ấn tổng kinh sách Phật giáo, các 
đại lÿ cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 

NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: (08) 3839-4121; 6274-0110 
www.daophatngaynay.com I www.tusachphathoc.com 





TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


QUÁN NHƯ PHẠM VĂN MINH 


CƠ SỞ KHOA HỌC 
CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


THỂN, GIỚI. LH 22g 2ssgendeds8letasaasdrbae2ias2dásgEbseikssdbaisdseesesssggS846 VI 
N d1. [IOTTC (TT 9Ì sá(32sasnsieEsuslslmsssedd9bs0bl0aasel6stabsailabaxaeaosgiassi XI 
Ti fiốI lu 6uksasliiuageipltbsasdgnbdlkaiilipaànoanliadisinalsotse XV 
Chương 1: Cơ sở khoa học của Thiền Chánh niệm ............. l 
Chương 2: Thiền sức khỏe và thiền giải thoát................... 33 
Chương 3: Một vài định nghĩa chánh niệm .......................... 49 
Chương 4: Nền tảng đạo đức của Thiền Chánh niệm........ 59 
Chương 5: Chánh niệm và duyên khởi ......................... ..-- -- - 77 
Chương 6: Chánh niệm và phi công tự động...................... 89 
Chương 7: Những phát kiến khoa học đưa đến “cách mạng” 

Thiên chánh niệm......................... -- 5. 22 555 E222 2223 E£££eeeeeszss 99 
Chương 8: Vật lý mới và đạo học Đông phương............. 109 
Chương 9: Thực phẩm và sức khỏe .....................-- ---- +: 117 
Chương 10: Phần thực tập l...........................----- 2-55: j 
Chương 11: Phần thực tập 2 - các chỉ dẫn tổng quát....... 137 
Chương 12: Tạm TT HS {E 145 
Chưữữnø J3: ( áo Dán PHƯC TIT sascxsasxesdaáie54i484201,xãosi1s6 149 
Chung TÃt {CC Đối DI TƯ suyssssbassccosc 200440 Ÿ661°015G:ađ04 169 
Kinh Quận Niệm HƠI THỂ ca de 6660212 001ác06..240e4 157 
Kinh Kalama Anh VIỆt............................ .- -¿-- CS S211 ceeees 205 


Sách tham khảo .............................- << se sex s3 S3 vs v9 3 3555x552 224 


LỜI GIỚI THIÊU 


“Cơ sở khoa học của Thiên chánh niệm” của cư sĩ Quán 
Như - Phạm Văn Minh là một chuyên khảo về thiền nguyên 
thủy của đức Phật dưới cái nhìn khoa học, cơ sở biện chứng, 
giá trị trị liệu, nên tảng học thuyết, các hướng dẫn cặn kẽ và 
những bài thực tập cụ thê nhằm hướng đến một đời sống thân 
khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc, cộng đồng phát triển, đất 
nước đi lên. 


Phát xuất từ kinh nghiệm trị liệu của bản thân, tác giả 
giới thiệu thiền chánh niệm với hai tác dụng: tăng trưởng 
sức khỏe và trải nghiệm giải thoát. Bằng phương pháp khoa 
học, tác giả phân tích thiền qua hệ thống thần kinh và não bộ, 
theo đó giới thiệu trào lưu thiền và phân tâm học, thiền với 
trái tim và bộ não, thiền với các thí nghiệm lâm sàng, thiền 
và các giá trị chuyên hóa. 

Thực tập thiền chánh niệm không chỉ có khả năng xả 
Sfress mà còn hướng đến việc tăng trưởng sức khỏe, tuôi thọ, 
điềm tĩnh, sáng kiến và phát minh. Thiền mang lại các giá trị 
tích cực, nụ cười niềm vui trong cuộc sống, an lạc thánh thơi 
trong mọi tình huống, thong dong tự tại trong mọi nghịch 
cảnh. Người thực tập thiền chánh niệm sẽ hài hòa được thân 
tâm, dùng tâm thay đổi não, dùng não thay đổi tâm. 


Thiền tăng hệ thống miễn nhiễm, giúp ta năng động, lạc 
quan, yêu đời, điêm tĩnh sâu sắc, khai phóng và giải thoát. 


vi 


viii 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Nếu thực tập thiền nhằm mục đích sức khỏe, tạo ra thư 
giãn thì việc thực tập thiền chánh niệm với mục đích giải 
thoát, hành giả vượt qua mọi cảm giác cáu kỉnh, lo âu, sâu 
muộn, căng thắng, oan ức, ức chế; chuyên hóa nghiệp phàm, 
thành tựu thánh hạnh. 


Chánh niệm không phải là loại nhận thức bàng quan mà 
là sự duy trì ý thức theo cách cảm xúc và thái độ nhận thức 
được người thực tập làm chủ trọn vẹn. Chánh niệm là sự chú 
ý về sự vận động của bản thân, về những gì diễn ra xung 
quanh ta về sự làm chủ tâm ý và hành vi. Trong chánh niệm, 
các hình thái phán đoán của ta không kéo theo các phản ứng 
tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Người chánh niệm dùng 
con mắt của tâm quán sát “sự vật như chúng đang là”, buông 
bỏ mọi định kiến, nhờ đó vượt thoát mọi chấp thủ. Nhờ thực 
tập thiền chánh niệm, “cái nhìn sự vật trong chính nó” được 
thể hiện và duy trì, theo đó, trí tuệ phát sinh. 


Tác giả đã phân tích một cách thú vị rằng thiền chánh 
niệm được xây dựng trên nên tảng đạo đức. Nói cách khác, 
không có đạo đức sẽ không có thiền định đích thực, vì người 
đánh mắt đạo đức luôn sống trong sợ hãi và sầu muộn. Do đó 
đạo đức không chỉ là nền tảng của luật pháp mà còn là nên 
tảng của hạnh phúc. Khi xây dựng đời sống thiền trên nền 
tảng đạo đức, các phản ứng sầu, bi, khổ, ưu, não không còn 
cơ sở chỉ phối đời sống tinh thần của chúng ta. 

So sánh duyên khởi với chánh niệm, tác giả nhận thức 
duyên khởi chỉ là một quá trình tương tức và tương hiện. 
Thiền giúp con người soi thấu vũ trụ, tỏ thấu nguồn tâm, 
vượt qua các ý niệm sai lầm về nguyên nhân khởi thủy (duy 
thần, duy vật, duy tâm) của sự sông. Khi chúng ta nhận thức 
cái gì duyên khởi là vô ngã thì thiền chánh niệm là sự nhận 


LỜI GIỚI THIỆU 


thức như thật về tính tương tác, tương quan của sự vật trong 
chính nó. 


Bên cạnh các nghiên cứu y khoa và bộ não, tác giả còn 
so sánh thiền với đạo học phương Đông, thiền và thực phẩm, 
thực phẩm và sức khỏe. Tác giả cảnh báo các hình thái thiền 
luân xa, thiền xuất hồn, thiền nhân điện, thiền nước lã, thiền 


` 
^ x3 


Quan Âm... chỉ là các hình thái “ngụy thiên”, tôn tại dựa vào 
sự mê tín của các tín đô thiêu lý trí. 


Về cách thực tập thiền chánh niệm, tác g1ả gợi mở sự duy 
trì thái độ không phán đoán để nhìn thẩm thấu bản chất sự 
vật. Điều tối ky trong việc thực tập thiền chánh niệm là sự 
đàn áp ý tưởng và tình cảm. Dầu không nhằm mục đích thư 
giãn, người thực tập thiền trước là phải đạt sự an tĩnh, sau 
là trải nghiệm lối sống tỉnh thức, nhằm đạt được trạng thái 
biết trực tiếp về sự vật, không lệ thuộc vào tư duy nhị nguyên. 
Đang khi thê đạt chánh niệm, tâm hành giả không còn bám víu 
vào ba chiều thời lan và ý niệm về sự vật. Nhận thức rằng hiện 
tượng tâm lý đến rồi đi, người thực tập thiền chánh niệm không 
đè nén, không ức chế. Theo dõi và bắt nhịp hơi thở hiện tại: vào, 
ra, một, hai, người thực tập làm chủ hơi thở chánh niệm. 

Cốt lõi của thiền chánh niệm là để trải nghiệm đời sống 
tỉnh thức. Khi chánh niệm hiện tiền, con người tĩnh thức 
trong từng phúc giây, theo đó, mọi động tác đi, đứng, nằm, 
ngồi đều chế tác sự an vui. 

Tác giả giới thiệu các bài thực tập rất cụ thể và chỉ tiết 
như quán niệm hơi thở, ăn trong chánh niệm, rà soát cơ thể, 
quán niệm âm thanh, thiền hành thong dong, thiền tọa bất 
động, từ bi tha thứ... Các bài tập quán tưởng về núi, mặt 
nước ao hồ, tương tức tương hiện... có khả năng tăng trưởng 
sự sáng tạo tích cực. 


ÌX 


x . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Vượt lên trên các tác phẩm thông thường về thiền, tác giả 
của thiên chánh niệm giới thiệu cho đọc giả các kỹ năng trải 
nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, rât cụ thê, rõ ràng, hệ 
thông và có kêt quả. 

Giác Ngộ, ngày 3-7-2014 
TT. Thích Nhật Từ 
Tổng Biên tập Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay 


VÀI DÒNG TRI ÂN 


iến thức tôi có được về Đạo học Đông phương, 

k nhất là Nho giáo và Phật giáo, là nhờ các tân Nho 

trong các năm 70s, nổi bật nhất là Thầy Nguyễn 

Đăng Thục. Thầy đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, dáng 

vóc phong nhã như Chrisnamurti. Sinh viên chúng tôi nói đùa 

là nếu Triết Học Đông Phương chứa trong Bốn bồ chữ, thì một 
mình Thầy Nguyễn Đăng Thục đã chiếm hết Ba Bồ. 


Những khái niệm về Upanishads, Veda, Thiền Việt Nam 
và Trung Hoa, tác giả thu nhận trực tiếp từ thầy Thục trong 
hai giảng đường Văn Khoa và Sư Phạm. Tư tưởng Không Tử 
và Mạnh Tử được Thầy khai thác theo ý hướng vừa khoa học 
và đạo học tương tự như tác giả Lịch Sử Triết Học Trung Quốc, 
Phùng Hữu Lan. Nhiều sinh viên xem Thây như một vị Thầy 
không những truyền giảng tư tưởng, kiến thức mà điều quan 
trọng nhất là học được từ Thầy Thục là “đạo làm người”. 


Tác giả cũng được may mắn được quy y với Thầy Thích 
Thiên Ân (Đoàn Văn An) sau khi Thầy vừa du học từ Nhật 
trở về. Thêm thuận duyên này, tác giả lại và được học và biết 
thêm về Thiền Nhật Bản. Nếu thiếu hấp thụ được kiến thức 
uyên bác của Quý Thây, có lẽ tri kiến về Thiền của tác giả cũng 
chỉ là một mớ “huyền đàm” chứ không phải là một phương tiện 
thiện xảo có thể góp một phần nhỏ vào việc “độ sinh” hiện thực. 


xi 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


Khi bắt đầu con đường nghiên cứu, tác giả lấy bút hiệu 
là Quán Như. Như nghĩa như chữ “Như Lai” trong nhà Phật 
“bất khứ bắt lai”. Còn chữ Quán là lấy ý từ một câu nói của 
Không Tử “Ngô Đạo Nhất Dĩ Quán Chỉ' (Đạo của ta trước 
sau chỉ có một giềng mối). Phật nói “7c chỉ Nhân Tâm" 
thì Không nói là “Phản thân nhỉ Thành", hai cách nói khác 
nhau nhưng nội dung không khác. Minh Đức và Phật Tính 
tuy hai từ ngữ khác nhau nhưng cùng có nghĩa là “tỉnh thức" 
(Awakenine). 


Tri niệm ân đức, tác giả kính vọng bái hương linh thầy 
Nguyễn Đăng Thục và thầy Thích Thiên Ân đã ban cho tác 
giả một nguồn sống của Đạo làm người theo truyền thống 
Đông phương. 


Cũng như hai tác phẩm trước đây, tác giả dành tặng các 
con Như Uyên (Dear Park in Sarnath), Như Dương (The 
Sun is my Heari) và Duy Tuệ (Only can Wisdom Alleviate 
our Karma). 


Nếu thấy con đường Bồ Tát Đạo không phải là con đường 
dễ dàng, các con có thê theo cách sống Nho Phong, phú quý hay 
bân tiện cũng không bao giờ làm thay đôi được đạo làm người. 


Trong thời gian nghiên cứu để viết tác phẩm nảy, qua 
internet, tác giả được có cơ hội quen biết các cư sĩ trong 
nhóm Tủ sách Tôn giáo, đồng tâm tương ứng, hết lòng hộ 
pháp trong khả năng có thể, nhất là Đạo hữu Cư sĩ Hồng 
Quang, người đã nhìn thấy Thực tập Thiền Chánh Niệm là 
một phương cách hoằng pháp hiệu nghiệm, dễ và không tốn 
tiền mà CÓ thể giúp con người cải thiện cuộc sống, ít bệnh 
tật và sống có hạnh phúc hơn. Rộng hơn, Thiền có thê thay 
đổi tâm, chuyền hóa xã hôi, góp phần làm cho dân giàu nước 
mạnh, xã hội văn minh phú cường. Hơn thế nữa, Thiền có 


VÀI DÒNG TRIÂN ' XỈỈỈ 


thể biến quả đất này thành một nơi mà con người sống khỏe 
mạnh và hạnh phúc hơn. 


Cư sĩ Hồng Quang đã từng quảng diễn những lợi ích này 
của Thiên trong nhiêu đạo tràng và học viện tại Việt Nam 
trong gân hai năm qua. 


Tác giả xin cảm tạ Thượng tọa Thích Nhật Từ, một nhà 
sư trẻ nhập thế, kiến thức Phật học sâu rộng, người đã từng 
đem giáo pháp vào truyền bá ngay cả trong các nhà tù, một 
hình thức đem Chùa đến Phật tử, thay vì chờ Phật tử đến 
Chùa. Thầy cũng đã sốt sắng cho phép tác phẩm “Cơ Sở 
Khoa Học của Thiền Chánh Niệm” “nhập hộ khẩu" của Tủ 
sách “Đạo Phật Ngày Nay". 


Tác giả không thể nào quên cám ơn Sonia Nguyễn, một 
người bạn thời Sinh Viên trong các trường Đại học Úc, đã “hóa 
thân” từ con chim họa mi thành con chim Ca Lăng Tần Già để 
ghi đọc các bài thực tập Thiền theo MP3 kèm theo sách. 


Như một thành ngữ Tây phương nói, cuối cùng nhưng 
không phải là kém quan trọng, nếu không muốn nói là quan 
trọng nhất (Lasứ but not least), cảm tạ và xin lỗi hai nương tử, 
Ngọc Anh và Ngọc Nga, về những tôn thương trong đời sông 
và tình cảm mà tác giả gây ra trong những ngày sông trong 
thất niệm, túy sinh mộng tử của kiếp người. 


Quán Như Phạm Văn Minh 
Tháng Sáu 2014 


LỜI NÓI ĐẦU 


ai năm trước (2011) tôi bị bệnh nặng phải vào 
H=: viện điều trị hai tuần. Đây là một cú sốc 
lớn vì đây là lần đầu tôi bị bệnh một trận chí 
tử. Trong khi chờ khám xem có mắc bệnh ung thư ruột hay 
không, hàng đêm tôi nằm trăn trọc ngó trần căn phòng bệnh 
viện, bao nhiêu chuyện cũ trong quá khứ lại ùn ùn kéo về. 
Muốn hay không tôi cũng phải đối đầu với quá khứ, phần lớn 
là những chuyện không muốn nhớ. Vợ và ba con của tôi vào 
thăm hàng ngày và chưa bao giờ tôi thấy tình gia đình ấm 
cúng đến mức đó. Bấy lâu nay tôi hưởng tình yêu gia đình 
êm ấm đó mà không chịu để ý tới. 

Jon Kabat Zinn nhắc tới một người phụ nữ thú nhận là bà 
chỉ 'ngoảnh mặt đi” trong phút chốc, khi ngoảnh lại thì thấy 
”10 năm" đã qua đi, và tệ hơn nữa là bà không còn nhớ đã 
làm gì trong thời gian đó. Cũng thế tôi chỉ ngoảnh mặt đi một 
khoảnh khắc, 30 năm trôi qua. Đến khi ngoảnh lại, tôi hoang 
mang không biết trong thời gian đó tôi trôi giạt bồng bềnh 
ra sao, nhưng chắc chăn tôi đã có nhiều hành động làm tồn 
thương nhiều người, dù ý thức hay không ý thức. 

Những đêm nằm cô đơn trong bệnh viện, bên cạnh một 


bệnh nhân khác được một linh mục làm lễ cuối cùng Wmal 
rites) ba lần, nhưng bà nhất định bám cuộc sống. Đêm nằm 


xvi 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


nghe bà rên la tôi nghĩ đến cái chết của chính mình, lòng thực 
bình yên mà sao buôn quá. 


Trong thời gian chờ soi ruột xem có bị ung thư hay 
không, tôi không còn hỏi câu “why me?” như máy lần bị tai 
nạn trước, tôi nhớ đến lời Thiền sư Kapleau khi biết là mình 
bị bệnh ung thư, ông cũng nói “cần sám hối ba nghiệp tội' khi 
phải đối điện với cái chết! 

Buổi tối mấy cô y tá vào an ủi và dặn dò, nói nếu biết thì 
ráng tập Mindfulness Meditation, giúp cơ thể và tỉnh thần 
đối kháng với buồn bã và tuyệt vọng. Tôi có hơi ngạc nhiên 
sao cô lại nhắc tới Chánh niệm một cách tự tin. Tôi quy y 
từ 50 năm trước, đọc và nghiên cứu sách Phật, nhất là sách 
Thiền. Tôi đã đọc cuốn sách Zen Philosophy, Zen Practice 
của thầy Thiên Ân, bồn sư của tÔI, nhiều lần; đó là chưa kể 
vào các năm 70s tôi cũng đã đọc rất nhiều sách về Thiền và 
theo trào lưu lúc bấy giờ làm cả “thơ Thiền”, ngông ngông 
nghênh nghênh làm như thể mình là Thiền sư “thứ thiệt! 
Tôi đi vào Phật giáo bằng ngã trí thức, nói theo thuật ngữ 
Phật giáo bằng con đường “Văn, Tư” nhưng không bằng con 
đường “Tu”. 


Cuối cùng tôi không phải mắc bệnh ung thư ruột, 
nhưng trong khi bị xuất huyết ra nhiều tôi bị một hệ quả 
là bị Ischemia (Thiếu máu cục bộ), một hình thức Stroke. Vì 
thê được chuyên qua ban thần kinh não bộ đề xem não có bị 
hư hại gì không. Lần đầu. tiên tôi qua máy scan não CT và 
fMRI, chui mình vào một ống không lồ, trong khi các chuyên 
viên gõ vào ống ¡nh ỏi để xem phản ứng của não. May mắn 
là não bộ không có hư hại gì nặng và cũng không ảnh hưởng 
đến cơ quan nào trong thân thể. Khi được xuất viện tôi hứa 
lần này không những Văn, Tư mà tôi còn phải Tu, và lần này 
không còn tán gấu về Thiền mà thực sự tập Thiền. 


LỜI NÓI ĐẦU . XVỈIÏ 


Khi bắt đầu đọc Thiền Chánh Niệm bằng Anh ngữ tôi 
ngạc nhiên về môi quyết tâm quảng bá pháp môn này, được 
biết như là Mindfulness Meditation. Đây là thái độ “đem 
Chùa đến cho Phật tử? thay vì chờ Phật tử đến chùa, mà tôi 
nghĩ là thích hợp hơn trong thời đại Tin học. Thứ hai là sự 
hiểu biết chính xác và thấu đáo về giáo lý đạo Phật, dù họ chỉ 
là những nhà khoa học. Đó là chưa kế đến ngôn ngữ trong 
sáng, không mù mờ và khó hiểu như trong các bài “triết lý' 
về Thiền, có thể nhờ họ đọc kinh Phật với tỉnh thần khoa học 
và áp dụng những phương pháp khoa học mà họ đã được 
huấn luyện trong các trường đại học nổi tiếng và uy tín ở Mỹ 
(nhiều Đại học hàng đầu thuộc Ivy League). 


Tôi vừa đọc và vừa thực tập nên phải nói ngay tôi chỉ 
là một hành giả sơ tâm, biết gì nói đó để quý vị nào thích 
muốn bồ túc TU thêm vào kiến thức Văn, Tư, viên ngọc bích 
mà chính các khoa học gia đều nhìn nhận và tán thưởng. 
Chúng ta đúng là hình ảnh của những người Cùng tử trong 
kinh Pháp Hoa, không biết hay bỏ quên một viên kim cương 
trong tay áo, đề chạy theo những ảo tưởng tâm linh giả mạo. 


Chúng ta chỉ có một đời sống và chỉ có một thân thê để 
sống trong đời này, chúng ta có bốn phận phải gìn giữ thân 
thể khỏe mạnh đến một mức có thể được. Muốn vậy chúng ta 
phải thường xuyên quán niệm thân thể, làm quen lại thân thê 
của mình mà chúng ta lãng quên vì mãi sống trong thất niệm, 
từ ngày này sang ngày khác. Jon Kabat Zinn nói thực hành 
Chánh Niệm là cuộc hành trình trở lại tìm chính ta để có thể 
“biết mình" hơn và thương yêu mình hơn. 

Tôi đã viết hai tác phẩm Vietnamese Engaged Buddhism, 
The Struggle Moverment oƒ 1963-1966 (2002), về phong trào 
Phật giáo tranh đấu cho Hòa Bình mà tôi nghĩ là phản ảnh 
trung thực cho Chánh Kiến theo tinh thần tôn trọng sinh 


xviii 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


mạng chúng sinh của đạo Phật, chủ trương “bất bạo động) 
No Harming mà tôi có nói trong một chương. Tác phẩm 
thứ hai là Kinh Tế Phật Giáo (2012) là Chính Mệnh, và tác 
phẩm này hy vọng phản chiếu trung thực Chánh Niệm. Ba 
cái Chánh trong chuỗi Bát Chánh Đạo, từ Chánh Kiến đến 
Chánh Mệnh và bây giờ, Chánh Niệm. 


Tác phẩm Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh niệm nhắm 
tới những độc giả và sinh viên Phật tử trẻ có thê có nhiều ưu 
tư giống tôi về nhu cầu hiện đại hóa những hình thức hoằng 
pháp cần thiết trong thời đại Tin học bùng nổ. Riêng cá nhân 
tôi, đây là tác phẩm viết như một lời tạ lỗi những người thân 
yêu trong gia đình về những tổn thương tình cảm và đời sống 
tôi đã gây ra trong những ngày sống trong thất niệm, túy sinh 
mộng tử, “Ï ask ƒor your ƒorgiveness”. 


Quán Như Phạm Văn Minh 
Pháp danh Quảng Trí 


LỜI NÓI ĐẦU ' XỈX 


Do no evils 
Practise all the good 
PurIfy the mind 
Thịs 1s the essence ofthe Buddha”s teaching 
Cả nền Đạo đức Phật ØláoO CÓ thể tóm gọn vào bài kệ sau đây: 
Tránh Làm Điều Ác 
Gắng Làm Điều Thiện 
Giữ Tâm Ý Trong Sạch 
Đó Là Tinh Yếu Của Lời Phật Dạy 


Chư ác mạc tác 

Chúng thiện phụng hành 
Thanh tịnh kỳ ý 

Thị chư Phật giáo 


Xx . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


Kinh tụng hàng ngày của Phật tử trong thời đại Tin học 
và Toàn Câu Hóa: 


“Hỡi dân Kàlamas, các ngươi hoài nghi, hoang mang là 
phải, vì vấn đề ấy rất khả nghỉ. Hỡi dân Kàlamas, đừng đề bị 
lôi cuốn bởi những lời thuật lại, hay bởi truyền thuyết, hay 
bởi những lời đồn. Đừng để bị dắt dẫn bởi thâm quyên kinh 
điển, hay bởi lý luận suy diễn, hay bởi những bề ngoài đáng 
tin, hoặc bởi lạc thú tư duy về các quan điểm, hay bởi những 
gì có vẻ hữu lý, hay bởi ý nghĩ: “Đây là thầy ta”. Nhưng hỏi 
Kàlamas, khi nào các ngươi tự mình biết một việc gì là bất 
thiện, sai, xấu, thì hãy đứt bỏ... và khi các ngươi tự mình biết 
một điều gì là thiện, tốt, thì hãy chấp nhận, đi theo”. 


Trong số Tam tạng Kinh điền, theo tôi đây là một bài kinh 
vô cùng quan trọng, phản ảnh tinh thần suy nghĩ tự do của 
người Phật tử, không chấp nhận lòng tin mù quáng, rất gần 
với tinh thần khoa học. Như Thiền sư Đạo Nguyên, tô phái 
Thiền Tào động, Nhật Bản phát biểu: “Đại nghỉ, Đại Ngổ”. 
Cũng nhờ thế Phật giáo không rơi vào con đường giáo điều 
như các tôn giáo độc thần khác. 


Chương Một 


CƠ SỬ KHOA HỌC 
CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


MỘT NỀN VĂN MINH TỔNG HỢP MỚI 


Sử gia văn hóa Anh Arnold Toynbee tiên đoán là việc 
truyền thừa những phương pháp thực tập tâm linh từ Á châu 
vào Tây phương sẽ hình thành “một văn minh tổng hợp mới? 
ngoạn mục trong thời đại chúng ta.) Sự gặp gỡ đó hiện đang 
được thực hiện trong một số các cuộc hội thoại do Viện Tâm 
và Đời Sống (nstiute oƒ Mind and LỨc) và các nhà khoa học 
thần kinh não bộ tại các đại học nổi tiếng như Johns Hopkins, 
Georgetown University Medical Centre. 


THIÊN QUÁN VÀ THẦN KINH NÃO BỘ 


Giới khoa học Tây phương thường cho rằng các tôn giáo 
truyền thống Tây phương không đem lại một đối thoại hữu 
ích nào với khoa học vì hai bên hoàn toàn trái ngược nhau. 
Một đàng thì quyết tâm thực hiện nghiên cứu tự do và giải 
thích kết quả trên căn bản hợp lý, một bên thì dựa trên giáo 
điều và lòng tin mù quáng. 


1. Wes Nisker 2003, p.198. 


2. CƠSỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Điều thú vị là trong thế kỷ XIX, giới khoa học Tây phương 
chưa hề biết gì về phương pháp thực hành Thiền quán Phật 
giáo. Tuy nhiên dần dần các nhà khoa học nhận ra yếu tính 
của Phật giáo: Một tôn giáo không chấp nhận đắng Sáng Tạo 
và quan trọng nhất là, giáo lý duyên khởi Phật giáo tương 
hợp với quan điểm “vô thần' của thuyết tiễn hóa Darwin và 
thuyết nguyên tử giải thích trong vũ trụ học.) 


TẠI SAO PHẬT GIÁO ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ GIAO LƯU VỚI 
KHOA HỌC NÃO BỘ? 


Các nhà thực hành Thiền quán muốn lắng nghe và học 
hỏi xem các nhà khoa học não bộ đã khám phá gì về mối 
liên hệ giữa “Tâm' và “não bộ' và sẵn sàng cung cấp kinh 
nghiệm cá nhân của mình để các nhà khoa học có thể biến 
thành những đữ kiện khả tín. Cũng như các tôn giáo truyền 
thống lâu đời, Phật giáo có thể có khuynh hướng “lão hóa” 
và “giáo điều hóa", cuộc đối thoại này có thê đem đến những 
ảnh hưởng tích cực cho Phật giáo. 


Một số niềm tin của Phật tử cũng như những giả thuyết 
của Khoa học có thể bị thách thức. Tỳ kheo Ajahn Amaro 
thuộc giáo phái Nguyên thủy nhận xét là trong thời hiện đại 
phần lớn công chúng chỉ tin vào một “Thượng đề mới", tức là 
vào “dữ kiện khoa học”. Từ phương pháp “nội quán” (confem- 
plation), dựa vào kinh nghiệm chủ quan cá nhân của thiền 
giả (ngôi thứ nhất “I” “My”) chuyền đổi thành đữ kiện khách 
quan của ngôi thứ ba (“He” “His”), đòi hỏi một quá trình 
kiểm chứng chặt chẽ nghiêm túc! Một vị sư nỗi tiếng qua hai 
tác phẩm, The Monk and the Philosopher và The Quantum 
and the Lofus, trước đây là một nhà khoa học đạt học vị Tiến 


2. Harrington and Arthur Zalonic, p.6. 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM . 3 


sĩ về môn di truyền học ở Institute Pasteur Paris, Matthieu 
Richard, sau đó thọ giới Tỳ kheo Tây Tạng và hiện trú trì tu 
viện Shechen ở Nepal, đồng ý làm người thí nghiệm đầu tiên 
về trạng thái thiền “cao cấp' trong khi não bộ được chụp bằng 
máy fMRI. Nhờ dụng cụ theo dõi não bộ tân tiền này, những 
kinh nghiệm cá nhân của ông được chuyên thành đữ kiện 
khoa học, nghĩa là từ kinh nghiệm cá nhân ngôi thứ Nhất trở 
thành dữ kiện của ngôi thứ Ba.®) 


VIỆN TÂM VÀ ĐỜI SỐNG 


Từ lúc lưu dung ở Ấn Độ cho đến năm 1978, khi các 
người ủng hộ phong trào Free Tibet yêu cầu một số đài truyền 
hình Mỹ phỏng vấn đức Đạt Lai Lạt Ma, một phóng viên đải 
truyền hình hỏi một cách “tỉnh bơ” “tên Bà (her name) là gì?” 
Nhờ đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1989, đức Đạt Lai Lạt 
Ma được mọi người biết đến không những như là một người 
tranh đấu cho một Tây Tạng tự trị mà còn là một vị lãnh đạo 
tinh thần của Phật giáo thê giới. 

Đức Đạt lai Lạt Ma có những ý kiến táo bạo về hiện đại 
hóa Phật giáo như: “Nếu khoa học chứng mình là tiềm tin' 
nào trong đạo Phật không phù hợp với khám phá khoa học, 
chúng ta (Phật tử) phải xét lại và thay đổi!”. Ngài cũng đề 
nghị đưa các môn khoa học vào chương trình đào tạo tăng mi 
và thường nói đùa là nếu không “làm' Đạt lai Lạt ma, có lẽ 
Ngài thích hành nghề kỹ sư! 


MỤC ĐÍCH CỦA VIỆN TÂM VÀ ĐỜI SỐNG 


Được thành lập với mục đích tạo một cuộc đối thoại giữa 
khoa học và thực hành Thiên quán, nhât là Thiên Chánh niệm 


3. Xem bài phụ lục Thiên Định Dưới Ánh Sáng Khoa Học. 


4: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


của Phật giáo. Cuộc đối thoại hy vọng sẽ cung cấp thêm hiểu 
biêt về bản chât của vũ trụ, thân và nhât là tâm. 


Muốn được khoa học chấp nhận, sự hiểu biết này phải 
biến thành chương trình cụ thể và “dụng cụ” đề mang lại 
những ích lợi thiết thực cho đời sống và trả lời cho một câu 
hỏi đơn giản: Làm thế nào để giữ tâm và thân mạnh khỏe? 
Có một phương pháp nào vun trồng và làm cân bằng tình 
cảm trong đời sống của chúng ta không? 


Viện Tâm và Đời sống có bốn hoạt động chính: Tổ chức các 
cuộc hội thoại giữa các nhà thực hành thiền Chánh niệm và các 
khoa học gia nồi tiếng trong các ngành liên hệ; xuất bản các kỷ 
yếu từ các cuộc hội thoại này; tổ chức các khóa tu học mùa hè 
dành cho các nhà nghiên cứu trẻ chuẩn bị cho họ tham dự các 
khóa hội thảo giữa các khoa học gia và các người thực hành 
thiền quán và thực hiện các thí nghiệm đề đưa ra các dữ kiện cần 
thiết; cuối cùng vận động một quỹ trợ cấp cho các công trình 
nghiên cứu về các giả thuyết rút ra từ các cuộc hội thoại. 


Viện Tâm và Đời sống do đức Đạt Lai Lạt Ma khởi xướng 
với sự hỗ trợ của R. Adam Engle, một thương gia ở Bắc Mỹ 
và nhà khoa học thần kinh não bộ Francisco J. Varela gốc 
Chile, làm việc và nghiên cứu ở Pháp. Các người sáng lập 
gặp nhau vào năm 1984, đề nghị một số hội thoại giữa các 
nhà khoa học “đa văn hóa". Đề cho cuộc hội thoại có kết quả 
các nhà khoa học được chọn lựa trong các lĩnh vực nghiên 
cứu liên hệ mà còn có tỉnh thần rộng mở chấp nhận các pháp 
môn từ Đông phương như Thiền quán. 


KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM LÂM SÀNG 


Phần lớn những bài thuyết trình trong kỳ hội thảo thứ 13 
(2005) trình bày các kêt quả thí nghiệm lâm sàng và các kêt 
quả này đã chiêu sáng những nét chính của Giáo pháp như 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM . 5 


vô ngã, Tương tức tương hiện trong thuyết duyên khởi. Qua 
các báo cáo của các thí nghiệm lâm sàng của khoa học não 
bộ, một số giáo lý này không còn là “triết lý nữa mà đã được 
khoa học não bộ hỗ trợ chứng minh. Có nhiều kết quả tích 
cực lý thú khác về ảnh hưởng của Thiền Chánh niệm trên não 
bộ và lên các chức năng của cơ như hệ thống miễn nhiễm 
(Imưmune system) có thê ngăn ngừa hay chữa lành thớt 
một số chứng bệnh như bệnh vây nến, nhất bệnh trầm cảm.. 


NHỮNG HIỂU BIẾT SAI LẦM VỀ THIỀN CHÁNH NIỆM 


Tỳ kheo Ajahn Amaro là diễn giả đầu tiên thuyết trình 

trong buổi hội thoại này. Tỳ kheo nhắc đến những hiểu biết 
sai lầm thông thường như xem ngồi Thiền có tánh cách 
“huyền bí”, ngồi thiền để đạt tới 'cði này cõi nọ” và để có 
những “phép thần thông", do đó tạo ra cơ hội cho những thiền 
sư “bịp bợm' truyền giảng những tư tưởng nhiều khi phản lại 
cả giáo lý căn bản của đạo Phật. Tỳ kheo nhấn mạnh giáo 
pháp của đức Phật là một giáo lý duy nhất trong số các tôn 
giáo là không bắt tín đồ tin vào bất cứ một giáo điều nào 
cho đến khi dùng kinh nghiệm bản thân để chứng tỏ giáo 
lý đó khế hợp với đạo đức, có giúp gì những mục đích cứu 
khổ trong việc hành trì chánh pháp không, nếu không chỉ là 
“huyền đàm' vô ích. Đức Phật là một người “thực tiễn", ít khi 
chịu đề cập đến những chuyện siêu hình phù phiếm, và Phật 
tử có thê tự xét là nên tin theo điều nào trong giáo lý, và nếu 
có những điều nào chưa hoàn toàn thuyết phục hay chứng 
nghiệm, có thể tạm gác qua một bên. Đức Phật thường nói 
đến mấy ấn dụ như giáo pháp nhiều như “lá trong rừng” trong 
khi Ngài chỉ dạy các tín đồ một “nắm lá trong lòng bàn tay". 
Nắm lá trong bàn tay là giáo lý “diệt khổ”. 


Đức Phật thường được so sánh với một “Lương y°, định 
bệnh và bốc thuốc và người bệnh phải uống thuốc theo toa 


6. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


chớ không phải cầu khẩn thần linh để mong khỏi bệnh. Toa 
thuôc năm trong sự thật Thứ ba (Diệt). 


Mindfulness is a ljƒetime š journey along the path that 
ultimately leads to nowhere, onÌy fo who you are. 


Jon Kabat Zinn 
ĐAU VÀ KHỔ 


Cũng cần phải phân biệt giữa “đau' (pain) và “khổ' (su 
ƒering). Không at tránh được đau đớn thân xác (như bệnh tật) 
và “cơn đau tình cảm" (xa người mình thương, mắt mát người 
thân trong gia đình, gặp những chuyện bắt như ý... trên đời) 
kế cả đức Phật, nhưng khổ là thường do chính mình gây ra. 
Đức Phật kê một ẩn dụ trong kinh là có một người bị một mũi 
tên bắn trúng, nhưng người này còn bị tự bắn thêm vào mình 
mũi tên thứ hai, là oán giận, thù ghét và tìm mọi cách để trả 
thù. Đây là nỗi khổ do mình gây ra mà các nhà Phật học Tây 
phương hiện nay dịch là *advenfitiows su/Jering`. Cơn đau có 
thể qua đi trong một thời gian, nhưng môi “thù” có thể thành 

“truyền kiếp°, nghĩa là hết “đau' nhưng vẫn “khổ' đài đài! 
Ngày nay các nhà nghiên cứu hay thực hành thiền quán Tây 
phương ít còn dùng chữ sz@ring đề dịch chữ Du&kha trong 
đạo Phật mà dùng chữ thông dụng là “s/zess”. Trong các cuộc 
thí nghiệm về não bộ, các nhà nghiên cứu quan sát và ghi lại 
hiệu quả của Thiền Chánh niệm lên “s/ress". 


Đau là một chuyện không có thể tránh được trong đời. 
Nhưng khô là một điêu chúng ta có thê lựa chọn. 
MŨI TÊN THỨ NHẤT VÀ MŨI TÊN THỨ HAI 

Cơn đau cơ thê cũng như tâm lý là những điều không thể 
nào tránh được trong kiêp người. Chúng ta đã vun xới tình 
cảm với những người thân trong gia đình và nhật là “ý định” 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM . 7 


nói truyền hậu duệ cho gia đình, khi ta bị khổ khi thấy những 
người thân trong gia đình bị đe dọa hay đau đớn, khi thấy 
con cái bị nguy hiểm. Và thường chúng ta ý thức rõ ràng về 
những đoàn thể mà chúng ta tự đồng hóa vào, như làng xóm, 
đất nước, và tủi thân khi bị hất hủi, xa lánh. 


Tuy nhiên thêm vào cơn đau của mũi tên thứ nhất, chúng 
ta thường tự bắn mình mũi tên thứ hai. Giả dụ như chúng ta hẹn 
đi uống cà phê với bạn (trai hay gái) sau khi đi làm về. Chúng ta 
đến đúng giờ nhưng chờ mãi bạn không đến. Chúng ta có thể có 
tình cảm và phản ứng khác nhau, tùy theo “giả thuyết mà chúng 
ta nghĩ trong đầu. Có thể lý do đơn giản là bạn ở lại làm thêm 
giỜ hay quên ghi ngày hẹn vào nhật ký, hay bị kẹt xe. Nhưng 
nêu chúng ta “nghĩ” là bạn không còn muôn duy trì mối liên hệ 
nữa, chúng ta có thể “nổi điên' và tự biên tự diễn nhiều “kịch 
bản' trong đầu. Hiện tượng mà GS. Mark Williams gọi là ABC, 
từ hiện thực đến phản ứng. A là sự kiện là bạn quên hẹn uống cà 
phê, C là phản ứng của mình. Phần quan trọng gây ra phản ứng 
là B, giả thuyết về các kịch bản mà chúng ta tưởng tượng trong 
đầu, chứ không phải là từ A. Nỗi đau gặm nhắm có thê “đau” 
nhiều gấp trăm lần sự kiện một buổi hẹn bị quên! Mũi tên thứ 
hai này gây ra phản ứng dây chuyền làm bật ra nhiều mũi tên 
khác. Nhiều khi chúng ta tự bắn mũi tên thứ hai dù không thấy 
mũi tên thứ nhất. Đau hay khổ không phải là một ý niệm mơ hồ 
mà hiện diện cụ thể ở thân thể hay tình cảm. 


Trong những trường hợp đó Hệ Giao Cảm (SNS Sym- 
pathetic Nervous Sysfem) thông báo cho các tuyên nội tiết 
phóng ra các chất stress hormone như cortisol hay norepi- 
nephrine vào máu. 

Norepinephrine tăng nhịp tim đập, làm con ngươi mở 
rộng thêm, khí quản cũng mở rộng thêm để phổi thở được 
nhiều không khí, tăng sức mạnh cho chúng ta. 


§_. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Cortisol ngăn chặn hệ thống miễn nhiễm và amygdala 
kích thích SNS và trong phản ứng dây chuyên, SNS ra lệnh 
cho các tuyến nội tiết bơm thêm nhiều chất cortisol hơn nữa. 
Tình cảm trở nên mãnh liệt hơn và hành vi cũng bạo động 
hơn. Phần PFC (xem sơ đồ não bộ) không kiểm soát được ý 
định nên giống như một chiếc xe hơi bị đứt thắng, chúng ta 
trở thành một tài xế điên (giận mất khôn). 


CHƯƠNG TRÌNH THIỀN CHÁNH NIỆM GIẢM STRESS (MBSR) 


Chương trình Thiền Chánh Niệm Giảm Stress (MBSR) 
được Jon Kabat Zin thành lập năm 1979 tại Trường Y Khoa 
thuộc Đại Học Massachusetts, dành cho những bệnh nhân bị 
các chứng bệnh kinh niên mà Y khoa không thê giúp gì thêm 
được nữa. Tiến sĩ Kabat Zinn muốn áp dụng Thiền Chánh 
Niệm, mà ông gọi là “trái tim thực hành của Chánh pháp” 
vào việc chữa trị bệnh nhân bị các loại bệnh mãn tính. Tuy 
nhiên đề cho các bệnh nhân Tây phương không lo ngại đây 
là một phương pháp hành trì “huyền bí Đông phương”, Ông 
giới thiệu Thiền Chánh niệm như là một phương pháp phổ 
quát cho bất cứ một người nào muốn hành trì. Ai cũng có 
thân, tâm và óc não, ông nói đùa bất cứ ai còn thở, nghĩa là 
còn sống, đều có thể thực hành Chánh niệm. Từ năm 1979 
đến năm 2005 có hơn 18 ngàn bệnh nhân theo thực tập khóa 
thiền MBSR, học viên đến học mỗi tuần một lần trong một 
khóa thực tập kéo dài 8 tuần lễ. Từ năm 1990 chương trình 
MBSR lan rộng khắp nước Mỹ, Gia Nã Đại và trên thế giới. 
Hiện có hàng ngàn huấn luyện viên MBSR làm việc chung 
với các chuyên viên y tế trong các bệnh viện, bệnh xá và các 
cơ sở y tế trên toàn cầu. 

Hai bệnh viện nổi tiếng ở Mỹ là Johns Hopkins và 
Georgetown University Medical Centre đồng bảo trợ cuộc 
hội thoại lần thứ 23, tiên phong trong việc mở đường hai 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 9 


ngành học mới trong y khoa được gọi là Intergrative Medi- 
cine (tạm dịch là môn Y khoa nghiên cứu ảnh hưởng và giao 
lưu giữa Tâm và Thân) trong một mạng lưới các trường Y 
khoa, dạy sinh viên về ảnh hưởng của Thiền Chánh niệm trên 
cơ thể và tuy còn trong giai đoạn phôi thai, nhưng các công 
trình nghiên cứu đã có những kết quả đáng khích lệ. 


Thiền Chánh Niệm làm lành những bệnh có thể thấy 
được băng mắt trân. 


Jon Kabat Zinn cũng đã trình bày kết quả tích cực của 
Thiền quán niệm hơi thở trên hai chứng bệnh, một là bệnh 
vẫy nến (psorias¡s), một loại bệnh phát sinh khi bệnh nhân bị 
stress nặng về tình cảm và có thê sẽ hết bệnh khi không còn 
bị stress nữa. Kết quả cho thấy là những người tập thiền quán 
mức lành bệnh “vây nên" sẽ nhanh hơn gấp 4 lần. 


THIÊN VÀ HẠNH PHÚC 


Trong thí nghiệm thứ hai Kabat Zinn hợp tác với Rich- 
ard Davidson thuộc viện đại học Wisconsin- Madison, thí 
nghiệm xem chánh niệm có thê điều hòa tình cảm để giúp 
con người cảm thấy “hạnh phúc" hơn. Davison thử nghiệm 
những Thiền giả có kinh nghiệm ngồi thiền lâu dài như Mat- 
thieu Ricard và khám phá rằng khi một người có những tình 
cảm tích cực như vui vẻ, hạnh phúc thì bán cầu vùng não Pre 
Frontal Cortex (PFC) bên trái hoạt động nhiều hơn bán cầu 
bên phải. Davidson do đó lập ra chỉ số “vui buồn" nghĩa là tỷ 
lệ giữa hoạt động giữa hai bán cầu não PFC bên trái và bên 
phải. Vùng não PFC là phần phát triển mới nhất trong quá 
trình tiễn hóa. Davidson nhận thấy là mỗi người có mức khởi 
điểm hạnh phúc khác nhau. Mức khởi điểm này có thể khá 
bền vững, nhưng nếu thực hành Thiền Chánh niệm có thể 
làm tăng mức hoạt động của vùng não PFC bên trái. David- 


10. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


son cũng nhận xét là những yếu tô bên ngoài có ít ảnh hưởng 
đến “hạnh phúc". Khi nghĩ đến hạnh phúc chúng ta thường 
nghĩ ngay đến “điều kiện kinh tế” và “gia đình. Câu hỏi ngắn 
và gọn: “Tiển có mua được hạnh phúc không?” Nêu một triết 
gia hỏi câu này là một điều bình thường, nhưng câu này do 
một nhà khoa học não bộ là một điều lạ! Trong vòng 50 năm 
qua GDP của Mỹ tăng liên tục, trong một cuộc thăm dò quy 
mô gồm 10 ngàn dân Mỹ, nhưng con số dân chúng tự đánh 
giá mình “hạnh phúc” không tăng, nếu không muốn nói là 
còn giảm! Dù dùng bắt cứ chỉ số hạnh phúc nào đề đo lường, 
kết quả cũng đều giống như nhau. Davidson cũng thăm dò 
xem mức hạnh phúc của một người có tăng lên khi lập gia 
đình, hay lúc bị góa bụi (hay lúc ly dị) để xem mức độ hạnh 
phúc tăng giảm ra sao? Kết quả cho thấy mức hạnh phúc lúc 
mới lập gia đình tăng lên rất nhanh, nhưng sau đó một vài 
năm mức này trở lại mức bình thường nếu không muốn nói 
là thấp hơn! Cũng như khi người phối ngẫu vừa qua đời, mức 
hạnh phúc bị sụt giảm nhiều nhưng một thời gian sau trở lại 
mức khởi điểm bình thường. 

Câu hỏi đặt ra là 'mức' hạnh phúc hay đau khổ có định 
hay thay đổi? Nếu tìm cách thay đổi não bộ qua huấn luyện 
tâm linh như Thiền quán, thì não bộ có thê thay đổi khiến 
một người có “cá tính” buồn bã thành vui vẻ được không? 


SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG VÀ CẤU TRÚC NÃO BỘ 


“Chúng sinh đơn bào bắt đầu cuộc sống 3 tỷ năm trước 
đây. Chúng sinh đa bào xuất hiện cách đây khoảng chừng 
650 triệu năm. Khi tiến hóa, các thú vật đã có một não bộ 
phức tạp có hệ thống cảm giác và cử động có hệ thống truyền 
thông với nhau và các tế bào não và dần dần có một “trung 
tâm điều khiển" trong não bộ. 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM ' lÍ 


Nhà khoa học não bộ Paul Maclean (1990) khám phá là 
não bộ con người hiện đại còn vết tích tiễn hóa não bộ của 
loài bò sát, loài có vú (cũ) (paeomammnalian) và loài có vũ 
(mới) (Neomarmmalian). Nghĩa là chúng ta có BA não bộ còn 
sót lại trong quá trình tiễn hóa, một của loài bò sát và hai não 
bộ của loài có vú. Thảo nào thỉnh thoảng có người vẫn còn bị 
thúc đầy hành động bởi bản năng thú vật! 


MỘT VÀI CON SỐ 


Não chỉ nặng chừng 3 pounds (I ký rưỡi) chứa các mô 
trong chất xám và chất trắng, sền sệt như đậu hủ, có chừng 
1.1 ức (irillion) tế bào kể cả 100 triệu tế bào não (10%). 
Trung bình môi tế bào não nhận chừng 5 ngàn lần trao đổi 
tin tức từ các tế bào khác. Khi nhận được tín hiệu, thường 
qua hóa chất neuro-transmitters và tùy tín hiệu phóng đến, tế 
bào này có phóng tín hiệu trả lời hay không. Một tế bào trung 
bình băn từ 5- 50 lần mỗi giây. Nghĩa là trong vòng 1 hay 2 
phút có chừng 4 triệu tín hiệu phóng ra trong đầu. 


Mỗi tín hiệu chứa thông tin. Não chuyền thông tin này 
đến các phần khác của não bộ cũng như các hệ thống khác 
trong cơ thể. Từ ngữ mind bao gồm cả tín hiệu đối ứng với 
stress, kiến thức, các khuynh hướng trong nhân cách, hy 
vọng và ý thức về ngôn ngữ và văn hóa. 


Não bộ là yêu tố chính để chuyền đổi và hình thành Tâm. 


Não rất bận rộn cho nên dù chỉ nặng chừng 2% trọng lượng 
cơ thể nhưng tiêu thụ 20-25 % dưỡng khí và đường. Cũng giông 
như tủ lạnh lúc nào cũng hoạt động “rì rằm”, não dùng một số 
năng lượng ngay khi ngủ say cũng như lúc suy nghĩ. 

Tổng số các dòng não điện do 100 triệu tế bào phóng 
ra chừng 10 lũy thừa một triệu (6 con số không), ngoài khả 
năng khái niệm hóa. 


12 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Não giao lưu với tất cả hệ thống khác của cơ thê và sau 
đó cơ thê giao lưu với thê giới bên ngoài. Thê giới bên ngoài 
cũng là yêu tô hình thành não: thân thê, ngôn ngữ, văn hóa... 
Nói là não hình thành tâm chỉ là cách nói giản lược. 

Tâm và thân liên hệ chặt chẽ với nhau, nói như thuyết 
duyên khởi của Phật giáo, không có não thì cũng không có 
tâm ngược lại, không có tâm thì cũng không có não. Cái này 
có thì cái kia có. 

CHIẾN THUẬT SINH TỒN TRONG QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA 

Hàng triệu triệu năm trong quá trình tiến hóa, tổ tiên của 
chúng ta sử dụng ba chiên thuật đê sông sót: 

- Phân biệt khoảng cách giữa cá nhân và thế giới bên 
ngoài, g1ữa những tình cảm này và tình cảm khác. 

« Giữ quân bình giữa thân và tâm đề được mạnh khỏe 


° Nắm giữ cơ hội và xa lánh đe dọa — để có cơ hội sinh 
sản truyện thừa (nôi dòng) và tránh hay chông cự những 
nguôn nguy hiêm. 


Những chiến thuật này rất hiệu quả cho việc sống còn, 
nhờ thế mà tổ tiên chúng ta không bị chui vào bụng thú dữ 
hay các thành phần thù nghịch khác. Tuy nhiên quá trình này 
làm phát sinh những tình cảm tiêu cực như lo âu, stress, sợ 
hãi, tổ tiên chúng ta luôn ngó quanh ngó quất để nhận diện 
và đối phó với kẻ thù. 

Thứ nhất: Tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, chiến thuật 
này cho chúng ta biết ai là kẻ thù cần đối phó (phản ứng 
đánh hay chạy). Nhưng không có cơ thê cá nhân nào hoàn 
toàn biệt lập mà đều hiện diện trong mối tương quan tương 
tức, tương hiện (wer-dependence). Nhìn xa về lúc vũ trụ 
mới “bùng nổ”, hạt bụi của các ngôi sao mới (5a Nova) lúc 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM ' 13 


bùng nỗ đã làm nên cơ thê chúng ta, nên chúng “có thể trả lời 
cho câu hỏi của Trịnh Công Sơn “hạt bụi nào hóa kiếp thân 
tôi": đó là các hạt bụi của các stardust làm nên thân thê của 
anh, có thê là từ một star “thiên tài” trong góc vũ trụ nào đó. 


Cái gọi là tâm cũng do nhiều yếu tố kết hợp: từ những 
biến cố lớn trong đời, từ những thần tượng cá nhân hình 
thành tư tưởng, quan điểm, nhân cách, tình cảm, văn hóa .. 
Khó lòng mà nói quan điểm này của “tôi”, dù mỗi người có 

“nghiệp' riêng do hoàn cảnh cá nhân. Tuy chiến thuật phân 
biệt giữa mình và thế giới bên ngoài giúp tổ tiên chúng ta 
sống sót để truyền giống cho “hậu duệ” nhưng cũng thường 
xuyên gây bắt an trong tâm chúng ta. 


Nhất là khi chúng ta tự đồng hóa thân thê này là tôi làm phát 
sinh tình cảm “đau khổ' và lo lắng nhất là khi thân thê không 
hoàn hảo giống như ý mình; quá mập, quá ốm, không quyên TH, 
xâu xí và nhất là khi thân thể bắt đầu suy nhược và già cỗi và 
trong đầu chúng ta còn mối ám ảnh thường xuyên là thân thể có 
lúc chết, dù chúng ta có sẵn sàng hay chưa. Không ai tránh khỏi 
điều này, kế cả đức Phật. Ngũ uấn và tứ đại có hợp thì có tan. 


Bắt cứ một sinh vật nào cũng phải “trao đổi” năng lượng 
và vật thê với thế giới bên ngoài. Chúng ta hít vào dưỡng 
khí và thở ra thán khí và các sinh vật bên ngoài như cây cỏ 
'tái chế biến" thán khí thành dưỡng khí và chúng ta hít vào 
trong cái vòng luân lưu tái diễn vô tận. Jon Kabat Zinn nói 
là trong người chúng ta có các 'nguyên tử” từ trong cơ thể 
của chính đức Phật hay Gandhi, hay bất cứ một thần tượng 
tâm linh nào của chúng ta. Và trong vòng từ l tới 7 năm các 
nguyên tử trong cơ thê chúng ta hoàn toàn thay đổi. Một hệ 
thống “đóng”, không giao lưu với thế giới bên ngoài là một 
hệ thống “chết”. Nghĩa là khi nào còn sống, cơ thê vẫn tiếp 
tục quá trình tái chế biến nguyên tử với môi sinh bên ngoài. 


14: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Giữ quân bình: Không những chúng ta “đau khổ” vì vô 
ngã mà còn vì vô thường. Thân và tâm có nhiều hệ thống 
chính và phụ khác để duy trì mức “quân bình đề làm chúng 
ta 'khỏe mạnh". Tuy nhiên các điều kiện bên ngoài cũng 
như bên trong tiếp tục thay đổi ảnh hưởng đến việc duy trì 
“quân bình" này, làm cho chúng ta lúc nào cũng cảm thấy 
bị đe dọa. Phần não bộ PFC, phần điều hướng ý thức, thay 
đổi từ 5 đến 8 lần mỗi giây. Sự bất định của các tế bào não 
làm tâm luôn bất an. Chỉ cần quan sát khi thực hành chánh 
niệm là chỉ trong vòng một hơi thở, quý vị sẽ thấy kinh 
nghiệm và tình cảm luôn luôn thay đổi, xuất hiện đó, biến 
mất đó. Thảo nào mà ngay cả tổ Huệ Khả ngày xưa cũng 
luôn thấy tâm bắt an! 


Tất cả đều thay đổi theo luật vô thường. Đó là bản 
chất của vũ trụ cũng như thế giới nội tâm và định luật này 
sẽ quấy nhiễu sự “quân bình". Tuy nhiên để giúp chúng 
ta sống sót, não tiếp tục làm công việc ngăn dòng sông 
cảm thọ, tư tưởng đề tìm hệ thống “quân bình" trong một 
thế giới biến dịch. Hậu quả là là não luôn luôn theo đuôi 
khoảnh khắc hiện tại vừa qua, cố gắng kiểm soát chúng 
một cách vô vọng. Một hình ảnh minh họa công việc làm 
của não bộ: Một thác nước chảy đến mé ghênh đá, trong 
tích tắc nước chảy tràn qua rồi tiếp tục tuôn qua ghềnh 
đá và đi mất. Một khoảnh khắc được “sống' hay bị quên 
“mất”, như nước từ trên cao rớt xuống dòng sông hay suối 
bên dưới! Một hơi thở qua đi thì đi mất. Cứ ngồi (nằm hay 
đứng hay đi khi thực hành Chánh niệm) quý vị sẽ thấy 
điều này. Khi mất chánh niệm trong một khoảnh khắc, 
nước chảy qua bờ ghềnh đá, mắt tăm! Không sao, ráng 
tỉnh thức trong một hơi thở khác, một hơi thở khác nữa, 
nhưng cần thận, ráng giữ chánh niệm! 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM . 1Š 


CÂY GẬY VÀ CỦ CÀ RỐT 

Quá trình tiến hóa khiến não thiên vị cây gậy vì nếu 
không có củ cà rốt bây giờ thì sau này vẫn còn có cơ hội 
khác. Còn nếu không tránh được cây gậy thì trong tích tắc có 
thê vào ngay bụng thú đữ hay chết dưới tay của những người 
thù nghịch. Não do đó chú ý đến cây gậy nhiều hơn và mỗi 
lần bị stress, hormone bị tiết ra và tích tụ lâu đài có thê làm 
tốn hại đến cơ thể. Não do đó chứa ký ức về cây gậy nhiều 
hơn là phần thưởng cà rốt, thủng thỉnh ăn cà rốt cũng được! 
Rick Hanson dùng hình ảnh của cọp thiệt và con cọp giấy để 
minh họa cho củ cà rốt và cây gậy. Vì lúc nào cũng phải cảnh 
báo, tổ tiên chúng ta lúc nào cũng xem mối đe dọa “cọp giấy” 
như là “cọp thiệt”, để sẵn sàng đánh hay chạy còn hơn là dễ 
ngươi lầm lẫn xem cọp thiệt là cọp giấy. Vì nếu lầm lẫn một 
lần, sẽ không còn cơ hội lầm lẫn lần thứ hai! Mặc dù mỗi lần 
bị kích động, thân thể bị stress hormone tuồn vào máu, gây 
những tác hại cho cơ thể và tình cảm. Thà là thế còn hơn là 
chui vào bụng cọp thiệt! 


AI ẢNH HƯỚNG Al? 


Rõ ràng là não bộ điều hướng tình cảm của chúng ta, 
nhưng tâm và não hoạt động như một hệ thống Tổng thể và 
ảnh hưởng là ảnh hưởng hỗ tương hai chiều. Nhiều người 
khi bệnh nghĩ thân thê như là một chiếc ô tô bị hỏng và bác 
sĩ là người thợ máy chỉ cần vô dầu mỡ, thay thắng, thay ga, 
cho thuốc, cắt phần này, ghép phần nọ thế là khỏi bệnh! Vấn 
đề không giản dị như vậy. Khi bệnh, cả thân-tâm đều bệnh! 

Sau đây là các thử nghiệm cho thấy là Chánh Niệm đã 
làm thay đổi cấu trúc của não bộ: 


°Ồ ŒGS Lara Lazar, thuộc Viện Đại Học Y Khoa Harvard 
công bô kêt quả cho thây những người thường thực hành 


16 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Chánh Niệm có các phần thuộc Pre Frontal Cortex dày hơn 
là những người không ngồi Thiền. Phần Insula, phần nhận 
biết tình cảm, cảm xúc bên trong cũng dây hơn. Bà kết luận 
là thường phần Pre Front Cortex bắt đầu suy thoái mỏng đi 
từ tuổi 20 trở lên, nên chánh niệm có thê tạo thêm các tế bào 
não mới đề đền bù. 

° GS Daniel Siegel cho biết là khi thực hành chánh niệm 
chúng ta cảm thấy thân tâm hài hòa và chúng ta sử dụng các 
sóng điện não bộ liên hệ đến giao tiếp xã hội và kết quả làm 
mạnh khỏe về thân thể, tâm lý và xã hội. Siegel cũng cho biết 
là các tế bào não cũng sinh sản nhiều hơn do đó có khả năng 
thay đổi các dòng điện kết nói tế bào khi não giao lưu với những 
kinh nghiệm mới. Siegel nói một câu làm rúng động giới ng- 
hiên cứu liên hệ thân-tâm là: “77c tập Chánh niệm là một hình 
thức dùng tâm để thay đổi não và dùng não để thay đổi Tâm” 
hay như một đại sư Tây Tạng: “Phẩu thuật não mà không dùng 
thuốc mể”. Chánh niệm làm thay đổi phần Pre Frontal Cortex 
(PFC) có ảnh hưởng đến những hoạt động kết hợp ảnh hưởng 
lên miễn nhiễm, tự quản và khỏe mạnh toàn diện. 


‹ Các tài xế taxi ở London khi học lấy bằng lái phải nhớ 
các đường nhỏ như mắc cưỡi nên phân Hippocampus, phân 
có trách nhiệm tiêp nhận hình ảnh của não, cũng dày hơn. 


« Các nhạc sĩ đương cầm thực tập một bài nhạc chưa biết 
chừng 10 phút một ngày trong vòng 6 tuần lễ, phần não bộ 
trách nhiệm về cử động cũng dây hơn. Không những thế một 
số nhạc sĩ không thực sự thực tập chỉ tưởng tượng thực tập 
mỗi ngày chừng 10 phút trong vòng 6 tuần lễ, phần não bộ 
liên hệ đến chức năng cử động cũng dây hơn. 


- Viện Thân và Tâm cũng nghiên cứu các đối tượng có 
nhiêu kinh nghiệm Thiên Quán như Matthieu Ricard chăng 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM . Í7 


hạn, cho thấy là bộ phận amygdala, bộ phận liên hệ với sợ 
hãi và hành vi hung hăng ít bị kích động hơn những người 
chưa thực tập Chánh niệm, nghĩa là Chánh niệm giúp làm 
giảm bớt hành động và ý tưởng hung hăng. 


» Một thí nghiệm khác nữa do nhà khoa học và các người 
cộng tác thực nghiệm cho thấy Chánh niệm ảnh hưởng lên 
phần não bộ liên hệ đến Đồng Cảm (empahy) với nỗi đau 
khổ của người khác. Đây là bước đầu của tình cảm từ bi. Các 
người thực tập Chánh niệm đáp ứng với những tiếng kêu 
thất thanh của những người đang đau khổ hay bị nguy hiểm 
nhiều hơn những người chưa thực tập, cho thấy ảnh hưởng 
của Chánh niệm liên hệ đến các sóng điện não liên hệ đến 
đồng cảm (emparhy). 

CÁC PHẦN CHÍNH YẾU CỦA NÃO BỘ 


Pre Frontal Cortex (PFC): Đặt mục đích, hoạch định chương 
trình, điều khiển hành động, hình thành tình cảm, một phần 
hướng dẫn và thỉnh thoảng trấn áp phần Limbic. Trong quá 
trình tiến hóa, phần PFC là phần phát triển nhiều nhất, đóng 
chức năng chính trong nhận thức, quyết định và suy nghĩ. 


Anterior Cingulate Cortex (ACC) Làm quân bình chú ý 
và theo dõi chương trình; phôi hợp ý nghĩa và tình cảm 

Insuia: Biết cảm giác bên trong cơ thể, kế cả cảm giác, 
giúp đông cảm. 

Thalamas: Tiếp nhận thông tin về cảm giác. 

Brain stem: Gởi các hóa chất như serotonin và dopamine 
tới các phân khác của não. 

Corpus callosum: Chuyên thông tin giữa hai bán cầu não. 


Cerebellum: Kiềm soát cử động. 


18 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Limbic system: Phần chính yêu của tình cảm và động cơ, 
gôm cả phân ganglia, hippocampus, amygdale, Hypothalamus 
và pituitary gland, còn được gọi là subcortical, những phân kê 
cận Limbic liên hệ đên tình cảm, báo động, sợ hãi và lo âu. 

Basal ganglia: Liên hệ đến phần thưởng, kích thích và 
cử động. 

Hippocamp„s: Tạo ký ức mới và báo động. 

Amygdala: Chuông báo động khi tình cảm bị kích động 
và các kích thích tiêu cực. 

Hypothalamus: Điều hướng các nhu cầu căn bản như đói, 
sinh lý, tạo ra chât oxytocIn; kích hoạt tuyên Pituitary gland. 

Pituitary giand: Tạo các hóa chất trong não như endor- 
phins, kích hoạt hormone cortisol gây stress; chứa và tiệt 
Oxyfoxin. 


FRONT  Anleror Ciagulate 


MOTOR BACK 
(motivation) 











FRONTAL LOBE „⁄ 
(planning) 


PARIETAL 
OCCIPITAL 
LOBE 


Dorsolateral Prefrontal (vision) 


(executve 8 logical) ` | 
Ofaciory Bưp — ` 


Lateral Otilofrontal “^” qynothalaáus 7 


Amygdala  „ inate 
(basic emollons) ,⁄ NN " 
ì “  Hippoeampus ` 
Entorhinal Cortex ĐRAIN STEM 
(memon) — 'emen) (body ba) 


LIMBIC SYSTEM 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM . 19 


Pre[rontaÍ Cortex (PFC) 
Ahterior cìngwate 
c0rtex (ACC) 


HpotaÍams 







Aimòa[a ` Ỷ +) Corpus ca[[nsum 


LIMBIC §Y§TEN 


Figure 6 
Key Parts of Your Brain 


TẾ BÀO NÃO BỘ 





Có chừng 10% tế bào não bộ trong tổng số tế bào não. 
Nhiệm vụ chính của các tê bào não là băn các làn sóng não đê 
thông tin với nhau qua synapse. Một trong những nguyên tắc 


20. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


chính là “tế bào nào bắn sóng não thông tin với nhau thì hợp 
tác và tăng cường chức năng của nhau. (7e neuron that ƒires 
fogether wires fogether). Có một số các nhà khoa học não bộ 
như Rick Hanson dùng nguyên tắc này để giúp hành giả đi 
xa thêm một bước hơn là nguyên tắc Let be và Let Go trong 
thiền Chánh niệm, và thêm một giai đoạn tích cực khác là Let 
In, nghĩa là dùng tâm đề thay đổi não và khiến não làm Tâm 
được chuyền hóa tốt hơn, như các Thiên sư nhiều kinh nghiệm 
như Matthieu Rickard hay các Thiền sư Tây Tạng. Dĩ nhiên là 
phần thực tập phức tạp hơn là thực tập Chánh niệm. 


Chúng tôi hy vọng trong tương lai các cư sĩ Phật tử 
chuyên về các ngành Tâm thần như BS Phân tâm (Psychia- 
fr¡sf) hay các nhà khoa học não bộ (Neuroscienfisf) tiếp tục 
giới thiệu các thực hành này hầu giúp các Phật tử biết cách 
thực tập các pháp môn khoa học mới khám phá này.® 

Nếu tế bào não nào không phóng tín hiệu, thường “héo 
hắt' và chết sớm. (Use ¡ or lose i) Khi chúng ta đến 80 
tuổi có chừng 4% tế bào não chết đi, nhưng so với số tế nào 
não không lồ, não bộ vẫn hoạt động bình thường nêu chúng ta 
không bị bệnh tật nào trầm trọng, chưa kể các tế bào được sinh 
sản trong quá trình neuro-plasticity. Tế bào não nào hoạt động 
trong việc phóng ra nhiều làn sóng liên lạc với nhau càng có 
nhiều cơ hội sống còn (Srwival oƒthe busiest neurons!) 


Các hóa chất tiết ra trong não giúp các tế bào não phát 
sóng thông tin với nhau, nên có ảnh hưởng rât mạnh 


I- Glutimate: kích thích hoạt động tế não. 


2- GABA: ngăn cản hoạt động tế bào não. 


4. Xm xem thêm video “7e Enlightened Minđ của BS Rick Hanson. 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM . 2l 


3- Serotommn: Điêu hòa vui buôn, giâc ngủ, tiêu hóa. Hâu 
hêt các thuôc trị trâm cảm nhăm làm tăng hóa chât này. 


4- Dopamine liên hệ đến phần thưởng và chú ý, vui thích, 
giúp cách ứng xử. 

5- Norepinephrine: Cảnh giác và kích thích. 

6- Acetylchorine: Thức tỉnh và học hành. 
CÁC CHẤT HÓA HỌC DO TẾ BÀO NÃO TIẾT RA 


7-OpIoids: Ngăn trở stress, làm êm dịu và giảm đau, cung 
câp lạc thú (phê), gôm cả endorphin. 


8- Oxytocin: Gia tăng tình yêu trẻ con. Phụ nữ có nhiều 
chât này hơn nam giới. 


9- Vasopressin: Nối kết tình bạn; Chất này trong nam giới 
có thê gây ra ghen tương và bạo động với người phôi ngâu. 


Các chất hóa học khác: 


10- Cortisol: Do tuyến thượng thận (yre-renal giand) tiết 
ra khi bị stress, ảnh hưởng ham muôn tình dục, vui buôn và 
trí nhớ. 


11- Estrogen: Não phụ nữ và nam giới chứa chất hóa học 
này, ảnh hưởng ham muôn tình dục, vui buôn và trí nhớ. 


TIẾN HÓA NÃO BỘ VÀ QUÁ TRÌNH XÃ HỘI HÓA 


Các loài sinh vật tiền-có vú (profo- mammais) hiện diện 
chừng I80 triệu năm trước đây trong khi các loài chìm hiện 
điện chừng 30 triệu năm (những di tích hóa thạch không hoàn 
toàn chính xác). Loài có vú và chim sống trong môi trường 
nguy hiểm đây thú đữ nhưng trọng lượng não lớn hơn các 
loài bò sát và cá, tại sao? Các loài bò sát và cá thường không 
chăm sóc con cái- nêu không muốn nói là nhiều khi chúng 


22. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


còn “ăn thịt” con cái và không có người bạn đời". Trái lại loài 
chim và loài có vú nuôi nắng “con cái” và trong nhiều trường 
hợp “có đôi có bạn' trên đời và trong vài trường hợp cả đời! 

Nói theo ngôn ngữ tiến hóa, nhu cầu “có đôi có bạn" đòi 
hỏi loài có vú và chim “chọn lựa” một người bạn đời, “chia 
xẻ” thức ăn và “nuôi dạy' con cái, làm tăng mức tiễn hóa não 
bộ của các loài có vú và chim! Đến đây quý vị hiểu rõ thêm 
về câu nói “không thê nào nghiên cứu “sinh học” ngoài quá 
trình tiễn hóa! Một con sóc hay con quạ khôn hơn con thắn 
lằn vì chúng học được kỹ năng “hoạch định, giao tiếp, hợp 
tác và thương thuyết với người bạn đồng hành. Con người 
cũng thế khi trở thành cha mẹ, nhất là khi muốn có người bạn 
đời trăm năm, cũng phải học các kỹ năng này! 


Các loài linh trưởng (Prửmnaíes) hiện diện cách đây chừng 
80 triệu năm và có một đặc tính giống con người là “xã hội 
tính”. Một con khi dành 1/6 thì giờ để làm đẹp cho những hội 
viên trong nhóm, như trong các phim tài liệu “chàng ngồi bắt 
chí cho nàng!” Con khi trang điểm là một hình thức làm giảm 
stress hơn là một con khi được trang điểm. Thay vì nóng ruột 
khi thấy “quý bà' trang điểm quá lâu, quý vị có thể đề nghị 
trang điểm giúp hay ít nhất là xin được kẻ lông mày như Vô 
Ky đã làm cho Triệu Minh, và nói là dựa trên bằng chứng của 
thuyết tiễn hóa, có thể làm quý vị giảm stress, thử xem Quý 
Bà phản ứng ra sao?! 

Những loài linh trưởng nào càng có xã hội tính nhiều 
chừng nào thì não càng to chừng đó! 

Phần Cortex và Insula trong não tăng trưởng đề làm tròn 
các chức năng mới! Các loài vượn lớn như chimpanzees, 
gorIllas và urangutans và đĩ nhiên là loài người, phát triển 
một loại tế bào não có tên là spindle cells để đối phó với 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM ' 23 


những liên hệ xã hội phức tạp. Loại chimpazees cũng biết 
cười và khóc như người! 

Các tế bào não spindle là nơi phát xuất ra những tình cảm 
như đồng cảm và từ bi và tự ý thức (sefawareness) biên hóa 
trong vài triệu năm qua khi Homo Sapiens, tiền thân của con 
người xuất hiện. 

Loài người (/ominid) xuất hiện khoảng chừng 2.6 triệu 
năm qua, bắt đầu từ thời đồ đá cũ và mới. Từ đó về sau trọng 
lượng não tăng gấp 3 lần nhưng chức năng sử dụng tăng lên 
đến 10 lần. Những biến hóa này làm tăng khả năng sống sót 
và sinh tồn của loài người và con người trở thành một chủng 
loại bền sức nhất (/⁄es:), không phải về phương diện thể lực 
mà về phương điện trí năng, để sử dụng trong các lãnh vực 
xã hội, tình cảm, ngôn ngữ. Các tế bào spindle sinh ra từ các 
phần não bộ như cortex và insula - hai lảnh vực quan trọng 
nhất trong giao tiếp xã hội và thông minh tình cảm (emo- 
fional intellieence) và não bộ con người trở thành một siêu 
xa lộ thông tin (Inƒormation super highway) đễ xây dựng kỹ 
thuật, khoa học, văn hóa văn minh... 


“Mới' chừng 10.000 năm qua chúng ta sống trong nên 
văn minh săn bắn và nông nghiệp trong các bộ tộc nhỏ đông 
chừng 150 người. Chúng ta nuôi sống bộ tộc của mình, tránh 
các bộ tộc thù nghịch khác và thú dữ. Những đức tính xã hội 
như độ lượng, đồng cảm, từ bị, công bằng, ngôn ngữ, tha thứ, 
đạo đức, tôn giáo cũng dần dần xuất hiện và phát triển và tạo 
ra nền văn hóa, văn minh như hiện nay. 


Dr Hanson nhận xét là trong mỗi cá thể của loài linh 
trưởng và loài người có một “con chó sói thương yêu và thù 
hận" (a wolƒ of love and of hafe) tương tự như chủng tử Thiện 
hay Ác trong Phật giáo. Trong quá trình tiến hóa khi con 


24 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


người và các loài linh trưởng khác, những đức tính như đồng 
cảm, độ lượng, từ và bị bắt đâu xuât hiện và phát triên. 


Phần Cortex và Insula là phần phát triển sau cùng nhất. 
Theo Dr Hanson, con người là sinh vật có nhiều đức tính 
đồng cảm nhất trên mặt đất. Một trong những nhu cầu tình 
cảm quan trọng của con người là nhu cầu thuộc vào một đoàn 
thê (need oƒ belonging) vì thê chúng ta vui sướng khi chỉnh 
phục một người tình và đau khổ khi bị từ chối hay hắt hủi. 
Tình cảm lãng mạn có mặt trong tất cả các xã hội và nhu cầu 
này có nguồn gốc sâu đậm từ bản chất sinh học và sinh hóa. Hai 
hóa chất liên hệ là endorphin và oxytocine, các hóa chất liên hệ 
và tình yêu (khi bị cú sét ái tình chúng ta hay nói “có lẽ” là do 
hợp chemistry!) Oxytocine có nhiều ở phụ nữ hơn nam giới, 
nhất là khi yêu nồng nhiệt vì sự kích động của Oxytocine. 


Lịch sử hiện đại cho chúng ta thấy con chó sói sân hận hung 
hãn như lò sát sinh Đức Quốc Xã, hai trái bom nguyên tử thả 
ở Nhật, vụ hãm hiếp và tàn sát tập thê ở Nam kinh, chiến tranh 
diệt chủng ở Balkan, Iraq, Aghanistan. Chưa nói tới chiến tranh 
Việt Nam và vụ diệt chủng do tập đoàn Polpot ở Kampuchial 
Phạm Duy nói “kẻ thù ta đâu có phải là người”, cũng đúng một 
phân, vì chúng ta thả xông con chó sói thù hận khỏi chuồng! 
Hơn ai hết người Phật tử biết là tưới tâm chủng tử Thiện là mục 
đích của cả một đời tu tập. Trong phần đầu tôi có một bài kệ căn 
bản nhắc nhở Phật tử “tránh làm điều ác, làm điều thiện, thanh 
lọc tâm ý', giản dị quá phải không. quý vị? Đúng vậy, một đứa 
trẻ lên năm lên bảy cũng có thể hiểu rõ điều này, nhưng một cụ 
già 80 tuổi chưa chắc đã làm được! 


THIỀN CHÁNH NIỆM VÀ HỆ THỐNG MIỄN NHIỄM 


Hợp tác với một chuyên viên về miễn nhiễm thượng 
thặng, J F Sheridan, John Kabat Zin and Richard Davidson 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM ' 25 


làm thí nghiệm xem stress ảnh hưởng lên hệ thống miễn 
nhiễm ra sao. Hệ thống miễn nhiễm hoạt động dựa trên cuộc 
đối thoại song phương giữa hệ thống thần kinh và cơ thể. 
Khi cơ thê bị thương, bị nhiễm vi trùng hay vi khuẩn, các tế 
bào não phóng những dòng điện đề “hỏi thăm sức khỏe" và 
khi có được câu trả lời từ các phần cơ thể bị thương tích, các 
kháng thê sẽ được gởi tới để “tấn công' các vi trùng hay vi 
khuẩn này và làm lành vết thương. Nhưng khi bị stress, hệ 
thống miễn nhiễm làm việc thiếu hiệu quả. Giáo sư Sheridan 
cũng làm một thí nghiệm xem ảnh hưởng của Thiền Quán 
niệm lên các kháng thể như thế nào. Ông thử nghiệm trên 
hai nhóm được chích thuốc chủng ngừa cúm, viêm gan A và 
B và đếm số kháng thê sinh ra và kết quả xác nhận là con số 
kháng thê trong những người đã ngồi thiền nhiều hơn trong 
nhóm chưa ngồi Thiền. Một ngành mới được thiết lập có tên 
Psycho/neuro/immunology (hay viết tắt PNI), nghĩa là hệ 
thống miễn nhiễm bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố gây stress 
khác như tâm lý, xã hội, nội tiết và stress có thể làm hệ thống 
miễn nhiễm yếu đi. Càng bị stress lâu ngày chừng nào càng 
dễ bị bệnh chừng đấy! 


ÔNG THIỆN, ÔNG ÁC 


Gần đây có một bài tham khảo về Thiên trong đó tác giả 
“cả quyết” là Thiền có thể 'quét sạch" stress! Cả quyết điều 
này chăng khác nào cả quyết dầu “Nhị Thiên Đường' có thể 
trị 'bá bệnh”. Đời là biển khô và trong xã hội hiện tại, đời là 
biển stress! Từ khi có đời sống từ một đơn bào trên địa cầu 
hay vũ trụ là đã có stress. Hữu thân hữu khổ. Đó là khẳng 
quyết về chân lý thứ nhất của đạo Phật. Đệ tam nghĩa đề dạy 
chúng ta tìm cách “đối trị” với stress chớ không phải tìm cách 
diệt stress, vì muốn diệt cũng không diệt được. 


26. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Trong bài thuyết trình, Robert Sapolsky GS. Sinh học và 
khoa học thần kinh não bộ ở Stanford University, trình bày 
phản ứng đối với stress của các động vật trong quá trình tiễn 
hóa và của con người trong đời sống hiện đại. Thí dụ như các 
phim tài liệu cho chúng ta thấy các con ngựa rằn bị các con 
báo đuổi tại các đồng cỏ Phi châu. Ngựa văn chạy thục mạng 
và thường chỉ thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng sau 
khi chạy thoát xong, đoàn ngựa rằn lại nhân nha gặm cỏ. Trong 
khi đó nếu con người bị stress từ năm này sang năm nọ và bị 
trầm cảm (depression) vì stress dài hạn bị Ông Ác”, gặm nhắm 
và tạo ra đủ thứ bệnh cho cơ thể cũng như cho tâm thần. 


Các loại stress ngắn hạn (được xem như Ông Thiện), khi 
chúng ta cảm thấy bị đe dọa nhưng thấy có khả năng và cơ 
hội vượt qua được, cơ thê gây phản ứng tích cực làm tăng 
năng lực vì lưu lượng máu chảy vào tim tăng lên, huyết áp 
tăng để máu có thể chuyên chở oxy nhiều hơn đến các bộ 
phận cần thiết trong cơ thể như óc não và bắp thịt. Trong 
những trường hợp nguy hiểm như thế, não bộ của vật cũng 
như của người gác lại những dự định “lâu dài” như bảo quản 
sức khỏe của tim, gan, thận, bao tử... Não bộ của các con 
vật được cấu trúc là khi hết cơn nguy thì trở lại bình thường. 
Trong khi nguyên nhân gây stress mà con người thường bị 
phần lớn do lo âu, sợ hãi, có thực hay tưởng tượng, thường 
người Tây phương gọi là nỗi lo sợ *vô hình" (/„celess ƒear!). 


Kết quả là “stress đài hạn” gây ra đủ thứ bệnh tật như lở 
bao tử, tiêu đường, làm giảm sức ham muốn tình dục (Ibido) 
và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch... và nhất là về bệnh 
tâm thần hiện rất phổ biến là bệnh trầm cảm. Robert Sapol- 
sky nói là những huấn luyện tâm thần như Thiền Chánh niệm 
có thê biến những ảnh hưởng nguy hại của stress thành ảnh 
hưởng tích cực (sfnwilation). Có nhiều người chỉ thích chơi 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM . 27 


các trò mạnh bạo hay nguy hiểm như trò đua xe hơi. Họ cần 
cảm giác mạnh đề thân thể có thể sản sinh chất kích thích 
adrenaline. Nếu Thiền Chánh niệm có khả năng biến Ông Ác 
(s/ress) thành Ông Thiện (s/mularion), cơ thê không những 
chúng ta không bị nhiều chứng bệnh nguy hiểm trầm kha mà 
còn có khả năng làm thân tâm khỏe mạnh. 


Một báo cáo lý thú nhất là của GS. Wolf Singer về “ai là 
“người suy nghĩ'. Khi Descartes tuyên bố 7 7hink therefore I 
am, Cogifo ergo sum, các nhà triết lý Tây phương nhạo báng 
đó là “con ma trong guồng máy" (The Ghost in the Machine). 
Theo GS. Singer, đây là một trực giác “sai lầm', thông thường 
chúng ta suy đoán là hễ có” ý nghĩ” là phải có một 'người suy 
nghĩ”. Các nhà tâm lý hiện đại cho rằng “có ý nghĩ' nhưng 
thực ra “không có người suy nghĩ (Thoughfs withouf a thinker). 
Theo các máy đò dòng điện của các tế bào não, khi một đối 
tượng được chú ý như trong khi ngôi thiền, thì các tế bào não 
phóng ra những tia điện có tần số cao (chừng 40 H), não sẽ 
đồng bộ làm dao động những làn sóng có tần số cao này và 
những đối tượng trở nên rõ ràng và mạch lạc trong ý thức. 
Không có vùng não nào tập trung những làn sóng điện như 
thể đề đóng vai trò người “điều hợp”, mà các làn sóng này tự 
điều hợp. Nghĩa là không có người suy nghĩ- nói một cách 
khác lý thuyết “vô ngã" của đạo Phật được chứng thực ngay 
khoa học não bộ! Những ai còn mắc kẹt trong lý thuyết nhị 
nguyên cartisan nên xét lại những quan niệm và từ ngữ như 
“thân xác” và “linh hồn”, làm như thê đây là hai phần khác 
biệt, không đúng tinh thần nhất nguyên của đạo Phật! Không 
có cái này thì cũng không có cái kial 
VĂN MINH TỔNG HỢP NGOẠN MỤC 


Nhưng bài thuyết trình quan trọng nhất là bài tổng kết của 
GS. Raph Snyderman, Viện trưởng Viện Đại học Duke. GS 


28 . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


đã từng phục vụ y khoa trong 40 năm trong một số vị trí quan 
trọng của nên y học Mỹ, thú nhận là dù y khoa Tây phương có 
những tiễn bộ vượt bực và cứu hàng triệu mạng sông, nhưng 
nêu chỉ dùng khoa học và kỹ thuật không mà thôi, con đường 
này đang -dẫn đến ngõ cụt”, không giúp bệnh nhân làm giảm 
bệnh tối đa như các đồ đệ của Hippocrate mong muốn. Y học 
Tây phương đôi khi còn “tạo ra những vấn đề mới”. Vì thế các 
chuyên viên y khoa đã tham dự hội thoại này với các hành giả 
Thiền Quán, hy vọng tìm ra một con đường mới đề chữa trị hữu 
hiệu hơn. GS. Snyderman thú nhận là đã học hỏi rất nhiều điều 
từ phương pháp quán nệm Phật Giáo và Tây phương phải hình 
thành một mô thức chăm sóc sức khỏe mới. 


Khuyết điểm của Y học Tây phương theo GS. Snyder- 
man, là “quan niệm cục bộ”, chỉ chú trọng đến từng chứng 
bệnh một theo kiêu đau đâu trị đó, mà quên rằng con người 
là một hệ thống “ tổng thể”, mỗi hệ thống trong cơ thê liên hệ 
tất cả những hệ thống khác. Vai trò của bác sĩ đóng vai trò 
chính yếu và bệnh nhân phó mặc Bác sĩ chữa trị. GS. Snyder- 
man tin rằng các công trình nghiên cứu về Thiền Quán có thê 
mang đến kết quả tích cực cho Y học Tây phương như có thể 
tiên đoán và ngăn ngừa bệnh hoạn. Huấn luyện tâm có thê 
chữa lành hay làm giảm bệnh tật vì tăng cường hệ thống miễn 
nhiễm, điều hợp đồng bộ các làn sóng não có tần số cao và các 
phần khác nhau của não, hay ít nhất là nếu không làm giảm đau 
được thì cũng giúp chúng ta không bị những nôi khổ do chúng 
ta tự gây ra dầy vò mình. GS. Snyderman kết luận là “buổi hội 
thoại này là giây phút kỳ diệu nhất trong đời tôi”. 


GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC NHƯNG CŨNG LÀ PHƯƠNG PHÁP NGĂN 
NGỪA BỆNH TẬT 

Chúng ta hay nhắc đến “tứ vô lượng tâm' (Từ, bi, hỷ và 
xả) và thường nghĩ đó chỉ là những giá trị đạo đức, nhưng 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM ' 29 


nếu chúng ta giảm trừ được “tam độc" như tham sân si, tâm 
hồn chúng thánh thơi thì thân thê sẽ ít bị bệnh tật. Trong 
Thiền Chánh niệm có phép tu “quán từ bi”, thân thể sẽ không 
còn bị stress nữa và do đó hệ thống miễn nhiễm làm việc hữu 
hiệu, như một quốc gia có hệ thống quốc phòng mạnh, không 
ai đám đem tàu thuyền đe dọa! 


Trong khi sinh lão bệnh tử là một thực tế không ai phủ nhận 
được, nếu chết chỉ là một quá trình tự nhiên, chúng ta sẽ “vui 
mừng khi giải nghiệp, miễn là “sống vui, sống khỏe”. Cứ tưởng 
tượng tuổi thọ của con người tăng lên 150 năm hay 200 năm, 
lúc đó sống là một cực hình, thay vì là một niềm vui. Sự đóng 
góp của đạo Phật vào nhân sinh lớn lao như thế, lạ lùng thay, 
có người vẫn còn bảo đạo Phật là 'mê tín dị đoan và yêm thế ! 


Tuy nhiên cũng phải nhớ đến lời bình phẩm của đức 
Không Tử “khi bắn cung không trúng đích cũng nên xét lại 
bản thân mình". Nếu chúng ta lúc nào cũng được hướng dẫn 
theo tinh thần của kinh Kzizma, không tin theo những gì dù 
là từ truyền thống và có quyết tâm như đức Đạt Lai Lạt Ma, 
nếu khoa học chứng minh những gì trong giáo lý là sai lầm, 
thì chúng ta phải can đảm từ bỏ. 


Phật tử nên hãnh diện là mình đã chọn một tín ngưỡng 
phủ hợp với khoa học và có những đóng góp làm giảm khổ 
đau cho con người và tất cả chúng sinh, như trong lời thệ 
nguyện “Chúng sinh vô biên thề nguyện độ”. Lời thú nhận 
của GS. Snyderman phải chăng là lời thú nhận là một nền văn 
minh mới “ngoạn mục' của thời đại chúng ta, một nền văn minh 
tâm linh-duy lý bắt đầu thấp thoáng ở cuối chân trời? 


CÁC NHÀ KHOA HỌC TRÌNH BÀY Ý KIẾN TRONG BUỔI HỘI 
THOẠI NÀY 


Ajahn Amaro: Là phương trượng của tu viện Amaravasi 


30. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


ở Anh. Ông lấy bằng Cử Nhân Khoa Học tại Đại Học London 
vào năm 1977 sau đó làm phương trượng của một chùa thuộc 
chi nhánh của Thiên sư AJahn Chah ở miên Đông Băc Thái Lan. 


Richard J. Davidson: Giám Đốc phòng thí nghiệm Wais- 
man nghiên cứu về Não Bộ tại Đại Học Wisconsin tại Madi- 
son. Ông theo học bậc cử nhân tại Đại Học New York và tốt 
nghiệp Tiến sĩ tại Đại Học Harvard chuyên về Tâm lý học sau 
đó chuyên nghiên cứu về mối liên hệ giữa não bộ và tình cảm. 

don Kabat Zinn: Là người khai sảng chương trình MBSR 
tại Đại Học Y Khoa MIT và tác giả nhiều sách nổi tiếng 
về Thiền Chánh Niệm như #ƑJ! Cafastrophe Living (1990), 
Whcrever You Œo, There You Are (1994), Coming to our 
Senses (2005). Ông đậu bằng Tiến Sĩ về Sinh Học Di Truyền 
tại MIT vào năm 1971 với nhà khoa học được giải Nobel 
Salvador Luria. 


Robert Sapolsky: Ciáo sư Khoa Sinh học và Khoa học 
Não bộ tại Đại Học Stanford. Ông là tác giả của hàng trăm 
công trình nghiên cứu khoa học và nhiều tác phẩm về não bộ 
và bệnh tâm thần, sách đễ đọc dành cho công chúng. 


David S. Sheps: Tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa tại Đại Học 
North Carolina (1969) và thực tập ở Bệnh viện Sinal (1972), 
Nghiên cứu tại Đại học North Carolina, Hiện là Giáo sư về 
Bệnh Tim Mạch tại Trường Y Khoa tại Đại Học Emory, At- 
lanta, Georgia. Ông là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trên thế 
giới về ảnh hưởng của Stress trên bệnh tim mạch. 

John Sheridan: Giáo sư về Miễn Nhiễm tại Đại học Ohio. 
Ông đậu bằng Tiến sĩ tại Đại học Rugers và được huấn luyện 
về ngành vi khuẩn và miễn nhiễm tại các Đại học Duke và 
Trường Y Khoa Đại học Johns HopkIns. 


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM . 3Í 


JWolƒ Singer: Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Max Planck về 
Não Bộ ở Frankfurt, tốt nghiệp Tiến Sĩ tại Đại Học Kỹ Thuật 
Munich. Ông đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu về sự 
sinh sản của tế bào não bộ. Ông cũng là chủ tịch của Hội Bác 
SĩMỹ (AAP'). 


LOẶO 


Chương Hai 


THIÊN SỨC KHỎE VÀ THIÊN GIẢI THOÁT 


Sau khi bài “Cuộc cách mạng Thiền Chánh niệm một ít 
lâu, tôi tình cờ đọc một bài “nhận xét về thực hành Thiền 
Chánh niệm là một thứ “công nghệ" thời trang. Đây là một 
vấn nạn “chính đáng”, nếu chúng ta đồng ý với tinh thần của 
kinh Kz/zma và tỉnh thần “khoa học”. 


Các nhà khoa học biết rằng những gì khám phá ngày hôm 
nay, ngày mai có thê “sai lầm' hay ít ra cũng cân thay đôi 
hoặc điều chỉnh. Hai nhà khoa học tiên phong cổ động Thiền 
Chánh niệm là Jon Kabat Zinn và Richard Davidson, và các 
nhà nghiên cứu và thực tập khác, cũng đặt ra một câu hỏi cốt 
tủy là, quan niệm Chánh niệm đang thực hành trong y tế và 
khoa học ở Mỹ hiện nay, có phản ảnh trung thực với phép 
tu quán niệm tỉnh thức theo lời dạy của đức Phật hay không, 
và quá trình “phổ quát hóa” có làm biến dạng hay thay đổi ý 
nghĩa của việc thực tập chánh niệm trong Thiền “giải thoát” 
hay không? 


Cộng đồng khoa học thực tập Thiền Chánh Niệm ở Tây 
phương “ủy nhiệm) Kabat Z1mn và giáo sư J. Mark G. WII- 
liams, tổng kết các ý kiến của các nhà khoa học và các hành 
giả Thiền Chánh Niệm một phiên bản đặc biệt của tập san 
Contemporary Buddhism (vol 12 No 1, May 2011). 


34. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


Từ năm 1980 đến 1990 các công trình nghiên cứu về 
Chánh Niệm tăng gia một cách tiệm tiến, đột nhiên từ năm 
2000 đến 2010 số lượng công trình nghiên cứu nhảy vọt theo 
cấp số nhân (từ 50 tăng lên 350 trong năm 2010). Lãnh vực 
nghiên cứu cũng lan rộng từ tâm lý, y tế tâm thần, phương 
pháp trị liệu theo nhận thức học (MBCT Mindƒfulness Based 
Cogmifive Treatmenf), khoa học thần kinh não bộ rồi lan qua 
các lãnh vực đời thường như giáo dục đại học, luật pháp, 
doanh nghiệp và lãnh đạo. Tại Anh, Dịch Vụ Y Tế Quốc 
Gia Anh (NHS) khuyến cáo các bệnh viện nên dùng phương 
pháp trị liệu MBCT do bộ ba Giáo Sư Mark Williams (ĐH 
Oxford), John Teasdale (ĐH Cambridge) và Zindel Segal 
(ĐH Toronto) khởi xướng, dựa trên phương pháp MBSR của 
Jon Kabat Zimn. Trong khi MBSR dành cho các bệnh nhân 
mắc nhiều loại bệnh mãn tính khác nhau thực tập, phương 
pháp MBCT đặc biệt dùng để chữa trị cho các bệnh nhân 
mắc chứng trầm cảm dài hạn (đã vào bệnh viện chữa trị ít 
nhất là 2 hay 3 lần). 


Sau khi tổng hợp một SỐ ý kiến, Kabat Zinn kết luận 
Chánh niệm trong MBSR là hiểu biết trong sáng, hay chúng 
ta có thể dùng từ ngữ hiểu biết tỉnh thức (wakefulness), 
Chánh niệm của Thiền Sức Khỏe cũng là của Thiền Giác 
ngộ (không phải chỉ là sự chú ý bình thường) nhưng là phần 
chủ yếu của hiểu biết tỉnh thức bao gồm cả ý niệm, tình cảm 
chứa đựng trong cái “tâm cảm giác' (sensing mỉnd). Đây là 
một chiều hướng chính trong hiểu biết, bên cạnh cái biết mà 
chúng ta hay thường gọi là tâm tư duy (/hinking mind). Phần 
chính những gì chúng ta nhận được từ giáo dục là suy nghĩ 
và tinh thần phê phán hợp lý, nhưng trong giáo dục không có 
phần nào giúp chúng ta vun trồng khả năng mà chúng, ta gỌI 
là chú ý (zwareness). Chúng ta thường ít quan tâm đến khả 


THIỀN SỨC KHỎE VÀ THIỀN GIẢI THOÁT ' 35 


năng chú ý mà tỳ kheo Bodhi nhận xét là, tương đương với 
khả năng đưa đên giác ngộ (sa). 


Sự kiện 'khả năng chú ý được nghiên cứu sẽ đem đến 
nhiều cơ hội và thách thức mới. Sự đối thoại giữa Đông và 
Tây hy vọng sẽ đưa đến những thành quả lớn lao, mặc dù áp 
dụng của Thiền Chánh niệm hiện vẫn còn trong những bước 
chập chững. Các ý kiến phát biêu đều đồng ý nên tiếp tục theo 
đuổi nghiên cứu thực hành và thử nghiệm thiền Chánh niệm 
phổ quát như hiện nay, nhưng cố gắng ngăn ngừa không cho 
những thành quả này hóa thạch thành những giáo điều, gây ra 
những tranh cãi vô ích. Một bông hoa héo có thể vẫn còn đẹp, 
nhưng không ích lợi gì cho những con ong đang bay hút mật. 


THIỀN CHÁNH NIỆM VÀ THIỀN TỈNH THỨC: TUY HAI MÀ MỘT 


Khi phát động Thiền Chánh niệm tại Mỹ Jon Kabat Zinn 
nói là ông nghĩ tới lời dạy của đức Phật trong kinh Pháp Cú: 
Đạo Phật chỉ có một mục đích duy nhất là cứu khổ, như tất 
cả các đại dương chỉ có một vị duy nhất là vị mặn. Trong xã 
hội Tây phương Bệnh viện là nam châm thu hút những người 
bị đau và khổ, Jon Kabat Zinn không muốn những bệnh nhân 
Tây phương (nhất là Mỹ) ngại ngần trong việc tham gia thực 
tập thiền quán mà trong thời kỳ New Age, hình thức này bị 
đồng hóa với các phong trào Thiền Siêu Việt (7anscenden- 
taI Meditarion) TM của các “Guru' Ấn Độ, giữa trán có chấm 
son đỏ tượng trưng cho giai cấp Bà- la-môn (nghĩa là Thiền 
Bà-la-môn), tuyên bố họ có thể “xuất hồn xuất xác” như đám 
đồng cốt quàng xiêng hiện được tôn xưng là các nhà ngoại 
cảm. Bệnh nhân Mỹ sẽ không chấp nhận thực tập thiền quán 
nếu ông (Zinn) và các nhà khoa học đồng nghiệp không chịu 

“phổ quát hóa' hay biến Thiền Chánh niệm thành Thiền Phổ 
Quát (wziversai). Sau hơn 20 năm, Thiền Chánh niệm phát 


36. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


triên ngoài sự mong đợi của mọi người, cho thây sự chọn lựa 
của Zimn và các đông nghiệp là đúng. 


Trong khi các Thiền sư vào cửa Thiền bằng nẻo trí tuệ 
nên nhiều khi “ăn nói” bạt mạng như “Phật đất Phật gỗ chưa 
chắc đã là Phật”, “Phùng Phật Sát Phật”, vào cửa Thiền bằng 
cửa nào cũng tốt, bằng cửa Vô Môn cũng được, miễn là đừng 
sa vào con đường mê tín, mất cả dấu vết của “Tam Pháp Ân! 
(Khỏ, Vô thường, Vô Ngãi. 


ĐỜI LÀ BIỂN STRESS! 


Các học giả Tây phương hiện nay dùng chữ Stress thay 
cho chữ suffering, và chúng ta có thê nói “đời là biên Stress' 
thay vì Đời là một biên khô! 


Trải nghiệm của chúng ta xảy ra trên quá nhiều lãnh vực 
và cấp độ khác nhau, tâm, sinh lý, xã hội... thế nhưng phần 
đông chúng ta vẫn dễ dàng nhận diện được stress, một ý 
niệm lẽ ra rất phức tạp. 


Người đầu tiên dùng từ phổ thông và đại chúng này là 
Bác sĩ Hans Selye vào thập niên 1950, người nghiên cứu 
Stress trên các động vật bị thương nặng trong các trường 
hợp hiểm nghèo. Từ ngữ Stress trở thành một từ ngữ chỉ các 
áp lực mà chúng ta gặp phải trong đời sống. Áp lực này là 
nguyên nhân hay hậu quả? (trong tâm lý học thường gọi là 
stimulus hay response) và khi nói “tôi bị Stress nhiều quá” 
có nghĩa là Stress này xâm nhập từ bên ngoài vào (thường do 
các nguyên nhân gây ra gọi là stressor) . Nhưng “tại sao cùng 
một trải nghiệm mà người này thấy bị Stress nhiều hay ít hơn 
người khác? Khả năng làm tăng hay giảm stress từ bên ngoài 
là khả năng thiên phú hay khả năng do tập luyện? Đâu là vai 
trò của Thiền Chánh niệm trong quá trình đối ứng với stress? 


THIỀN SỨC KHỎE VÀ THIỀN GIẢI THOÁT 37 


Một khoa học gia nghiên cứu định nghĩa stress là khả năng 
thích ứng (zđapive), phản ứng (reacfive) hay đối ứng (re- 
sponsive) đôi với những thay đôi mà chúng ta đã trải nghiệm. 
Mỗi người đáp ứng một cách khác nhau, có người đối ứng 
lành mạnh, có người đối ứng nguy hại, có người cố tình chạy 
trốn, giấu giêm người khác và có khi tìm cách giấu giêm cả 
với chính mình, cho đến khi nào không còn dấu diễm được 
nữa thì mới chịu thú nhận. Đến một lúc nào đó cơ thể và tâm 
thần không còn chịu đựng áp lực được nữa, hiện tượng “tâm 
thần Sụp đô” (Nervous breakhdown) hay hiện tượng được gọi 
là burn-out xảy ra. Tới lúc đó có người phản ứng bằng cách 
bộc phát tình cảm một cách hung hãn. Có người tìm cách đè 
nén dấu kín tận đáy lòng, hoặc tìm cách lãng quên trong men 
rượu và thông thường nhất là “bơm các chất hóa học vào 
cơ thể như rượu, thuốc lá, cà phê và ma túy để tạm quên..., 
nếu không thì dùng các loại thuốc an thần, giảm đau từ năm 
này sang tháng nọ. Nhà nghiên cứu nồi tiếng khác về Stress 
là Richard Lazarus (Universify oƒ Calformia- at Berkerley) 
cho rằng về mặt tâm lý Stress là sự giao lưu giữa một người 
và môi trường sinh sống của họ và các nguồn gây ra stress 
nhiều khi có thể là chính người thân trong gia đình, nhiều khi 
là người phối ngẫu hay con cái. 


Stressor lớn thứ hai là thời gian. Lúc nào chúng ta cũng 
hối hả làm cho xong việc, chưa làm hết chuyện này, chuyện 
khác đã đến. Điều nghịch lý là chúng ta bị stress không 
những vì không có đủ thì giờ để làm tất cả mọi việc muốn 
làm hay cần làm, mà nhiều khi chúng ta có quá nhiều thì giờ, 
không biết làm gì cho hết. Khi đang còn trong tuổi lao động, 
chúng ta “mong ước) ngày về nghỉ hưu, mỗi ngày khỏi phải 
thức dậy sớm, thay quần áo đi làm. Nhưng khi nghỉ hưu, chỉ 
trừ khi chúng ta chuẩn bị tạo ra những mối giao lưu và liên 


38 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


hệ mới, chúng ta lại bị stress, có khi còn nhiều hơn là lúc còn 
lao động, vì thấy cuộc đời “trống rỗng', có quá nhiều thì giờ 
nhưng không biết dùng để làm gì, nên phải tìm cách “giết” 
thì giờ (!) Không bao giờ chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong 
giây phút hiện tại! 

Stress là một phần của đời sống từ khi đời sống bắt đầu 
xuất hiện trên địa cầu này. Các học giả Tây phương dịch là 
Human Condition hay Existential Anguish. Những biễn động 
dù lớn hay nhỏ trong đời đều gây stress cho chúng ta, nếu 
chúng ta chỉ “phản ứng một cách tự động mà không “đáp 
ứng' hay “đối ứng” một cách có suy nghĩ hay ý thức, lâu ngày 
chúng ta bị hiện tượng một cây nến cháy cạn tim. Lúc đó 
chúng ta không còn “vật liệu" cháy nữa, và kết quả là không 
còn khả năng đề hành xử trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu có 
người nào hứa là họ sẽ giúp chúng ta làm sạch hết stress khi 
ngồi Thiền, quý vị nên nghi ngờ vị hành giả này hoặc là lạc 
quan quá đáng, hoặc là một loại “lang băm”. Thiền Chánh 
niệm, không giúp làm sạch hết stress nhưng chỉ giúp chúng 
ta đối ứng đúng cách và lành mạnh lại những áp lực, do đó 
làm giảm stress. 


KHÔNG CÓ GIÁO ĐIỀU, CHỈ CÓ NHỮNG BẢNG CHỈ ĐƯỜNG 
TRÍ TUỆ 

Để phân biệt giữa tà pháp và chánh pháp, trong Phật giáo 
có ba bảng chỉ đường trí tuệ, thường gọi là Tam Pháp Ấn, ba 
dấu ấn của Chánh pháp: “Vô thường, Vô Ngã và Khổ'. Đây 
không phải chỉ là triết lý suông mà là ba bảng chỉ đường trí 
tuệ. Do đó Phật tử không phải chỉ là người hiểu và nói vô 
thường mà phải sống vô thường. 

Change: One thing you can be sure oƒ 

Jon Kabat Zinn 


THIỀN SỨC KHỎE VÀ THIỀN GIẢI THOÁT ' 39 


Thông thường nhất là khi có những sự kiện biến động 
trong đời, chúng ta đều “bị” stress. Vào các thập niên 1960 
hai Giáo sư Thomas Holmes và Richard Rahe, thuộc viện 
Đại Học Washington Medical School liệt kê một SỐ thay đổi 
trong đời như cái chết của người phối ngẫu, ly dị, bị tù, bị 
thương tích hay bệnh nặng, lập gia đình, bị đuổi việc, về nghỉ 
hưu, mang thai, mất người thân trong gia đình hay bạn thân, 
mượn tiền mua nhà ngay cả bị phạt khi lái xe... Các sự kiện 
này được đánh giá từ điểm cao nhất (100 điểm, mắt người 
thân trong gia đình đến 11 điểm bị phạt khi lái xe). Có nhiều 
sự kiện được xem là “tin mừng" như lập gia đình, lên chức... 
nhưng đây cũng là những thay đổi quan trọng, cần đáp ứng 
cho nên cũng gây stress. Theo hai Giáo sư này nếu một năm 
trước đó một người trãi qua quá nhiều biến cố (có điểm cao) 
dễ bị bệnh trong các năm sau đó. Xét về phương diện này, 
Phật tử là những “người may mẫn" vì tỉnh yếu của đạo Phật 
là cái nhìn vô thường, và nhờ đó Phật tử có tiềm năng phản 
ứng, đáp ứng và đối ứng đúng cách và lành mạnh với những 
thay đổi trong đời và có thê làm giảm mức độ của Stress. 


VÔ THƯỜNG LÀ TRIẾT LÝ MÀ CŨNG LÀ KHOA HỌC 


Vô thường là phần chính yếu của đời sống. Không có 
thay đổi sẽ không có cái gọi là đời sống! Có nhiều cái bắt 
định trong đời sông nhưng có một cái chắc chăn là đời sống 
sẽ thay đổi và phải thay đổi. Thân cũng như Tâm đều thay 
đổi: ý tưởng, tình cảm quan niệm...Cái gì đến thì sẽ đi.. 
Không có cái gì gọi là thường hằng (hay cái gọi là “cõi vi 
hằng” !) Thường hằng chỉ là một ý niệm của các tôn giáo độc 
thần, hay đúng ra là từ triết lý Hy Lạp (Plzro, Parmenide). 
Thế giới vật thể, hữu tình hay vô tình, cũng thay đổi: tỉnh hà 
đại địa, đều thay đổi, có thể trãi qua một thời gian quá dải 
nên chúng không để ý: nước cạn đá mòn. Đó là vũ trụ bên 


40. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


ngoài, mỗi ngày có thêm một hành tinh mới bùng nỗ, nói gì 
thân thê của chúng ta! Chúng ta cũng biến đổi theo một quá 
trình tiến hóa. Cuộc đời chúng ta là một dòng sông của nhiều 
dòng chảy cá nhân tập hợp lại với nhau. Thế hệ của cha mẹ 
chúng ta là đời sống gần gũi nhất mà chúng ta nhận biết, chỉ 
có sinh vật hữu tình mới có thể trải nghiệm dòng sống liên 
tục này mà chúng ta gỌI là luân hồi, nước đi ra bể lại quay 
về nguồn. Nhưng luân hồi không có nghĩa là tái sinh. Chính 
các đồ đệ của đức Đạt Lai lạt Ma lên tiếng không tin với các 
huyền thoại tái sinh của các vị Lạt Ma, và đương kim Đạt Lai 
Lạt Ma thứ 14 đã lắng lặng không còn nhắc tới huyền thoại 
tái sinh này nữa và gợi ý là có lẽ định chế Đạt Lai Lạt Ma 
qua Ngài là cuối cùng. Tái sinh hàm ý một cá thể “sống” qua 
nhiều cuộc đời trong những kiếp khác nhau. 

Khi bắt đầu là một sinh vật đơn bào, một trứng thụ tinh 
trong tử cung của mẹ, rồi phân bào làm bốn rồi tám vân 

. Trong quá trình phân hóa này chúng cũng thay hình 
đổi dạng và biến hóa thành những tế bào và cơ quan khác 
nhau. Ngay cả trong giai đoạn phôi thai của thân thê, chết đã 
là một phần của sự sống. Khi chúng ta sinh ra, trong cơ thể 
chúng ta có chừng hàng ức tế bào (////on), mỗi một tế bào 
làm công việc riêng của mình và chúng không bao giờ ngừng 
sinh sản, học hỏi và biến hóa. 

Các tế bào trong cơ thể của chúng ta cũng trải qua quá 
trình thành, trụ, hoại (dị) diệt. Trên đời có bao nhiêu điều 
bất trắc, nhưng có một điều chắc chắn là thân thể phải già 
và chết, đù là chúng ta có chấp nhận hay không. Tiềm năng 
đời sống của một cá nhân có lúc cũng phải chấm dứt, đề biến 
thành một dòng sông chứa nhiều genes, đến lúc đầy đủ nhân 
duyên đề chuyền hóa thành những chủng loại mới. 


THIỀN SỨC KHỎE VÀ THIỂN GIẢI THOÁT 4Í 


Thân này không phải là ta mà cũng không phải của tal 
Đọc Kinh chúng ta hay thấy những xác nhận mới nhìn có vẻ 
nghịch lý và khó hiểu. Nhưng những khám phá khoa học gần 
đây cho thấy những điều xác định này trong Kinh không có 
gì khó hiểu và nghịch lý cả, mà đó là thực tại khách quan. 


Theo một lý thuyết về biến đồi sinh học, tất cả nguyên tử 
tế bào trong cơ thê chúng ta hoàn toàn thay đổi trong vòng 7 
năm, có người nói trong vòng 3 hay 5 năm. Bảng chỉ đường 
trí tuệ đã rõ ràng như thế. Nếu biết đời sống là vô thường thì 
khi đối diện với vô thường (thay đổi) chánh niệm giúp chúng 
ta có thể đối ứng một cách dễ dàng, không bị tràn ngập bởi 
stress khi gặp phải thay đổi lớn lao trong cuộc đời. 





Figure 5 
You See a Dotential Threat or Opportunity 


HỆ THỐNG THẦN KINH TỰ ĐỘNG (ANS) 


Thế nhưng mỗi lần gặp thách thức, con người cũng có 
phản ứng cơ thê như loài vật: lưu lượng máu chảy vào tim 
tăng lên, huyết áp tăng để máu có thể chuyên chở oxy nhiều 
hơn đến các bộ phận cần thiết như óc não và bắp thịt... Não 
bộ của các con vật được cấu trúc là khi hết cơn nguy, não 
trạng chúng trở lại bình thường. Trong khi con người vẫn 
tiếp tục gặm nhăm “nỗi khổ niềm đau", não trạng không chịu 
bật “công tắc” báo động là nguy hiểm đã hết. Khi cơn nguy 


42: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


đã qua, hệ thống có tên là Automatic Nervous System (hệ 
thống thần kinh tự động ANS) điều khiến cơ thể trở lại mức 
bình thường: nhịp tim đập trở lại như cũ, lượng máu chảy 
bình thường tái lập tình trạng quân bình của thân thể được 
gọi là homeostasis. Ngược lại khi bị stress trầm kha từ năm 
này sang năm nọ, các tế bảo não trong hippocampus không 
còn làm việc hữu hiệu nữa, có nhiều khi bị chết, quá trình sản 
sinh tế bào não có thể chấm dứt. 


Hệ Giao Cảm SNS (Sympathetic Nervous System) và Đôi 
Giao Cảm PNS (Para-sympathefic Nervous Sysfem) 


Khi bị đe dọa, các tế bào não phóng các luồng điện yêu 
cầu các tuyến nội tiết bơm stress hormone thường có tên là 
norepinephrine hay cortisol vào máu. Hệ thống giao cảm 
(SNS) tự động bị kích thích để hành động. Sau khi hết bị đe 
dọa, não con vật “bật công tắt” chuyền qua hệ thống Đối giao 
cảm (PNS) làm chậm lại những hoạt động cơ thể “nghỉ ngơi” 
và trở lại mức bình thường. 


Hai hệ thống giao cảm SNS và đối giao cảm PNS điều 
khiển phản ứng của con người trước những biến động do 
hoàn cảnh bên ngoài gây ra. Hệ thống Đối giao cảm làm thân 
và tâm nghỉ ngơi. Tình trạng thư giãn, giúp chúng ta suy nghĩ 
sáng suốt, tránh hành động hay thái độ nóng giận “thiếu suy 
nghĩ”, tránh làm hại mình và kẻ khác. Hệ thống PNS làm tâm 
vên tĩnh lại và hỗ trợ thực tập quán niệm. Chúng ta cần cả 
hai, nhưng hễ hệ thống này tăng thì hệ thống kia giảm. Hệ 
thống PNS giống như lính phòng ngừa chữa cháy trong khi 
SNS là những kẻ châm lửa đốt nhà! 


CÁC STRESS HORMONE VÀ NÃO BỘ 


Khi các stress hormones như norepinephrine được bơm 
vào máu nhịp tim đập tăng lên đê chuyên thêm máu vào tim, 


THIỀN SỨC KHỎE VÀ THIỀN GIẢI THOÁT ' 43 


trong khi cortisol ngăn cản hệ thống miễn nhiễm. Và kích 
thích phần Amygdala của não và làm tăng thêm hoạt động 
của hệ giao cảm SNS và theo một phản ứng dây chuyền, bơm 
thêm cortisol vào máu. Cortisol cũng ngăn trở hoạt động của 
hippocampus, Amygdala như một xe hơi bị mắt thắng, và lúc 
đó cortisol được bơm thả cửa vào máu!! 


Kết quả là hoạt động của PFC, bộ phận có thê tạo ra thêm 
tế bào não, bị đình trệ. Dần dần các tế bào não không được 
tạo thêm để đền bù vào các tế bào bị chết: trí nhớ trở nên kém 
hơn vì không có tế bào mới đền bù vảo. 

Phần não bộ điều khiên hai hệ thống giao cảm/đối giao 
cảm này là hypothalamus, phần não thuộc hệ thống limbic, 
nằm sâu trong não bộ. Đây là phần kết hợp hoạt động tình 
cảm và các bộ phận của cơ thể để phản ứng lại các biến động 
bên ngoài điều khiển, khích động PNS khi CÓ nguy hiểm và 
các tế bào não phát ra nhiều sóng điện truyền đến tất cả các 
cơ quan khác trong cơ thê. Hoặc các tế bào não phóng các 
dòng sóng điện báo cho các tuyến nội tiết ra các hormones 
vào máu, thông qua phần đầu của các tế bào não neuropep- 
tides (xem hình tế bào não bộ). Khi hết nguy hiểm, não thông 
báo hệ thống đối giao cảm biết và PNS báo cho cơ thể là 
nguy hiểm đã qua: áp suất máu và nhịp tim trở lại mức bình 
thường. Nhưng con người không như con vật, có quá nhiều 
stressors từ những chuyện nhỏ nhặt như chạy xe gặp quá 
nhiều đèn đỏ, một lời nói khích xúc phạm đến “cái tôi”, khi 
chờ đợi “quá lâu” trong siêu thị, không như loài vật chỉ phải 
đối phó với tình trạng “sống chết” và nhờ hệ thống đối giao 
cảm PNS hoạt động hữu hiệu, nên không tích lũy stress như 
trong trường hợp con người. 


Khi SNS hoạt động mạnh, hệ thống bao tử-ruột (gasfro- 
intestinal) bị ảnh hưởng và sinh ra các chứng như lỡ bao tử, 


44: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


đau bụng kinh niên, triệu chứng khó chịu ở hậu môn và ảnh 
hưởng trầm trọng lên hệ thống miễn nhiễm. Cuối cùng hệ 
thống tuyến nội tiết (Ezdocrine) cũng bị ảnh hưởng: bệnh 
tiểu đường loại 2, có kinh nguyệt sớm và rỗi loạn và làm 
giảm ham muốn tình dục. 


Dĩ nhiên khi cơ thể bị bệnh, tâm lý cũng không tránh khỏi 
ảnh hưởng: lo âu mà không biết tại sao mình lo âu, luôn buồn 
bã vì số lượng chất dopamine giảm xuống, đây là hóa chất làm 
chúng ta vui vẻ. Đây là lý do tại sao chúng ta bị trầm cảm. 


Stress cũng làm não bớt tiệt ra chât serotonine: Phân lớn 
các thuôc chông trâm cảm hiện nay tìm cách tăng hóa chât 
này trong não.) 


MỘT VÀI CHỈ DẪN THỰC TIẾN 


Cơ thể của chúng ta có nhiều hệ thống như nội tiết (en- 
docrine) tìm mạch (cardiovascular) miễn nhiễm (immune), 
bao tử và ruột (gasírotestinal) và hệ thần kinh (nervows sys- 
tem) và hệ thông não bộ giữ vai trò liên lạc đến tất cả các hệ 
khác không ai khác hơn là hệ thống thần kinh tự động. Khi 
chúng ta bị hệ giao cảm kích thích, giống như cơn lửa bốc 
lên, chúng ta cần kích động hệ đối Ø1ao cảm đề chữa lửa: làm 
lắng xuống, làm êm dịu và chữa lành ngọn sóng tình cảm 
đang làm sôi động thân thể, não bộ và tâm. 


Sau đây là một vài cách để kích hoạt hệ Đối Ø1ao cảm mà 
Bác Sĩ Rick Hanson đê nghị chúng ta áp dụng: 

Thư giãn khiến PNS hoạt động làm dịu lại phản ứng 
“đánh hay chạy" từ hệ giao cảm SNS: cụ thê là thư giản lưỡi, 
mắt và quai hàm. Tưởng tượng stress như một dòng sinh lực 


1. Rick Hanson, p. 56. 


THIỀN SỨC KHỎE VÀ THIỀN GIẢI THOÁT ' 45 


từ cơ thể tuôn ra và chìm vào lòng đất; nhúng hai bàn tay vào 
vòi nước nóng hay lạnh. Dùng Chánh niệm theo dõi những 
phân bị căng thăng. (Xem phân body scan) 


Thở từ bụng (Diaphragmafic breathing): Hoành cách mô 
là một bắp thịt dưới phổi giúp chúng ta thở. Đây là cách trẻ 
con sơ sinh thở, làm thân tâm yên tĩnh, hơi thở sâu và đều. Đây 
cũng là cách mà các lực sĩ hay ca sĩ thở vì họ cần hơi dài. 

Thở ra và hít vào thật dài và sâu. Thở ra dài để làm tăng 
buồng phổi và trở lại vị trí nghỉ ngơi. Như một đấu thủ quần 
vợt đang trong cơn nóng giận, càng đánh thì banh cảng mặc 
lưới hay ra ngoài. Các huấn luyện viên thường khuyến cáo 
các đối thủ dừng lại, thở ra và hít vô một hơi thở dài, để kích 
hoạt hệ đối giao cảm, tái lập quân bình tâm và thân. 


Làm quân bình nhịp đập của tim: Nhịp đập của tim bề 
ngoài có vẻ đều đặn nhưng khoảng cách giữa hai nhịp thở 
không hoàn toàn giống nhau (có thê khác nhau chừng l1 hay 

2% giây). Nhiều thử nghiệm cho thấy nếu ráng g1ữ nhịp đập 
của tim đều đặn có thê làm giảm mức stress xuống. Dĩ nhiên 
ngoài các cử động theo kinh nghiệm này quý vị có thê thực 
hành Chánh niệm! Vì giản dị là Chánh niệm cũng kích hoạt 
hệ thống đối giao cảm như các cử động trên), 

KINH NGHIỆM VÀ THỰC NGHIỆM 

Hoặc giả quý vị có thể thực hành Chánh niệm đều đặn 
với những kết quả đã được thực chứng theo nhiều cuộc 
nghiên cứu của các nhà khoa học. Kích hoạt hệ thống đối 
g1ao cảm PNS, thiền Chánh niệm đã tạo những hiệu quả như 
sau với não bộ, thân thê và tâm lý: 


2. Hanson, p 84-85. 


46: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


- Làm tăng chất xám trong phần insular và hippocampus 
và PFC; giảm độ mỏng của phân cortical vì tuôi già; cải thiện 
các chức năng tâm lý liên hệ đên chú ý, từ bi và đông cảm. 

- Làm tăng hoạt động phần bên trái PFC, phần não bộ làm 
chúng ta vui vẻ. 


s Làm tăng các sóng não có tân sô cao gọi là tia Gamma 
như trong trường hợp các thiên sư Tây tạng. 


° Làm giảm tác dụng của stress hormone như cortIsol. 
° Làm tăng hệ thông miễn nhiễm. 


° Giúp một số chứng bệnh như tim mạch, suyễn, tiêu 
đường loại 2. 


» Giúp một số triệu chứng tâm lý như mất ngủ, lo âu, Sợ 
hãi vô cớ (0hob¡4) và rôi loạn dinh dưỡng. 


STRESS VÀ TRẦM CẢM 


Trầm cảm hiện nay đã trở thành một chứng bệnh “phổ 
thông' trong thế giới hiện đại. Tổ chức Y Tế Thé Giới (WHO) 
ước tính là vào năm 2020 trầm cảm trở nên gánh nặng trên 
toàn cầu, vượt hơn cả bệnh tim, viêm khớp và nhiều loại ung 
thư khác! 


Trầm cảm trước đây thường là bệnh của những người vào 
độ tuổi trung niên, nhưng hiện nay có nhiều bệnh nhân trong 
lứa tuổi 20-30 và có tới từ 15 đến 30% người bị bệnh kéo đài 
hơn 1 năm và 1/5 người bị bệnh kéo dài từ 2 đến 3 năm. Có 
đến 50% bệnh nhân bị tái phát nhiều lần. Ngoài trầm cảm còn 
có bệnh tương đương như lo âu mãn tính (chroniec anxiefy) 
cũng trở thành bệnh thông thường. Có thê nói là trầm cảm và 
lo âu là “tâm trạng bình thường" của nhiều người hiện nay. 
Không có lúc nào chúng ta cảm thấy thanh thản và yên vui. 


THIỀN SỨC KHỎE VÀ THIỀN GIẢI THOÁT 47 


THIÊN CHÁNH NIỆM VÀ TRẦM CẢM 


Phương pháp Thiền Chánh MBSR của Jon Kabat Zimn 
phân lớn dành cho các bệnh nhân bị các chứng bệnh cơ thê 
nói chung thực tập. Nhưng phương pháp MBCTT (Mindul- 
ness Based Cognifive Treatmenf) của Giáo sư Mark WIlllams 
dành chữa trị đặc biệt cho các bệnh nhân bị chứng trâm cảm. 
Sau đây là kêt quả do Mark WIlliams công bô sau nhiêu quá 
trình nghiên cứu. 

- Những hành giả thực tập Thiền thường xuyên thấy vui 
vẻ và hài lòng hơn những người bình thường, có tình cảm 
tích cực khiên họ sông lâu hơn và mạnh khỏe hơn. 

- Mức lo âu, trầm cảm, cáu kinh giảm xuống với số lượng 
thời gian thực hành chánh niệm. Ký ức cũng được cải thiện, 
thời gian phản ứng nhanh hơn. 

»° Mối giao tiếp với người khác cũng cải thiện. 

» Thực hành chánh niệm làm giảm mức stress dài hạn và 
huyết áp. 

» Làm giảm các cơn đau dài hạn, ngay cả chứng ung thư. 

» Giúp những người nghiện rượu hay ma túy cai nghiện. 


° Làm tăng mức miền nhiềm.®) 


xkk 


3. MarK Williams, 2011, p. 52. 


Chương Ba 


MỘT VÀI ĐỊNH NGHĨA CHÁNH NIỆM 


Chánh niệm là một hạt chuỗi trong Bát Chánh Đạo và 
một trong ba giai đoạn cốt yếu trên con đường giải thoát 
(Niệm, Định, Huệ). Tuy nhiên trong quá trình phổ quát hóa 
Thiền Chánh Niệm, sau đây là những định nghĩa chung của 
các nhà khoa học: 

Jon Kabat Z1mn (trong Mindƒfulness ƒor Beginners): Chú 
ý với mục đích đặc biệt (những gì hiện ra trong ý thức) trong 
giây phút hiện tại và không phán đoán. (p.L7) 

Mark WIlllams (Mimdfuiness: Finding Peace m a Framiic 
World): Chánh miệm là quan sát một cách bàng quan (những gì 
hiện ra trong ý thức) mà không phê bình, không phán đoán (p.S). 

Bob Stahl (trong Mimdƒfulness —Based Stress Reducfion 
Workbook): Chánh niệm là chú ý đến tất cả trãi nghiệm trong 
giây phút hiện tại, mà không bị lọc qua lăng kính phán đoán. 
Nói rõ thêm chính niệm là một cách vun xới quán niệm về 
tâm và thân đang sống hiện nay và bây giờ. (p15). 

Walpola Rahula (trong Whar the Buddha Taughí?): Chánh 
niệm giản dị là sự quan sát, nhìn ngắm, và xem xét. Quý vị 
không phải là một quan tòa, mà là một nhà khoa học. (p.73) 


Matthieu Ricard (trong 7e Art oƒ Meditation): Chánh 


ã( _. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


Niệm là hoàn toàn chú ý đến tất cả những gì phát sinh ở 
trong và chung quanh chúng ta, tất cả những gì mà chúng ta 
thấy, nghe, cảm và suy nghĩ. Nó bao gồm cả cái chúng ta gọi 
là “biết trực tiếp về bản chất cảm thọ mà các nhà khoa học 
não bộ gọi là intero-ception không bị méo mó vì tình cảm 
hay định kiến của chúng ta. 


Điểm chung của các định nghĩa này là không phán đoán, 
chỉ dùng “con mắt của tâm' (ý thức) để làm một người quan 
sát bàng quan, thái độ của một nhà khoa học quan sát không 
có định kiến. 

Chúng ta nhớ trong chuyện 7ây Du Ký của Ngô Thừa 
Ân, Tẻ Thiên đằng vân giá võ, lên thiên cung để ăn cắp đào, 
xuống thủy cung để đánh nhau với Long Vương. Không ai 
trị được Tè Thiên chỉ trừ 5 ngón tay của Phật Bà Quan Âm, 
thành Ngũ hành sơn và vòng kim cô trên đầu. Trong kinh 
Quán niệm Hơi thở cũng có ý niệm Tâm Viên Ý Mã, ý tưởng 
như con vượn chuyền cành, thoăn thoắt từ cành này sang 
cành nọ. Chỉ cần ngồi Thiền chừng một vài phút, chúng ta 
sẽ chứng nghiệm được tâm Tê Thiên này. Chúng ta nghĩ từ 
chuyện này sang chuyện khác, không sao ngăn cản được. 
Nếu chúng ta càng muốn “đàn áp' thì ý tưởng càng bộc phát 
dữ dội, vê những chuyện trong quá khứ, cho đến những dự 
định trong tương lai, vỀ những môi bận tâm hàng ngày, chê 
cái này, khen cái nọ, muôn cái này, bỏ cái kia, không bao 
giờ ngừng. Một hình ảnh biểu tượng là chúng ta thấy mình 
bị cuốn trôi theo dòng tư tưởng và cảm thọ trong một tình 
trạng mà các nhà thực hành chánh niệm gọi là “phi công tự 
động", sống không ý thức là mình sống, hay “nửa tỉnh nửa 
mê”, sống trong cơn “mộng du”. Thực hành Chánh niệm có 
nghĩa là trở lại sống cuộc sống một cách tỉnh thức. Phật cũng 
chỉ có nghĩa là người tỉnh thức. Tỉnh thức khỏi cái gì? Khỏi 


MỘT VÀI ĐỊNH NGHĨA CHÁNH NIỆM . 5] 


tình trạng “túy sinh mộng tử”, sống như người say, chết như 
trong giấc mộng. 
TÂM TƯ DUY VÀ TÂM CẢM THỌ 

Chúng ta có hai cách “biết” thế giới bên trong và vũ trụ 
bên ngoài (như nói ở trên, dùng ngôn ngữ thì phải dùng ý 
niệm nhị nguyên). Một cái biết qua tư duy (/hinking mind) 
và cái biết trực tiếp qua cảm thọ (sensing mind). Trong 
thế kỷ thứ XVII, Descartes tuyên bố một câu đánh dấu 
nền văn minh duy lý (tôi suy nghĩ, tức là tôi hiện hữu) 7 
Think thereƒore Ïl am (cogifo ergo sum) và Tây phương từ 
đó tới gần đây vẫn xem chúng ta có phần Tâm (thường gọi 
là linh hồn) và Thân thể (Xác). Từ Nhận thức học (eøisfo- 
mology) Descartes nhảy qua Hữu thê học (onology) một 
cách ngon lành. Nhưng Thnking Mind chỉ là mới một nửa 
của cái Tâm. Nửa kia là Sensing mind, dù là không có Tê 
Thiên không thể nào Đường Tam Tạng có thể hoàn thành 
chuyên Tây Du Ký. 


Phát kiến xem con người là một tổng thê (Wholeness) 
vừa hồn vừa xác là do một nhà Vật lý Lượng tử David Bohm 
và nhà khoa học não bộ Francis Verala. Tất cả chúng sinh 
hữu tình đều tự tổ chức chính mình qua hệ thống ANS như 
chúng ta vừa nhắc trên. Khi con người bị bệnh không phải 
chỉ là thân thê mắc bệnh mà cả hệ thống Tâm-thân đều bệnh, 
như hệt trong lý duyên khởi mà chúng ta hay nhắc tới. Trong 
kinh Phật có câu chuyện Ba Thân Lau (Tam lô) để đưa ra 
biểu tượng về duyên khởi của Tâm-Thân. 

Các nhà khoa học phát khởi Thiền Chánh niệm phân biệt 
hai cách giao lưu của chúng sinh hữu tình là Dong Mode và 
Being Mode. Doing Mode là Tê Thiên, cái tâm hoạt động, tư 
duy. Being Mode giống cái Tâm hành-vô-hành của đạo Phật. 


52 . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


Giáo sư Mark Wlilliams đã tìm ra những nét khác biệt của hai 
cách “biêtˆthê giới bên trong và vũ trụ bên ngoài. 


PHI CÔNG TỰ ĐỘNG VÀ CHỌN LỰA CÓ Ý THỨC 


Tư Duy của con người đã tạo ra văn hóa và văn minh kỹ 
thuật kỳ diệu hiện nay khiến cho con người suy nghĩ (Homo 
sapiens) khác biệt với tổ tiên gần nhất của con người trong 
quá trình tiễn hóa là con người đứng thăng (homo erecfus). 
Thí dụ một chuyện đơn giản, nếu không nhờ khả năng học 
hỏi bằng cách lập lại nhờ trí nhớ (working memory) mỗi lần 
chúng ta buộc giây giày, chúng ta phải học lại từ đầu. Nhưng 
thông minh cũng có cái giá của nó. Chúng ta suy nghĩ, làm 
việc, ăn uống, đi đứng, nằm ngồi nhưng không ý thức là 
chúng ta đang làm gì (hay chỉ ý thức lờ mờ). Hầu như lúc nào 
chúng ta cũng sống trong đầu, quên là chúng, ta còn có thân 
thể giao lưu bằng các giác quan, biết trực tiếp thê giới bên 
trong và vũ trụ bên ngoài. Cũng như các tình cảm trực tiếp 
như vui, buồn, nhớ, quên, giận, thương mà không cần qua 
bất cứ ý khái niệm nào. Đó là một thứ trực giác, Chánh niệm 
giúp chúng ta trở lại dùng ý thức soi sáng mọi trãi nghiệm, 
nhờ đó chúng ta có thể có được những chọn lựa có ý thức. 
Chúng ta không còn mắc kẹt trong lỗi suy nghĩ quen thuộc. 
Thay vì bị trôi theo dòng ý thức, chúng ta ngồi lại bên cầu 
quan sát dòng sông tâm thức chảy qua. Quan sát mà không 
phê phán. Không phải là một quan tòa mà là một nhà khoa 
học quan sát một cách “khách quan' tất cả trãi nghiệm “hiện” 
trong đầu. Tuy nhiên chúng ta cần đề cập đến ngộ nhận đầu 
tiên về thực hành Thiền Chánh Niệm hay bất cứ một loại 
Thiền nào khác, là làm tâm trống rồng, không còn ý tưởng 
nào trong đầu. Tê thiên mà không suy nghĩ thì không còn là 
Tê Thiên nữa. Tâm Tư Duy mà không còn ý tưởng, ý niệm 
là một chuyện bắt khả. Trong phép quán “số tức”, người hành 


MỘT VÀI ĐỊNH NGHĨA CHÁNH NIỆM ' 53 


thiền được khuyến cáo là chỉ nên đếm từ 1 đến 10. Chỉ trong 
10 niệm đó, ý tưởng ở đâu ùn ùn kéo tới. Nói chi tới 10 phút 
hay nửa giò! Quý vị thử xem mình giữ tâm tĩnh lặng được 
bao lâu mà không bị Tê Thiên đến quấy phá! 


1- Doing Mode suy nghĩ, phân tích, nhớ lại, hoạch định 
chương trình nhất là so sánh... Chính vì vậy mà chúng ta 
dành bao nhiêu thì giờ “để sống trong đầu mà không để ý 
những chuyện diễn ra chung quanh, nhiều khi chuyện diễn 
ra ngay trước mắt mà chúng ta vẫn không thấy, không biết. 
Chánh niệm là một cách khác đê biết “trực tiếp”. Chánh niệm 
có nghĩa là trở lại với các giác quan: thấy qua nhãn, nhỉ, ty, 
thiệt, thân và ý (duy thức gọi là tâm vương) để lúc nào cũng 
tiếp xúc với “tâm sở' (Thanh, hương, vị, xúc, pháp). Khi ăn 
thì biết mình ăn, biết thưởng thức món ăn. Có biết bao nhiêu 
người ăn, uống nhưng không biết thưởng thức (ngưu ẩm, 
thực bắt tri kỳ vị). Khi đọc Tây Du Ký đến đoạn Tế Thiên và 
Trư Bát Giới lên Thiên cung ăn cắp đào tiên, Trư Bát Giới 
bỏ vào miệng ngốn một trái đào, rồi hỏi Tê Thiên “Đảo ngon 
không?” Tê Thiên nạt: “Đệ ăn trước sao còn hỏi”. Độc giả 
cười bò lăn bò càng về đoạn này. Nhưng đâu có phải một 
mình Trư Bát Giới ăn mà không biết thưởng thức. Khi thực 
tập Chánh niệm, hành giả khi ăn thì biết mình ăn, thở ra thì 
biết mình thở ra, khi nhìn thì thấy cái mà mình muốn thấy. 
Mấy câu nói của các Thiền sư không có gì nghịch và khác 
thường cả! Chánh niệm do đó chỉ là sống tỉnh thức với đời 
sông bên trong và vũ trụ bên ngoài từng giây phút một. 


Trong Døing Mode còn một tính chất quen thuộc khác 
nữa là so sánh. So sánh hiện trạng với hoàn cảnh mà mình 
mong ước. Phải chi... Được voi đòi tiên. Đứng núi này trông 
núi nọ. Phải chi mình có cái nhà lớn hơn, cái xe đẹp hơn thì 
mình... sẽ hạnh phúc biết mấy. Nhưng có cái nhà rồi thì lại 


54: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


muốn cái nhà khác lớn hơn, đẹp hơn... Không bao giờ chúng 
ta cảm thấy hạnh phúc trong hoàn cảnh hiện tại. Thiền sư 
Jack Kornfield nói đùa là trên đời có hai điều làm chúng ta 
khổ: một là không được cái mình muốn, và hai là được cái 
mình muốn, vì sớm hay muộn gì mình cũng muốn cái khác! 
Ít ai trong chúng ta chịu tri túc (biết đủ). 


I make myselƒrich by making my wanís ƒ#ew (Henry David 
Thoreau). 


Khi thực hành chánh niệm chừng năm ba phút, thế nào 
có lúc Tâm cũng thỏ thẻ: “Phải chỉ có một ly nước chanh 
đường uống thì khoái biết mấy hờ”. Khi “nghe' tâm đòi như 
vậy thế nào hành giả muốn đứng dậy đi làm một ly nước 
chanh đường uống cho... đã. Những ý tưởng trong đầu trở 
thành những nhà độc tài khiến chúng ta riu ríu tuân lệnh. 
Chánh niệm cho phép chúng ta quan sát, theo dõi và biết đó 
là chỉ những mơ ước, không phải là chuyện cần phải thực 
hiện ngay. 


2- Chấp nhận thế giới như đang hé lộ cho chúng ta thấy 
(Things are the way they are) 

Có nhiều Phật tử chấp nhận nhân quả nhưng vẫn lầm lẫn 
“số mệnh” với “nghiệp”. Từ ngữ Chấp nhận gây cho người 
đọc cảm tưởng phải chịu đựng một hoàn cảnh không thể nào 
thay đổi. Những cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, không ai 
thay đổi được, nhưng phản ứng trong chính giây phút hiện 
tại này chúng ta có thể thay đổi những gì sẽ xảy ra kế tiếp. 
Chấp nhận cái gì? Chấp nhận hiện trạng. Chấp nhận và sau 
đó tìm cách đáp ứng đúng cách. Ý tưởng không phải là sự 
thực, chúng chỉ là hiện tượng tâm lý (nói theo từ ngữ Phật 
giáo chúng chỉ là tâm hành, đến rồi đi, hiện rồi biến mắt, như 
Sương mù buổi sáng, theo luật vô thường). Nhận ra được 


MỘT VÀI ĐỊNH NGHĨA CHÁNH NIỆM . 5Š 


điều đó chúng ta sẽ tháo gở khỏi bị mắc kẹt trong thực tế do 
cái tâm tư duy làm méo mó. Theo Giáo sư Bob Stahl, nêu 
giữa stimulus và response có một khoảng cách, chúng ta sẽ 
có những chọn lựa có ý thức và thoát khỏi mắc kẹt trong 
vòng lưới thói quen phản ứng tiêu cực, và để sợ hãi, lo âu, 
trầm cảm hành hạ chúng ta từ năm này sang tháng nọ. 


Letš make the habit oƒ....not having a habif (lon Kabat 
Zim\). 


Khi chúng ta bị stress, phản ứng thông thường là quay 
đầu tránh né, mong rằng các “vấn đề” này sẽ tự dưng biến đi. 
Nhưng không phản ứng thì vấn đề vẫn còn đó, nêu không 
muốn nói là càng ngày càng trầm trọng hơn! Các nhà thực 
hành Chánh niệm như Mark Williams nói rằng càng trốn 
tránh chúng ta lại càng bị nỗi lo sợ này gây ra thêm nỗi lo sợ 
khác, trong phản ứng dây chuyên, đến một lúc cơ thể không 
còn chịu đựng nồi nữa sẽ lâm vào tình trạng gọi là Nervous 
Break Down hay Burnout. Being Mode không lạc quan bảo 
chúng ta “đừng lo”, “đừng buồn” nhưng chỉ khuyến khích 
chúng ta đối đầu “thân thiện” với những lo âu và những nổi 
buồn này. Tâm hành cũng như các tâm hành khác sẽ tự tan rã 
như bong bóng tan biến trong không khí lúc chúng ta dùng 
chánh niệm quan sát. 


Khác với loài vật, chúng ta có những khả năng kỳ diệu là 
chúng ta có thể sống lại những nổi khổ xảy ra trong quá khứ 
(re-live) hay cảm thấy lại cơn đau đã xảy ra (re-ƒeel) và sông 
trước cơn đau trong tương lai (pre-iive) và cảm nhận trước 
khi cơn đau sẽ xảy ra (prc-ƒeel). Chánh niệm giúp chúng ta 
huấn luyện tâm “quan sát những ý tưởng khi chúng xuất hiện, 
nhờ đó chúng ta sống được cuộc đời của mình khi chúng hé 
lộ trong hiện tại. Điều này không có nghĩa là bị “giam cầm' 
trong hiện tại, chúng ta vẫn có thể hoài niệm quá khứ và 


ã6 _ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


hoạch định cho tương lai. Khi chúng ta hoài niệm về quá khứ 
thì chúng ta biết là chúng ta đang hoài niệm và hoạch định 
trong tương lai biết là hoạch định tương lai. Chánh niệm giúp 
chúng tránh khỏi đau thêm nỗi đau vì tự mình bắn thêm mũi 
tên thứ hai, trong ân dụ mà đức Phật đề cập. 

Điểm cuối là khi chúng ta bị điều khiển bởi phi công tự 
động, chúng ta mắc kẹt trong mục tiêu của nghề nghiệp và 
những đòi hỏi của bổn phận, chúng ta quên không chịu đọc 
những dấu hiệu của cơ thể. Những dấu hiệu cho chúng ta biết 
về tình trạng sức khỏe của mình, cũng như không chịu để ý 
đến những hoạt động giúp chúng ta tăng cường khả năng đối 
kháng với stress, cho đến lúc chúng ta không còn năng lực 
để làm bất cứ một điều gì.Trong khi being mode giúp chúng 
ta lập lại mức quân bình thân tâm và phục hồi hữu hiệu năng 
lực và niềm vui cố hữu. 


Chánh Niệm giúp chúng ta thay đổi từ đoing mode sang 
being mode khi cần thiết và giúp chúng ta biết mình đang ở 
trong hiện trạng nào, như một tiếng chuông báo động làm 
cho chúng ta tỉnh thức. Mặc dù chỉ thực hành Chánh Niệm 
chừng 45 phút mỗi ngày, sẽ có nhiều tác động tích cực lên cả 
cuộc đời chúng ta. 


NÃO BỘ THAY ĐỔI THẾ NÀO KHI CHÚNG TA THỰC HÀNH 
CHÁNH NIỆM? 


Chánh niệm giúp ta có cơ hội quan sát một cách bàng 
quan những tình cảm tiêu cực như stress, lo âu, đau buồn. 
Khi bị stress hệ thống thần kinh tự động ANS “báo động cho 
các tế bào não phóng ra các làn sóng não đến các nội tuyến 
để tiết ra các stress homones thường là Cortisol hay các chất 
hóa học trong não là epinephrine và norepinephrine. Phản 
ứng của cơ thể đã thành hình trong quá trình tiễn hóa tiền 


MỘT VÀI ĐỊNH NGHĨA CHÁNH NIỆM ' S7 


sử khi con người bị các loại thú dữ đe dọa. Cơ thể cần nhiều 
năng lực khẩn cấp đề chiến đấu hay chạy, như đã nói ở phần 
trên. Trong đời sống hiện đại chúng ta không còn bị đe dọa 
tánh mạng bởi loài thú dữ nữa, nhưng chúng ta cảm thấy bị 
“đe dọa” khi nghe một lời nói thách thức, khi bị kẹt xe trên 
xa lộ, khi phải xếp hàng trong siêu thị hay những chuyện nhỏ 
nhặt tương tự. Não bộ không phân biệt được mối đe dọa cơ 
thể khi sắp sữa bị thú dữ ăn thịt, và hay stress tâm lý khi bị 
kẹt xe. Phản ứng Đánh hay Chạy cũng được phát khởi liên 
tục các tuyến nội tiết vẫn tiếp tục tiết ra các stress hormones, 
tích lũy từ năm này sang năm nọ làm nguy hại cho sức khỏe. 
Năng lực của hệ thống miễn nhiễm đến lúc kiệt quệ không 
còn khả năng đối kháng với bệnh tật xâm nhập từ bên ngoài. 
PHẢN ỨNG VÀ ĐỐI ỨNG VỚI STRESS 


Jon Kabat Zinn phân biệt hai thái độ khác nhau khi chúng 
ta bị stress. Phản ứng giống như phản xạ, thường do thói 
quen và kinh nghiệm một cách vô ý thức. Những phản ứng 
này thường là phản ú ứng nguy hại, như hút thuốc lá, lạm dụng 
các hóa chất như cần sa ma túy hay rượu, “say mê” làm việc 
quá độ. Nếu kéo dài quá lâu có thê dẫn đến tình trạng sụp đồ 
tâm và thân. Đối ứng với S{reSS là nhận biết những tình cảm 
tiêu cực này, thay vì cố gắng đè nén, chúng ta tìm ra những 
phương tiện đối phó. Dần dần chúng ta có thể phá vỡ những 
thói quen phản ứng vô ý thức này. Chúng ta càng nhận diện 
rõ những tình cảm này, chúng ta càng đối ứng với chúng một 
cách khéo léo. 


Một trong những lợi ích của chánh niệm là nó cho phép 
chúng ta nhận diện một số trãi nghiệm khác nhau, như lo 
âu, sợ hãi và bực tức. Vì nhận diện chúng một cách rõ ràng, 
chúng ta có thê có những cách đối phó chiến lược để làm 


ã§ - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


quân bình giữa chân ga và cái thắng (tức là giữa hệ giao cảm 
và đối giao cảm được đề cập trên). 

Một nghiên cứu khác cho thấy đáp ứng với một nghi vẫn 
mà chúng ta có từ lâu: các nhà sư thực tập Chánh Niệm dài 
hạn có thể là phát khởi từ bi và hỷ xả như trong thử nghiệm 
gần đây của Luts và các cộng sự viên.” 


LOẶO: 


1. Bob Stahl, p31. 


Chương Bốn 


NỀN TẦNG ĐẠO ĐỨC 
CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


Thiền là một môn phái chính trong Phật giáo Trung Hoa 
và Việt Nam. Việt Nam gọi cửa chùa là cửa thiền, mặc dù có 
lẽ có nhiều Phật tử hành trì Tịnh Độ hơn. Tây phương biết 
Thiền qua như Zen theo âm vận của từ ngữ Nhật, nhờ Ba 
cuốn Tiền Luận của Đại sư Suzuki. 


Tác phẩm của Suzuki đã chinh phục giới trí thức và văn 
nghệ sĩ Mỹ như Jack Kerouac, tác giả Ón £he Road và Dhar- 
ma Bums và đa số các nghệ sĩ trong phong trào Zen Beats. Tín 
đồ Việt Nam nghĩ là Tịnh “dễ? hành trì hơn vì nhờ đức Phật A. 
Di Đà hộ trì. Thiền trên nguyên tắc nhờ nỗ lực cá nhân, thích 
hợp với những suy nghĩ của tín đồ trí thức, nhưng cách thức 
hành trì “có vẻ” khó khăn. Nhận thức này không phải lúc nào 
cũng đúng, tuy nhiên với chủ trương “Bát lập văn tự, Giáo 
ngoại biệt truyền” Thiền càng trở nên “bí nhiệm' đối với quần 
chúng! Hiện có nhiều tôn túc tuyên bố mình là đệ tử Thiền 
Lâm Tế đời thứ ..., phần lớn dựa vào “bồn sư”, nhưng không 
phải đệ tử nào theo học một bồn sư cũng đắc đạo và vì “tâm 
truyền tâm' nên chỉ có thầy và trò biết với nhau. Thiền do 
đó trở thành một môn phái bí truyền (esozeric) thay vì “công 
truyền” như khoa học Tây phương: Khi một chân lý khoa học 


60. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


nào được khám phá, thường chân lý đó trở thành kiến thức 
chung của nhân loại. Chỉ trừ những hãng dược phâm gân đây 
dành “patent” cho những genes mới khám phá, viện lý do là 
đã bỏ ra quá nhiêu tiên đê nghiên cứu. 

TỪ THIỀN LUẬN ĐẾN GÓP NHẶT CÁT ĐÁ 


Sau ba quyền Thiên Luận, năm 1957, Paul Reps và Sen- 
zaki xuất bản cuốn Zen Flesh, Zen Bones (bản dịch Góp Nhặt 
Cát Đá của Đỗ Đình Đồng) cũng thu hút nhiều độc giả không 
kém gì các tác phẩm của Suzuki. Đây là những, câu chuyện 
ngắn phần lớn đối đáp giữa thầy và trò, một sô trích trong 
Vô Môn Quan, Bích Nham Lục hoặc Lâm Tế ể Lục, thường 
chứa đựng những chuyện nghịch lý do đó rất lôi cuốn trí thức 
phương Tây. Cũng như ba quyền 7hiển Luận của Suzuki Zen 
Flesh Zen Bones lôi cuốn những độc giả trí thức thích triết lý 

và nghệ thuật của Thiền, nhưng nếu ai muốn có những cẩm 
nang cụ thê để thực tập hay tu học họ sẽ thất vọng! Trang 
cuỗi trong Zen Flesh, Zen Bones có câu hỏi “Thiền là gì?” 
Câu trả lời cũng mơ mơ màng màng như trong Thiền Luận 
của Suzuki. Đây là một câu trả lời: 


Một con cá đến gặp hoàng hậu và hỏi: Tôi nghe nhiều 
người nói về biển cả, nhưng biến cả là gì? Ở đâu? Hoàng hậu 
trả lời: “Con sống bơi lội trong đó, và con là một phân của 
biển cả. Biển cả trong con, ngoài con, và con từ biển cả sinh 
ra, và sẽ chết mm đó. Biển cả quanh con như là một phân 
sự sống của con”. Và tác phâm chấm dứt bằng một câu hỏi: 
Có một câu trả lời nào khác không? 


Khi Nhất Hạnh qua Mỹ năm 1966 vận động cho hòa bình 
Việt Nam, ngoài cuốn Hoa Sen Trong Biển lửa và Nhất Hạnh 
còn nỗi tiếng qua tác phẩm The Miracle oƒ Mindfiilness, cảm 
nang tu học cho các sinh viên trường Thanh Niên Phụng 


NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM ' 6Í 


Sự Xã Hội, cuốn này trở thành tác phẩm cô điển của Thiền 
Chánh Niệm. Trong phần phụ lục có bản dịch kinh 7⁄ Niệm 
Xứ (kinh Safipaffhana) do Nyasatta dịch từ nguyên bản Pali) 
và kinh Quản Niệm Hơi Thở Anapanasafi do Nyanapontica 
dịch cũng từ nguyên bản Pali).0) 


Nhất Hạnh còn xuất bản tác phẩm Zen Keys (Doubleday) 
và được Phillip Kapleau đề tựa. Nói là đề tựa nhưng Kapleau 
viết một loạt 19 trang gần như bài ca ngợi tác phẩm là đã 
chuyên tải “cảm giác và hương vị đích thực của Thiền” dù 
trong phần lớn tác phẩm Thây chỉ đề cập đến Thiền Công án. 
Từ đó Nhất Hạnh không những được nhớ tới như một người 
vận động không mỏi mệt cho hòa bình Việt Nam mà còn như 
là một Thiền sư truyền bá Thiền Chánh niệm ở Tây phương, 
nhất là khi Làng Mai được thành lập ở Pháp. 


Thế nhưng nếu Thiền Chánh niệm dựa trên 2 kinh Quản 
Niệm Hơi Thở và Tứ Niệm Xứ, công bình mà nói, đó là Thiền 
Nguyên thủy, chứ không thê gọi là Pháp môn của một dòng 
tu riêng biệt nào, một làng hay một tổ đình nào. Thêm vào đó 
phái Nguyên thủy cũng truyền bá Thiền Vipassana (1nsighí 
Meditation), dù không phố thông bằng Thiền Chánh Niệm. 

Trong bài trước tôi có giới thiệu Viện Thân và Tâm do 
đức Đạt Lai Lạt Ma thành lập chung với nhà khoa học Não 
bộ Varela, tập hợp các người thực hành chánh niệm và các 
nhà khoa học não bộ trong ý hướng “đối thoại” của các thiền 
sư và các nhà khoa học về Tâm và Thân. Thiền Chánh niệm 
được hai nhà khoa học Jon Kabat Z1inn và Richard Davidson 
hợp tác điều khiển trong các khóa học MBSR (xem phụ lục 
Cuộc Cách Mạng Thiền Chánh Niệm). Song song với MBSR 


1. Nhất Hạnh 1975/76 P 111-134. 


62_. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


tại UMass, tại Anh, GS Mark WIlliams (ĐH Oxford) và John 
Teasdale (ĐH Cambridge) và Zindel Segal (ĐH Toronto) 
hướng dẫn các khóa Thiền MBCT (Mindfulness Based Cog- 
nitive Treatmen?) chuyên chữa trị cho những người bị trầm 
cảm kinh niên. GS Mark Williams tuyên bố chương trình này 
rất thành công trong việc ngăn ngừa bệnh trầm cảm tái phát 
và giÚp nhiều bệnh nhân thoát khỏi lo â âu, buồn bã và tìm lại 
nguồn vui mà ông gọi là Joie de Vivre cô hữu! 


Nhờ các nhà khoa học, Chánh Niệm từ phương pháp “dĩ 
tâm truyền tâm” chủ quan (ngôi thứ nhất) giữa thầy và trò trở 
thành một khoa học khách quan, chuyên thành những kinh 
nghiệm cá nhân thành dữ kiện “công truyền" (ngôi thứ ba) có 
thể kiêm chứng được như bất cứ một khoa học khách quan 
nào khác. Khi gọi Chánh Niệm là một cuộc cách mạng, giới 
khoa học và y khoa Mỹ không phải là không có lý do. 


Học trò của Phật và Hippocrate có cùng một lời thê: 
Giới sát (Von Harming) 


Sau khi quyết định hành nghề trong ngành y khoa, học 
trò của Hippocrate tuyên thệ PrImum non nocere (77s đo no 
Harm), giỗng như một Phật tử khi chấp nhận quy y theo con 
đường chánh pháp phải quyết tâm theo con đường bất bạo 
động, không làm hại bất cứ một chúng sinh nào (4msa). 
Chính nhờ nguyên tắc này Gandhi đã dành được độc lập cho 
Ấn Độ từ đề quốc Anh. Khi thực hành Chánh niệm, hành giả 
cũng không thể nào không có lòng độ lượng, rộng mở và từ 
bi nhất là đối với chính mình. Theo Kabat Zinn trong nhiều 
ngôn ngữ Á châu, từ ngữ Tâm dùng để chỉ cho cả Tim lẫn 
Óc. Mindfulness do đó cũng có nghĩa là Hearfulness. Hành 
giả chánh niệm không phải chỉ là những người vị kỷ, chỉ ngồi 
ngó rốn của mình, hay lim đim đôi mắt quên sự đời chung 
quanh. Chánh niệm có phần tình cảm, đạo đức căn bản của 


NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM ' 63 


đạo Phật như từ bi, hỷ và xả, đồng cảm với người khác và 
những đạo đức căn bản như không bám víu vào ngã và sa 
vào những tình cảm hay ý nghĩ tiêu cực mà Phật tử hay gọi 
là tam độc: tham, sân, si. Chánh niệm nối kết với tình cảm và 
tư tưởng này bằng cách nào? 


Tham và Sân là tình cảm tiêu cực trong khi S1 là bám víu 
vào ý tưởng vô minh, đối nghịch với trí tuệ (wisđom). Trí tuệ 
là không dùng thiên kiến hay định kiến làm méo mó sự thực. 
Tuệ giác là thấy sự thực như khi chúng hé mở cho chúng ta 
thấy, không bị biến dạng qua tình cảm thương hay ghét, bám 
chặt hay xua đuôi. Tuệ trí là thấy sư thật hé lộ cho chúng ta 
thấy như chúng là (7 hings are the way they are!), không phải 
theo cách chúng ta muốn/ hay không muốn chúng xuất hiện. 
Nếu chúng ta tinh ý một chút chúng ta thấy thủ phạm chính 
là Tâm, không phải thân hay khẩu nghiệp: tình cảm (tham, 
sân) chỉ là hậu quả của S1 (đefusion). 


Trong khi chúng ta chụp giựt (tôi dịch chữ grasping thiêu 
thanh nhã nhưng với dụng ý) những gì chúng ta thích vì nghĩ 
rằng đời mình chưa đầy đủ, cần phải có thêm một vài thứ mà 
mình thích mới hạnh phúc, một thời gian sau vẫn thấy chưa 
đủ nên lại chụp giựt tiếp, và cái vòng lần quần cứ thế mà 
tiếp tục. Chờ tốt nghiệp Đại học xong, tôi mới thấy hạnh phúc, 
chờ tới khi đành dụm được một ít tiền, chờ tôi lập gia đình, nếu 
không may gia đình không hạnh phúc, chờ đến khi tôi ly dị, hay 
chờ đến khi con cái lớn lên đi ở riêng. Có bao nhiêu khoảnh 
khắc hiện tại tôi đã bỏ qua “quên sống' đề “chờ” tương lai. 

Thường chúng ta nhìn thấy hành vi tham lam của người 
khác “rõ” hơn là hành vi của chúng ta. Điều này không có 
nghĩa là chúng ta không nên ham muốn gì cả, tuy nhiên nêu 
biết dùng chánh niệm đề “soi sáng những hành vi tham lam 
“thiếu” suy xét và những hậu quả tác hại cho chúng ta và cho 


64. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


người khác, chánh niệm có thể điều hòa tư tưởng, tình cảm 
và hành động, đề hạn chế những đau khổ do thái độ “bám víu” 
mà đức Phật xem như một trong những nguyên chính làm 
chúng ta đắm chìm trong đau khô. 


Khi hành Thiền quý VỊ Sẽ thấy lúc nào tình cảm sân hận 
“hình như? muốn nỗi lên, nỗi trận lôi đình vì những chuyện 
không ra gì như một lời nói khích, những vật dụng xêp không 
“đúng ý mình, ngay cả khi trời tiết bất thường... Chánh niệm 
sẽ cho ta biết chúng ta bám víu những cái mà chúng ta gọi 
“theo ý mình" (nhiều khi chúng ta không rõ thế nào là ý' 
mình!). Thay vì nói như các Thiền sư (Trời lạnh thì mặc áo, 
trời nực thì đồ mồ hôi), chúng ta lại muốn thời tiết xảy ra như 
ý mình, như thê mình là ông trời con! Gió mưa là bệnh của 
trời, thế nhưng chúng ta muốn trời mưa nắng theo nhu cầu, 
đòi hỏi của mình. Lễ ra nên nói “trời năng thì đội nón, trời 
mưa thì khoác áo mưa!” 

Chánh niệm có thê chữa lành những tình cảm sân hận 
này nêu chúng ta kiểm điêm lại những gì mình thích, những 
gì mình không thích và một khi sân hận nổi lên, chúng ta đề 
yên, chỉ cần dùng chánh niệm “theo dõi' soi sáng. Sân hận là 
chỉ một tâm hành, nêu chúng ta dùng ánh sáng chánh niệm 
xem xét, thay vì phản ứng thiếu ý thức, chúng sẽ tự tan biến 
đi sau đó. Chúng ta sẽ tiết kiệm bao nhiêu năng lực mắt đi khi 
đề sân hận khống chế tâm và thân mình. Bao nhiêu lần chúng 
ta dùng những lời thiếu ái ngữ, xúc phạm tới người khác, có 
những hành động hung hăng đề rồi sau đó muốn xin lỗi hay 
hối tiếc vì đã có những lời nói hay hành động “thiếu ý thức” 
cũng đã quá muộn. 

Nói như vậy không phải chúng ta không bao giờ “nên nỗi 
giận trước những hành vi gian ác hay bạo ngược, nhưng nhờ 
Chánh niệm giúp chúng ta phản ứng một cách có suy nghĩ, 


NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM ' 65 


tỉnh thức. Thấy chuyện bất bình không bày tỏ hay không phản 
ứng, “Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã' như Đơn Hùng Tín (thấy 
điều nghĩa không chịu làm là thiếu đũng khí) là hèn nhát, không 
phải là thái độ tỉnh thức nhờ chánh niệm. Gandhi nói ông “thích 
những người bạo động hơn là người hèn nhát” S1 (Delusion). 

Đây là thủ phạm chính trong tam độc, tương phản với trí 
tuệ. Không thấy sự thật như chúng là, vì thiên kiến, vì cái 
tâm phán đoán ưa thích, ghét bỏ. Chúng ta muốn “sự thực” 
xuất hiện theo đúng giả thuyết tiên đoán. Hình ảnh rõ ràng 
nhất là trong tranh chấp chính trị, chúng ta chỉ tìm những 
bằng cớ chứng tỏ' là 'kẻ thù” giỗng như hình ảnh chúng ta “vẽ 
ra'. Những “bằng cớ” nào không đưa đến kết luận mà chúng 
ta mong muốn, chúng ta thường bỏ qua, không thèm để ý tới, 
mà chỉ thu thập những “bằng chứng" phù hợp với “hình ảnh 
g1ả tưởng” của mình. 

“Vô minh' là không thấy sự thật. Không thấy gì? Không 
thấy “bản chất” của sự thật, nói như vậy có vẻ triết lý khó 
hiểu. Trong đạo Phật có Tam Pháp ấn, ba nền tảng quan trọng 
để phân biệt “chánh” và “tà' pháp và là yếu tố phân biệt đạo 
Phật và hầu hết các tôn giáo khác, nhất là Ấn giáo, một tôn 
giáo bành trướng trong văn hóa của quê hương đức Phật: Vô 
Ngã (non seƒƒ/), Vô Thường (émpermanern?), Duyên Khởi (n- 
ter-Connectedness pacctica samupadda-Pali), mọi pháp đều 
liên hệ mật thiết tương tức tương hiện với nhau (Nhất Hạnh 
dịch là /erbeing và lẫy tên đặt cho một dòng tu, Dòng Tiếp 
Hiện). Đây là những Pháp ấn không thê nhượng bộ. Cả ba 
là một, nhưng lý giải trên các khía cạnh khác nhau thành ba. 


Đức Phật sau 45 năm truyền bá chánh pháp, không nghỉ 
ngơi, không nghỉ cuối tuần, không nghỉ phép hàng năm, nói 
là giáo pháp của Ngài có thể tóm gọn vào một câu: “Không 
có gì có thê bám víu vào đề gọi là Tôi (1) chủ thê (J), tôi đối 


66 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


tượng (me) và của tôi (mine). Cống cao ngã mạn là đầu mối 
của hầu hết các tình cảm và phản ứng của chúng ta trên đời, 
như kinh Pháp Cú gọi là Tâm là đầu mối của các hành động. 
Không aI, không có gì hiện hữu độc lập, không có nghĩa là 
chúng ta không hiện hữu. Không có cái gì là “của tôi” không 
có nghĩa là tiền trong ngân hàng không phải của tôi! Tĩnh 
yếu lời dạy của Đức Phật là “bám víu' (no-clinging) là đầu 
mối của khổ đau được xác định tron sự thực thứ ba. Nhận 
thấy được nguyên nhân thì chúng ta có thê mở cái nút thắt 
của khổ đau. 


1o study the Way is to study the Selƒf 
1o study the selƒis to ƒorget the selƒf 
Dogen (Đạo Nguyên) 


The true value oƒa human being is determined primar- 
Ily by the measure and the sense in which he has aftained to 
liberation from the selƒ. 


AlTbert Einstein 


Chúng ta không cần đi tìm “tam độc" nơi người khác, 
chỉ cần quán chiếu nơi chính chúng ta. Có nhiều lúc chúng 
ta “không ngờ” trong đầu chúng ta có những ý nghĩ như thế. 
Cũng vì thế Chánh niệm có nhiều khả năng chuyền hóa, làm 
lành những vết thương tâm và thân, có khả năng giúp chúng 
ta tăng trưởng và điều hướng cuộc sống. 


Chánh niệm lúc nào cũng có sẵn trong chúng ta, chỉ cần 
biết cách vun xới. Kabat Zinn nói: “Dù chúng ta biết thực tập 
khả năng chánh niệm vào lứa tuổi nào, chúng ta đều cũng 
có thể sống lại' cuộc đời mình”. Khoảnh khắc hiện tại chỉ 
là thời gian duy nhất mà chúng ta có được để mà sống. Chỉ 
cần xem lại giờ đồng hồ! Khoảnh khắc này qua thì khoảnh 
khắc khác đến, ngay trong một hơi thở sau! Một khoảnh khắc 


NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 67 


không sống là khoảnh khắc mắt đi. Chúng ta chỉ có thể theo 
đõi hơi thở ngay bây giờ, không phải là ba hơi thở trước đây, 
cũng không phải là ba hơi thở sau đó!! 

Cũng giống như thành ngữ “túy sinh mộng tử” (Sống như 
người say; Chết như người trong mộng”) Chánh niệm giúp 
ta sống “thức tỉnh”, vì “thân người khó được”, và chỉ cần một 
“hơi thở' đứt đoạn là chúng ta trút bỏ thân xác này qua thế 
giới khác! Khoa học tới nay chỉ mới có thể ghép nhiều bộ 
phận thân thể như tim, cật, gan, phôi và gần nhất là ghép 
“mặt nhưng chưa ai có thê ghép toàn bộ thân thể bao giờ! 
Nếu bỏ qua không sống trong khoảnh khắc hiện tại, hành 
trình của chúng ta về thế giới người chết sẽ nhanh hơn! 


The roof oƒcompassion is compassion ƒor oneselƒ(Pema 
Chodron) 


Một nghịch lý khác nữa là nếu chúng ta không thương 
cảm cho mình, chúng ta sẽ khó lòng thương cảm người khác. 
Chúng ta biết mình rõ ràng hơn ai khác, từ ý nghĩ, hành động 
của mình đối với người khác, và nhất là động cơ của mỗi 
hành động vì thê chúng ta phán đoán mình nghiêm khắc hơn 
phán xét người khác. Khi hành Thiền, nếu tâm đi lạc, chúng 
ta nên “thương” mình nhiều hơn, đừng tự trách móc vì những 
hành giả dù ngồi Thiền lâu năm, cũng không tránh được việc 
bị Tẻ thiên đến quấy phá. Thay vì phán đoán phê bình, chỉ 
cần dùng Chánh niệm soi chiếu và đưa tâm về hơi thở hay bất 
cứ một đối tượng nào mà chúng ta chọn lựa lúc đó. 


Muốn ngừng không cho tư tưởng xuất hiện trong tâm 
cũng như muôn ngăn chận sóng trên mặt biển. Mặt biển khi 
đủ những điều kiện về nhiệt độ và áp suất thì nỗi sóng, rì rào 
từ năm này sang năm nọ. Tâm tư duy mà không suy nghĩ, 
thì đâu còn gọi là tâm “tư duy°! Jon Kabat Zinn kê một tranh 


68 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


biếm họa trên một tờ báo Zen. Một người đang “ba hoa' giải 
thích về Thiền. Anh ta nói là mình ngồi Thiền để làm tâm 
tĩnh lặng và đầu óc rỗng không. Bức tranh biểm họa có lời 
chú thích: “Vậy mà tui tưởng đâu óc ông rỗng không từ lúc 
mới sinh ra đời`. 


Hành thiền không phải là đàn áp tư tưởng không cho 
chúng xuất hiện mà hễ chúng xuất hiện thì theo dõi và đừng 
để bị cuốn theo bám víu cái mà tôi thương, xua đuổi cái mà 
tôi ghét, và nhất là đừng đồng hóa cái này là nỗi buồn của 
tôi, cái này là nỗi khổ của tôi. Chỉ cần nhận diện nỗi buồn 
đang xuất hiện trong tâm, xem chúng như những đám mây 
đen xuất hiện, dần dần biến mất trong bầu trời. Sau cơn mưa, 
trời lại sáng! Càng muốn cấm đoán ý tưởng trong đầu thì Tê 
thiên sẽ dùng thiết bảng chống cự, càng làm chúng ta thêm 
“nhức đầu'! 

Trong tam độc, Si là độc đứng hàng đầu. Không thấy mồi 
mg hệ ' tiếp hiện” của mọi chúng sinh, chỉ muốn bám víu vào 
cái “ông kính” ảo tưởng như EInstein nói trong một bức tâm 
thư gởi cho người than vãn về nỗi khổ cá nhân “một người là 
một phần của toàn thể, mà chúng ta thường hay gọi là vũ trụ, 
một phần giới hạn bởi thời gian và không gian. Con người 
qua trãi nghiệm, bằng ý tưởng và tình cảm, xem mình như là 
một cái gì tách biệt với toàn thê, đó là do ống kính ảo tưởng 
của ý thức. Ảo tưởng này là ngục tù nhốt chúng ta, giới hạn 
chúng ta trong ham muôn cá nhân và chỉ hướng từ bï về một 
sô người gân gũi. Công việc của chúng ta là phá bỏ ngục tù 
này, bằng cách mang tình thương đến tất cả chúng sinh và 
toàn thê thiên nhiên đầy vẻ xinh đẹp". 

Nếu câu này do đức Đạt Lai Lạt Ma nói ra thì có một số 
người bỏ ngoài tai vì xem đó là lý tưởng tôn giáo và đạo đức 
mơ hỗ, nhưng đây là lời phát ngôn từ một thiên tài khoa học, 


NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 69 


cho thấy viễn kiến giữa đạo Phật và giới khoa học gân gũi 
nhau đên mức nào! 


BẢY THÁI ĐỘ CẦN THIẾT KHI THỰC HÀNH THIỀN CHÁNH NIỆM 


Jon Kabat Zinn đề nghị bảy thái độ cần có khi ngồi Thiền. 
Bảy thái độ này giúp chúng ta khỏi đi lạc vào những ngộ 
nhận thông thường khi hành Thiên và ngã lòng bỏ cuộc. 


1- Không phán đoản (Non-Judeing) 


Chúng ta đã nhắc qua thái độ này trong những phần trên. 
Chỉ cần ngồi Thiền chừng năm ba phút, trí óc chúng ta có ý 
kiến phê bình này nọ, thực ra là về đủ mọi chuyện! Về mục 
đích hành thiền, về tư thế ngồi, về những điều mà chúng ta 
biết trước đây về Thiền, gieo mối nghi ngờ lớn về cái gọi là 
“Thiền Chánh niệm' mà chúng ta đang thực hành. Kiến thức 
của chúng ta thường gọi là “hiểu biết thông thường' có những 
điều nghịch lý với những nguyên tắc của Thiền Chánh Niệm. 
Chính nhờ những nghịch lý này mà Thiền trước đây đã chinh 
phục trí thức Tây phương! Càng nhiều nghịch lý thì càng hấp 
dẫn. Phải cần một thời gian lâu dài phần lớn chúng ta mới 
tin là trái đất tròn, không phải phẳng và xoay quanh mặt trời! 
Mặc dù Thuyết tiền hóa được nhiều khoa học khác nhau hỗ 
trợ, nhưng hiện vẫn còn nhiều người tin vào một “đắng tạo 
hóa”. Thiền Chánh Niệm có nhiều điều ngược lại với “com- 
mon sense°, nhưng nói như một thành ngữ Tây Phương “nếu 
quý vị không thử, quý vị sẽ không bao giờ biết”. (Jƒ you ever 
ever fry, yơu will never never know). 


Giữ trí óc không phán đoán không phải là một chuyện dễ 
dàng. Thương, ghét, chống đối, ủng hộ. Khi thương thương 
cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chỉ họ hàng. Điều đức 
Phật muốn nói là thái độ bám víu vào tình cảm và tư tưởng 
và chúng ta bị nhốt trong tù ngục của những tình cảm và 


7). CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


tư tưởng này. Nhưng phán đoán là “bản chất” của Thinking 
mind. Tất cả nền giáo dục từ Đông sang Tây nhằm giúp học 
sinh và nhất là sinh viên trí óc phán đoán, bởi những chỉ tiết về 
kỹ thuật hay học vấn, một thời gian sau không ai còn nhớ, mà 
thành quả giáo dục còn lại là tinh thần phê phán (Criical mina). 
Tâm tư duy là hành trang quý giá nhất của con người, cũng như 
Tẻ Thiên là người hộ pháp đắc lực nhất của Đường Tam Tạng. 


Vậy thì làm sao đối phó với phán đoán? Chánh niệm dạy 
cho chúng ta một cách đối ứng hữu hiệu nhất là thay vì đồng 
hóa (Tôn) với tình cảm thương ghét, chúng ta tạm đứng qua 
một bên quan sát thương, ghét. Như đã đề cập ở trên thương 
ghét cũng là một tâm hành, nó sẽ tự biến đi khi “bị' chánh 
niệm quan sát, như sương mù biến đi khi có ánh mặt trời. 


2- Kiên Nhẫn (Patience) 


Kiên nhẫn tự nó là một yêu tố đạo đức và là một thái độ cần 
thiết khi hành Thiền. Cũng như rèn luyện bất cứ một kỹ năng 
nào, đòi hỏi hành giả phải kiên nhẫn, nhất là khi quý vị “nghĩ 
việc hành Thiền của mình chậm “tiến bộ”, nóng lòng đâm ra 
phê phán mình vội vã và nghiêm khắc. “Thấy chưa tôi nói là tôi 
“không thể hành Thiền được vì tánh tôi bộp chộp, ngồi một thời 
gian mà đâu thấy được gì đâu! Tôi còn rất nhiều chuyện phải 
làm, nhiều dự án phải hoàn thành, đó là chưa kê cần làm ăn đề 
kiếm tiền. Thôi đề cho những người có “căn cơ” hơn. 


Sau một thời gian hồ hỡi ban đầu quý bạn mau thất vọng 
và bỏ cuộc, muốn dành cho những người căn cơ! Căn cơ là 
gì? Khi thực hành chánh niệm như một phương pháp phố 
biến, những ai còn thở (nghĩa là còn sống) và chịu khó chú ý 
đều có thê thực hành quán niệm. Khả năng chú ý ai cũng đều 
chỉ cần chịu khó chăm sóc, vun trồng. Kabat dùng cách phủ 
định hai lần: Chánh niệm hay chú ý không bao giờ không 


NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM ' 7Í 


có sẵn cho chúng ta sử dụng. Khi còn sống chúng ta lúc nào 
cũng phải thở, hơi thở lúc nào cũng sẵn đó đề chúng ta theo 
dõi nghĩa là không có lúc nào chúng ta không thể thực hành, 
nếu quyết tâm và kiên nhẫn. Muốn đoạt huy chương vàng thể 
thao chăng hạn, không thê thực hành tùy hứng, lúc nào muốn 
thì làm, không thích thì thôi. 


Jụst Pracfising (Jon Kabat Zinn) 
3- Sơ Tâm Thiên (Beginner š Mind) 


Zen Mind, Beginnerš Mind là tên một tác phâm của 
Shunryu Suzuki viện chủ của Thiền viện San Franeisco. Tâm 
Thiền luôn luôn là “sơ tâm' vì tâm của những người có nhiều 
kinh nghiệm thường có ít khả năng nhìn thấy sự vật như lần 
nhìn lần đầu. Thiền Sơ tâm lúc nào cũng rộng mở trong khi 
những người tư nhận là “có kinh nghiệm” thường khép lại vì 
họ nghĩ là họ đã “thấy' và “biết” Thiền qua ý niệm, hoặc qua 
sách vở hoặc qua kinh nghiệm. Các nhà khoa học cần có cặp 
mắt quan sát sự vật qua cặp mắt sơ tâm này vì nếu họ lân quần 
về những cái gì đã biết thì họ sẽ không có khám phá ra những gì 
mà họ chưa biết. Giao diện giữa những điều chưa biết và những 
cái đã khám phá ra rồi mới là phần cần khám phá. 

Vì cần nhìn sự vật một cách sơ tâm nên mới có cái “nhìn 
mới về Thiền đo đó không có ai là “chuyên viên” ngồi Thiền 
cả, không có ai là Thiền sư, ai cũng là người sơ tâm. Các đạo 
sĩ Tây tạng khi bắt đầu giảng pháp, dù là đã hành Thiền vài 
chục năm ở các hang thâm cùng cốc trên Hy Mã Lạp Sơn, 
cũng thường bắt đầu câu chuyện: “ 7ổi không biết gì cả! Quý 
vị nên theo học người khác!" Đây không phải là câu nói đùa 
mà cũng không phải là thái độ giả vờ khiêm nhượng. Vì mỗi 
lần hành Thiền là một lần phiêu lưu, không lần nào giống lần 
nào! Tự mãn mình là biết nhiều về Thiên, có nghĩa là không 


72_. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


còn mở rộng con mắt trinh nguyên, mở rộng tấm lòng để 
nhìn sự vật như lân thứ nhât, như chúng ...là (7ngs are the 
way fhey are) như đã nói ở trên. 


The true journey oƒ discoVerV consisfS HOf Ï1 Se©eing new 
lanadscape but in having ƒresh eyes (Marcel Proust) 


4- lin Tưởng (trusf) 


Có lẽ Phật giáo là một tôn giáo duy nhất cho phép tín 
đồ kiểm lại những gì mà Giáo chủ dạy đỗ dù là Nghi là một 
trong những tâm hành có thê ngăn cản việc tu học. Nhưng 
mặt khác kinh Kz/zma khuyến khích tín đồ chỉ tin giáo pháp 
sau một quá trình kiểm nghiệm cho tới khi nào chúng ta 
“thấy' rằng những lời dạy của đức Phật có thể giúp con người 
sống an lạc và hạnh phúc (wbolesorne). 


Mặt khác, có hay dám Đại Nghi thì mới Đại Ngộ như 
Đạo Nguyên nhắc nhở. Nhà nghiên cứu Phật giáo, Stephen 
Batchelor, viết một tác phẩm có nhan đề là The Faith To 
Doubí (Parallax 1990). Tin tưởng mù quáng không phải là 
thái độ của một Phật tử. 

Trong khi không có lòng tin tưởng nào là tuyệt đối, nhưng 
ít nhất Phật tử cũng được khuyến khích tin vào chính mình 
(tự mình thắp đuốc lên mà đi). Nhất là trong thực hành Chánh 
niệm), hành giả cần TIN vào khả năng của mình, khả năng “giác 
ngộ” của Phật tính của mình. Nhưng như trong một công án 
Thiền, không trả lời cho câu hỏi “Ý Tổ sư trong chuyến Đông 
độ là g”” khi miệng phải ngậm một cành cây trên vực núi. Mở 
miệng nói thì rơi xuống vực sâu, không trả lời không được.) 


2. Có thể có nhiều độc giả biết câu chuyện này, tôi xin được phép 
giới thiệu bài ngụ ngôn sô 18 trong bản dịch Góp Nhặt Cát Đá của Đỗ 
Đình Đồng. 


NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 73 


4- Không mong cầu (Non striving) 


Một trong những ngộ nhận mới nhìn thì tưởng là không 
quan trọng, nhưng thực hành Thiền không phải để đạt đến 
mục tiêu “nhất định nào. Chúng ta học những kỹ năng mới, 
như học lái xe, mục đích của chúng ta muốn đến lúc có lúc 
tự lái và thành một thói quen, lái xe một cách tự động, không 
cần suy nghĩ. Đến đây tôi muốn nhắc lại một phần ngắn 
trong Tâm Kinh “Vô trí, điệc vô đắc; diệc vô sở đắc có Có 
thể có nhiễu độc giả biết câu chuyện này, tôi xin được phép 
giới thiệu bài ngụ ngôn số 18 trong bản dịch Góp Nhặt Cát 
Đá của Đỗ Đình Đồng”. Đây là phần kinh nhật tụng quý vị 
không thể nói là quý vị không biết và không hiểu. Không 
chỗ nào đề đến, không có cái gì đề đạt được, không chỗ nào 
để được! Quý vị nào có thê nói 7m Kinh là sở trường nói 
“Không”, vậy thì khi thực hành Chánh niệm có đạt được gì 
không? Những gì quý vị đạt được là kết quả tự nhiên, nhưng 
không phải là cái hành giả nhắm tới. Mục đích chánh niệm 
theo như Jon Kabat Zinn rộng lớn hơn nhiều. Nó giúp chúng 
ta sống tỉnh thức, đòi lại (hay trả lại) đời mình, sống phong 
phú và “giàu có' bên trong, không phải chỉ muốn được thư 
giãn! Hai từ ngữ Meditation/ Relaxation không phải là hai 
chữ đánh vần khác nhau, mà nội dung không giống nhau. 
Mỗi lần thực hành Thiền chúng ta bắt đầu một cuộc phiêu 
lưu cá nhân mà không ai biết đích đến là ở đâu, trừ chúng 
ta. Do đó trong một thời gian chưa thấy gì xảy ra, xin vui 
lòng kiên nhẫn. Chỉ vì muốn đạt tới một chỗ nào đó, chúng 
ta nóng lòng và chúng ta đễ bị mấy thiền sư nước lã, luân xa, 
xuất hồn xuất xác, hay nhân điện dối gạt. 

Đối với thái độ và lề lối suy nghĩ thông thường, đây là 
một điều khó hiểu và khó chấp nhận nhất! Khi làm bất cứ 
một chuyện øì ai cũng đặt mục đích mong muốn hay cần đạt 


74. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


đến. Ngồi Thiền mà không đạt được cái gì, thì ngồi làm gì? 
Dĩ nhiên là hành thiền có một mục đích quan trọng hơn hết là 
tỉnh thức. Hành Thiền không phải chỉ để thư giản, hay ngay 
cả làm giảm các chứng bệnh Thân hay Tâm, như chữa lành 
bệnh ung thư hay trầm cảm. Các thí nghiệm lâm sàng cho 
thấy hiệu quả của Chánh Niệm đối với Trầm Cảm hay giảm 
đau cho các bệnh nhân trong chương trình MBSR ở UMass 
có thê đến 60%. Những hiệu quả trên là kết quả “tự nhiên" 
sau khi hành Thiên, có thể là Tâm Và Thân mạnh khỏe hơn, 
hệ thống miễn nhiễm mạnh hơn, nhưng đó không phải chỉ là 
mục đích của Chánh niệm. Mục đích Chánh niệm là có một 
đời sống tỉnh thức và nếu có những hiệu quả khác, nói như 
người Tây phương, là Bonusl 

Y khoa tuy tiễn bộ vượt bực nhưng có nhiều điều giới Y 
học chưa biết như: tại sao tế bào Ủng thư bộc phát, tại sao có 
nhiều tế bào ung thư tự nhiên biến mất hay bệnh nhân khỏi 
bệnh dù không dùng thuốc. Yếu tố tâm lý hay xã hội nào làm 
các triệu chứng biến mắt, như trường hợp những loại thuốc 
bọc đường dùng trong hiệu ứng Placebo vào các năm 70s. 
Tuy nhiên các bệnh nhân của Jon Kabat Zinn đã được giảm 
đau từ 40% đến 60% trong một thời gian dài thử nghiệm, 
cho thấy đây không phải là những kết quả tình cờ 'phước chủ 
may thầy”. Nếu giới khoa học Tây phương còn đè đặt như 
thế sau 30 năm áp dụng thực hành Chánh Niệm, chúng ta có 
quyền nghi ngờ những người tuyên bố là Thiền chữa được 
“bách bệnh", bởi vì thực tập chánh niệm là phục hồi một lối 
sống bị quên lãng trong dòng đời xuôi ngược. 


Arriving someplace more desirable at some ƒuture time ïs 
an illusion. °Thatf ¡is ïf` (Jon Kabat Zimn) 


6- Chấp Nhận (Acceptance) 


Y niệm nghiệp của Phật giáo nhiêu người vân hiêu một 


NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 75 


cách tiêu cực như “trời kêu ai nấy dạ”. Dĩ nhiên không ai 
thoát khỏi vòng sinh tử. Tuy nhiên nêu chúng ta có một cách 
sông lành mạnh về thân thể hay tâm thần thì... “trời sẽ gọi 
chậm hơn một chút. Nói theo slogan cô động thực hành 
Thiền của Cư sĩ Hồng Quang (Đẹp hơn, thông minh hơn, 
mạnh khỏe hơn, sống có hạnh phúc hơn) không có gì sai 
trái với triết lý đạo Phật. Chừng nào Trời Phật kêu thì chúng 
ta “vui vẻ dạ vì ít nhất là chúng ta cũng sống hạnh phúc và 
mạnh khỏe hơn nhiều người khác! 
7- Buông xả (Let Œo) 

Đây là thái độ gần gũi với Phật tử nhiều nhất. Bàn tay 
nắm là chấp, bàn tay mở là giải thoát, buông xả. Có nhiều 
thứ chúng ta muốn bám víu: chấp ngã, tiền bạc, của cải, công 
danh, ý tưởng. Buông xả những cái ta muốn giữ mà còn 
buông xả cả những cái ta ghét muốn dứt bỏ. Ghét bỏ là hình 
thức bám víu ngược chiều. Khi chúng ta buông xả để sự vật 
hé lộ như chúng là, không còn bị Tâm yêu ghét của mình 
giam giữ mình trong ngục tù của những ý tưởng ham muốn 
và ghét bỏ. Đây là chọn lựa tỉnh táo và mạnh khỏe với những 
kinh nghiệm mà chúng ta đang trải qua. 

Thái độ buông bỏ là thái độ vô chấp, không phải là thái 
độ lánh xa cuộc đời. Đó là thái độ lành mạnh của Tâm. Càng 
buông xả thì tâm thân càng an lạc. 


Bảy thái độ này giúp quý vị chuẩn bị đất đai để vun trồng 
'cây' Chánh niệm, đâm chồi và phát triển. 


xkk 


Chương Năm 


CHÁNH NIỆM VÀ DUYÊN KHỞI 


Điểm cốt tủy của Chánh Pháp nằm trong Tam Pháp Ấn là 
Vô Thường, Vô Ngã và Khô. Phật giáo Đại thừa nhắn mạnh 
“điểm' cuối cùng của cuộc hành trình tức là Niết bàn, trong 
khi Phật giáo Nguyên thủy nhắn mạnh đến bước khởi hành 
là Khổ. Hết khổ tức là “vào? Niết-bàn. Tuy nhiên khi dùng từ 
ngữ “vào Niết-bàn có thể đưa tới ngộ nhận là xem Niết-bàn 
là một “quốc độ” cần phải “nhập vào" vào, dù Phật giáo Đại 
thừa có nhắc nhở “Ta-bà là Tịnh độ” 

Vô thường và Vô Ngã là hai Pháp Ân cốt tủy nhưng hai 
tính chất này xét cho cùng chỉ là hệ quả một nguyên lý cốt 
yếu của Phật giáo: Thuyết Duyên Khởi (Patica Samuppada- 
Pali) mà các học giả Tây phương dịch ra bằng nhiều từ ngữ 
tương xứng như Mutual Causality, Dependent Co-Arising, 
Dependent- Co-Originating, Dependent- CoProduction. 


Ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến sự liên hệ giữa Chánh 
niệm và Duyên khởi. Đức Phật đồng hóa Duyên Khởi và 
Chánh Pháp khi nói là ai hiểu Duyên Khởi tức là hiểu chánh 
pháp cho thấy tầm quan trọng của nguyên lý này. 


Trong luận văn tiên sĩ, Joanna MacyỞ), nhân mạnh đên 


1. University oFNew York City Press, 991. 


78 _. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


yếu tố Mutual, Co- mà Nhất Hạnh dịch là tương-tức, tương 
hiện, khác với thuyết nhân quả một chiều của tư tưởng Ấn 
Độ cùng thời với đức Phật hay các thuyết nhân quả một chiều 
của Tây phương (/near-casuafiy), dòng suy nghĩ chính ở 
Tây phương cho tới khi một thuyết nhận thức về hiện tượng 
vũ trụ và con người, gọi là General Systems Theory được 
phát hiện gần đây, góp phần giải thích tại sao Thiền Chánh 
Niệm hiện được trân quý ở Tây phương. 


Maey cho rằng đây là quan điểm căn bản về đời sống và 
tất cả mọi hiện tượng, về hiện hữu của cá nhân và vũ trụ tất 
cả cùng sinh khởi và cùng hiện diện (7n»/er-connectedness), 
Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. 
Và từ trước tới nay chưa có một giáo chủ nào đề nghị một 
mô thức toàn diện về hiện hữu và nhận thức như đức Phật”). 


Thuyết nhân quả một chiều hàm ý là có một nguyên nhân 
cuối cùng, chủ trương của Ấn giáo và trước thời Vedic, đó là 
đại ngã Brahman, và ở Tây phương dĩ nhiên là God. Chỉ có 
Phật giáo phủ nhận nguyên nhân Đầu tiên (Prime Mover). 
Rất tiếc là có nhiều học giả khi nghiên cứu về Phật giáo vẫn 
dùng nguyên lý nhân quả một chiều để “nhắc' tới một “đắng 
tạo hóa” toàn năng như trong các tôn giáo Độc thần! 

Đức Phật còn nhắc tới chuyện thực nghiệm và thực chứng. 
Duyên khởi không phải là một triết lý suông “cần phải thực 
hành, thực nghiệm, thực chứng... cần phải có Chánh niệm 
và Tỉnh tấn.) 


Truth is what stands the test 0ƒ experience (Albert Einstem) 
Nhân quả một chiều ở Tây phương bắt nguồn từ Plato và 


2. Macy, 1991, p. 26. 
3. Samyutta II 131, 2. Dẫn lại của Maey, p. 4l. 


CHÁNH NIỆM VÀ DUYÊN KHỞI 


Aristotle, chấp nhận có nguyên nhân đầu tiên và trở thành nền 
tảng thần học của các tôn giáo chính ở Tây phương. Nguyên 
tắc nhân quả một chiều có thể áp dụng được trong các khoa 
học như Vật lý, nhưng qua đến khoa Sinh học bắt đầu có “vấn 
đề”. Khác với đất đá và cây cỏ, những sinh vật có sự sống 
không thụ động tiếp nhận tác nhân bên ngoài, vì là một hệ 
thông tự tổ chức (se{#organized system), tự điều khiên nên 
kết quả có thê rất bất định. Giải thích ngắn gọn theo duyên 
khởi của nhà Phật, cái này có thì cái kia có, cái này duyên 
cho cái kia khởi nên, nên mỗi hệ thống dựa vào các hệ thống 
nhỏ khác bên trong để hiện hữu và sống còn. Một từ ngữ 
diễn tả trọn vẹn thuyết tương duyên là trùng trùng. Trong 
kinh nhân quả giảng về Thập nhị nhân duyên, Phật có nói về 
liên hệ giữa Danh và Sắc: * Thân duyên khởi cho Tâm và Tâm 
duyên khởi cho Thân. Thân và Tâm như hai cành lau dựa 
vào nhau để cùng hiện hữu. Cái này không hiện hữu thì cái 
kia cũng không hiện hữu!" 


Khi áp dụng vào khoa học, nhân quả một chiều đưa đến 
kết quả tất định: khoa học cần phân tích, tiên đoán và kiểm 
soát. Vào đầu thế kỷ XX với các khám phá mới trong Vật lý, 
Albert Einstein cho là vị trí của người quan sát có thể ảnh 
hưởng đến việc quan sát và sau đó Werner Heisenberg chứng 
minh được điều này, đã làm thay đổi quan niệm về nhân quả 
trong khoa học, ít nhất là trong Sinh học. Người đề nghị nhân 
quả đa chiều là nhà sinh học Áo, Ludwig von BertalanffY, 
trong thuyết Systems Theory. Hệ thống của chúng sinh hữu 
tình không thê giản lược vào những thành phần kết hợp vì 
tất cả những yếu tố trong một hệ thống phản ứng hỗ tương. 
Thú vị nhất là hệ thống vũ khí gọi là cybernetics trong hỏa 
tiền phòng không trong thê chiến thứ Hai, nhờ các vòng tròn 
phản hồi (Ƒeedback ioops) có thê tự điều chỉnh hướng đi và 


79 


S0. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


quỹ đạo! Bất cứ một hệ thống nào, nhất là trong sinh học, đều 
có “Feedback loops” thông báo các hệ thông nhỏ hơn điêu 
chỉnh đê giữ quân bình đê tiêp tục sinh trưởng và sông còn.® 


DUYÊN KHỞI VÀ HOA NGHIÊM 


Văn học Abhidharma thơ mộng hóa duyên khởi qua hình 
ảnh xâu chuỗi ngọc của Indra (Lưới Đề Châu Ví đạo tràng, 
trong kinh nhật tụng): Hột chuỗi này phản ảnh hạt chuỗi kia. 
Hạt này ảnh hưởng đến hạt kia, không thê nào chỉ có một xâu 
chuỗi chỉ có một hột đơn lẻ. 

Trong phần đề cập đến các liên hệ giữa Não bộ và Tâm 
tôi có đề cập đến chuyện các tế bào não phóng ra sóng não đề 
liên lạc và trao đồi thông tin với nhau, não ảnh hưởng lên tâm 
và tâm cũng ảnh hưởng lên não và làm thay đổi não. Chánh 
niệm làm thay đổi chức năng não bộ do đó có thể làm các 
tình cảm tiêu cực như trầm cảm biến mắt. Quý vị còn nhớ 
đến định đề Pavlov, tiếng chuông làm con chó nhiễu nước 
miếng, phản ảnh nhân quả một chiều của dòng tâm lý Ứng 
Xử. Nhưng đối với Phật tử, tiếng chuông có thể là dấu hiệu tỉnh 
thức. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Đây là một tiễn 
trình giữa hai tác nhân, kết quả có thê có nhiều bất định, không 
phải tất định, như trong thuyết nhân quả một chiều. 


Lấy thí dụ của một động tác đơn giản trong hoạt động 
hàng ngày. Chạy lên dốc, thân thể mệt, thở hỗn hến. Cơ thê 
cảm thấy nóng nên dùng feedback loop đề thông báo cho 
tuyến mô hôi. Đồ mô hôi làm hạ thân nhiệt và mát cơ thể. Đồ 
mô hôi thì mất nước, Feedback loops lại thông báo cho cơ 
thể uống nước để thay thế lượng nước mắt trong khi đồ mồ 
hôi. Giả sử chúng ta chỉ uống nước, cơ thể trở lại mức quân 


4. Macy p.16-17. 


CHÁNH NIỆM VÀ DUYÊN KHỞI 


bình, miễn là đừng uống nước ngọt hay bia, cơ thể lại cảm 
thấy “khát”, vì chất cồn không có tác dụng giải khát. Còn nếu 
uống coca cola quá nhiều đường, và nếu đang bị bệnh tiểu 
đường, thì feedback loop lại thông báo cho cơ thể những vấn 
đề khác! Nếu không có hệ thống feedback này, cơ thể của 
chúng ta lâm nguy từ lâu! 


Cơ thê gây ra nhiều vấn đề như đau đớn bệnh hoạn, nhưng 
trong các trường hợp này cơ thê là tiếng chuông báo động 
cần thiết. Lại thêm một lý do chúng ta phải quán niệm cơ thể 
trên, một người bạn thân thiết mà chúng ta thường bỏ quên! 


kvery particle consisfs oƒ all other parficles (Werner 
HeIsenberg) 


DUYÊN KHỞI VÀ VÔ NGÃ 


Kassapa (Ca Diếp) hỏi bốn câu hỏi về nguyên nhân của 
Khổ lần nào đức Phật đều trả lời “không' vì câu hỏi của Kas- 
sapa hàm ý là có một chủ thê-ngã gây ra khổ, ngược với 
nguyên tắc vô ngã của Duyên khởi. Câu hỏi đầu: “Có phải 
khổ tự mình gây ra? Đức Phật trả lời “không. Vậy có phải 
khổ gây ra bởi người khác? Kassapa nguyên là một tư tế Ấn 
Giáo, nên còn lưu luyến với một “chủ thể siêu việt “thường 
hằng” (Brahman) đĩ nhiên là đức Phật không đồng với giả định 
về một đắng tối cao siêu việt, thường hằng nên cũng trả lời 
“không'. Kassapa tiếp tục hỏi: “N/w vậy khổ chỉ do sự tình cờ 
gáy rđ”. Vô thường và vô ngã không có nghĩa là mọi hiện tượng 
xảy ra do tình cờ! Cũng như các hiện tượng khác, khổ là một 
tâm hành do những yếu tố khác duyên khởi, và cũng như bắt cứ 
một hiện tượng nào do duyên khởi thì cũng có lúc không còn đủ 
hoàn cảnh nhân duyên thì tan rã. Không có ngoại lệ. 


Đây là cốt tủy của đạo Phật: Nếu khổ do duyên sinh gây 
ra thì chúng ta có thê thảo gở các nguyên nhán duyên sinh 


81 


§2_. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


đề thoát khổ! Đó là sự thật thứ Ba.© Đây cũng là bài thuyết 
pháp cho năm anh em ông Kondanna (Kiều Trần Như) trong 
vườn Lộc Uyên (Deer Park in Sarnath) và năm anh em đã 
thành những đệ tử đầu tiên của đức Phật. 


Trong đêm Thành đạo đức Phật đã khám phá những gì? 
Tinh yếu của giác ngộ là nguyên lý duyên khởi có vẻ “ngược 
dòng" so với những cảm thọ thông thường. Đức Phật ngần 
ngại không muốn đem những điều mà mình mới khám phá 
để truyền dạy trong Giáo pháp. Theo truyền thuyết có một 
vị thần Brahman hiện ra khẩn cầu đức Phật thay đôi ý kiến, 
cho rằng có nhiều người sẽ không bao giờ được nghe lời Phật 
dạy và trong số những người nghe chánh pháp, thế nào cũng 
có NGƯỜI hiểu sự thực này. Đức Phật nhớ đến “đại sự nhân 
duyên' về sự ra đời của mình và do lòng từ bi, nên cuối cùng 
đồng ý đem những điều mới giác ngộ ra truyền dạy không 
mệt mõi trong vòng 45 năm. 


Quantum theory requires 1s fo give up the idea that the 
clectron, or any other object has, by itselƒ, any Infrinsic prop- 
erfies af all. (David Bohm) 


TÂM VÀ THÂN QUA CÁI NHÌN CỦA DUYÊN KHỞI 

Liên hệ giữa tâm và thân, giữa ý thức và thân thể, giữa 
“tinh thần' và “vật chất đã là những vấn đề tranh luận của 
nhiều triết gia từ thời bình minh của lịch sử. Thường Tâm 
đại diện cho những gì chủ quan: chú ý, cảm giác, tình cảm và 
nhận thức, trãi nghiệm bên trong. Và trong một vài văn hóa, 
tâm được quý trọng hơn vật chất (duy tâm), trong những nền 
văn hóa hay triết lý khác, xem tâm chỉ là một phó bản của vật 
thê (Duy vật). Nhưng ý thức chủ quan là gì? Có phải ý thức 


5. Trường Bộ Kinh Digha Nikaya, II .33 Trích lại của Macy P42. 


CHÁNH NIỆM VÀ DUYÊN KHỞI 


là chỉ một sản phẩm của cơ thê hay các tuyến nội tiết, hay 
“hiện hữu' độc lập, thực hơn và đáng tin cậy hơn vật chât? 


Văn hóa Tây phương chủ trương nhị nguyên, chia cắt thế 
giới “tỉnh thần' và thế giới “vật chất thành hai thế giới riêng 
biệt. Triết lý Plato cho thế giới ý tưởng có thực và “thường 
hằng' hơn có giá trị hơn thế giới vật chất. Trong khoa học, 
thế giới vật chất có thực hơn “cái gọi là' tỉnh thần vì có thể 
quan sát trực tiếp và thực nghiệm định lượng. 


The Common division between body and soul, is no longer 
adequate and leads us imo dificulries. (Werner Heisenberg) 


Trong những lần giảng pháp đầu tiên, đức Phật đã phủ 
nhận quan niệm nhị nguyên này và không xem nhẹ vật chất, 
thân thê như trong triết học Tây phương. Trong cán cân duyên 
khởi, vật chất cũng ngang hàng với tâm, đù xem tâm là động 
lực chính. Tâm duyên khởi Thân và Thân duyên khởi Tâm. 

Không có não thì không có Tâm. Tâm với Thân là hai 
cành lau dựa vào nhau mà hiện hữu. Không có cái này thì 
cũng không có cái kia. Thân do tứ đại kết hợp thì Tâm cũng 
do những yếu tố vô thường kết hợp như tư tưởng, tình cảm, 
cảm giác và tất cả đều thay đổi. Trên thực tế Tâm còn thay 
đổi nhanh hơn thân, như hình ảnh tâm viên ý mã. Phật giáo 
xem liên hệ này cũng như các liên hệ khác, chỉ là tiễn trình, 
không phải như hai tự thê riêng biệt. Tất cả mọi hiện tượng 
đều tương tức và tương hiện. Cả hai ảnh hưởng lẫn nhau và 
dựa nhau mà hiện hữu. 


Thường khi có một đệ tử chưa hiểu giáo pháp hay hiểu 
lầm, đức Phật gọi đến đề thảo luận hay nhờ một đại đệ tử giải 
thích dùm. Có một đệ tử hiểu “thức? như là một tự thể riêng 
biệt, đức Phật mắng nặng lời: 'Này Tỳ kheo “ngu muội kia, 
đó là cách ông hiểu giáo pháp của ta đó w? Có phải Ta dạy 


83 


84 - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


là Thức do nhiễu điều kiện duyên khởi mà thành, không có 
điểu kiện duyên khỏi, thức không thể hiện hữu? Bây giờ ông 
lại hiểu như thế, không những trái ngược với điều Như Lai 
dạy, làm tốn hại cho ông và cho cả Như Lai. Ông cần phải 
sám hồi trong một thời gian dài”. 


Tôi không chắc trong nguyên văn Pali đức Phật dùng từ ngữ 
nào mà Macy dịch là “ƒ/oolsh man”. Có lẽ đây lần đầu tiên đức 
Phật măng một đệ tử trong tăng đoàn nặng nê như vậy. 


BÊN TRỌNG BÊN KHINH 


Nhân quả một chiều tạo ra tình trạng “bất công” là tinh 
thần được xem như là một tự thể biệt lập, vĩnh viễn và 
thường được quý trọng hơn “vật chất” (duy tâm). Để ngăn 
ngừa sự trỗi dậy của ngũ dục, trong Phật giáo có hình thức 
quán thân bất tịnh (con người như một túi da chứa đầy chất 
bân!), nhưng phải hiểu điều này trong bối cảnh văn hóa Ân 
Độ và sinh hoạt của tăng đoàn đầu tiên. Như sau này Hoàng 
để Asoka (A Dục) tìm cách thanh tẩy các loạn tăng có thê 
làm xáo trộn và tan rã tăng đoàn, vì có những tỳ kheo chỉ 
xem Sa-môn như một nghề, không phải là một cuộc hành trình 
đi tìm giải thoát. Dù trong kinh Pháp Cú có nhắc đến vai trò 
quan trọng của tâm, “Tâm dẫn đâu tất cả” đó là chưa nói tới 
những lời dạy khác như “7m giới duy tâm, vạn pháp duy thức`. 
Nhưng hành động nhận ly sữa do một cô gái dâng lên được khắc 
lên trong hầu hết các thắng tích, cho thấy đức Phật không coi 
nhẹ “Thân”. Tu hành khổ hạnh, sống độc thân thời là một truyền 
thống các đoàn thê Sa Môn thời Đức Phật còn tại thế. 


The obJective world rises from the mỉnd ¡£seŸƒ/. (The Buddha) 


No one can deny the mìỉnd is the ƒirst and most direct 


6. Majihima Nikaya, I.258, trích lại từ Macy, p.144-145. 


CHÁNH NIỆM VÀ DUYÊN KHỞI 


thing in our experience, and else is remofe reƒerence. (S1T 
Athur Eddington) 


Tuy nhiên khi dùng hình ảnh của ba thân lau dựa vào 
nhau, đức Phật đã từ chối quan niệm nhị nguyên về tỉnh 
thần và vật chất. Dưới thời chánh phủ Ngô Đình Diệm, 
các nhà văn hóa “duy linh' Thiên chúa dẻ bĩu Phật giáo 
không những là “vô thần" (ám chỉ “thân? Cộng Sản) mà còn 
là “duy vật” (s/c)! Tâm và Vật chỉ là hai mặt của một đồng 
tiền. Không có mặt này thì không thể có mặt kia. Đó mới con 
đường Trung Đạo. 


Everything mafterial is also memtal and everything mental 
¡s also maferial. (David Bohm) 


THUYẾT GENERAL SYSTEMS VÀ DUYÊN KHỞI 


Thuyết General Šystems là một nỗ lực để hiểu các hiện 
tượng có nhiều ân số khi tìm hiểu không chú trọng đến bản 
chất của các thành phần kết hợp mà chú trọng đến tiến trình 
và ảnh hưởng hỗ tương. Theo Macy thuyết này có những 
trùng hợp đáng ngạc nhiên với thuyết duyên khởi của nhà 
Phật. Theo các nhà sinh vật chủ trương thuyết nhân quả đa 
chiều, như Von Bertalanffy, vật thê, năng lực và thông tin 
không tiếp cận một hệ thống theo một quá trình nhất định và 
kích thích những phản ứng trực tiếp. Tuy nhiên sau khi qua 
một quá trình phản ứng sinh động, chọn lựa, đãi lọc, tái phối 
trước khi có phản ứng sau cùng. Theo thuyết nhân quả một 
chiều những nguyên nhân tương tự gây ra phản ứng tương tự, 
những nguyên nhân khác nhau sẽ gây ra phản ứng khác nhau. 
Đây là chủ trương máy móc trong tâm lý ứng xử mà các nhà 
tâm lý gia hiện đại phê bình là tâm lý của robots. Hai thị sĩ 
cùng ngăm cảnh hoàng hôn hay bình minh, chắc chắn sẽ có 
những cảm hứng khác nhau. Cấu trúc nhận thức khác nhau, 


85 


86. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


dù có cùng chung một tác nhân, nhưng phản ứng không nhất 
thiệt là giông nhau.) 


Một nhà sinh vật khám phá trong khả năng tự làm lành 
khác nhau từ người này sang người khác là bằng chứng cho 
thấy chức năng của hệ thống trong cơ thê hỗ tương phản ứng 
và làm quân bình hệ thống một cách khác nhau.® 

Nhà sinh vật Laszlo đề nghị vòng tròn phản hồi bất định 
(Indetermination), nỗi liền với các nguyên nhân khác nhau 
trong dòng thông tin hay năng lượng, cũng giống như một 
dòng điện thường, nối liền đầu vào và đầu ra trong một hệ thống 
hay giữa các hệ thống khác nhau. Nếu thấy có sự khác biệt, sẽ 
phát ra tín hiệu thông báo tạo ra phản hồi tiêu cực hay tích cực 
để điều chỉnh “đầu ra? để tránh tình trạng có thê làm hệ thống 
mất quân bình. Những khám phá của các nhà sinh học trong 
Systems theory cũng đi ngược lại với nhận thức thông thường 
cũng giống như khi đức Phật khám phá lý duyên khởi, dù sâu 
xa nhưng “đi ngược' lại thói quen nhận thức về ngã. Đúng như 
Macy nói, quả là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên! 

Tác hữu sa trần hữu 

Vì không nhất tướng không. 

Hữu không như thủy nguyệt 

Vật trước thị không không. 

Có thì có tự mảy may 

Không thì cả thế gian này cũng không 
Có không bóng nguyệt lòng sông 
Chắc chỉ có có không không mơ màng. 


7. Macy, p. 93. 
8. Ibid, p. 94. 


CHÁNH NIỆM VÀ DUYÊN KHỞI 


TỪ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG TỔNG QUÁT ĐẾN Ý NIỆM TỔNG 
THỂ WHOLENESS) 


Đầu thế kỷ XX khoa vật lý đã có nhiều phám phá làm 
đảo lộn các nền tảng vật lý trong vòng 300 năm trước đó. 
David Bohm người khám phá ra tổng thê (Wholeness) như 
là một “thuộc tính” căn bản thiên nhiên, cho rằng hai từ ngữ 
Medicine và Meditation có cùng một ngữ nguyên Mederi 
trong La tinh, có nghĩa là chữa khỏi. Trong khi Mederi xuất 
phát từ một ngữ nguyên khác trong ngôn ngữ Án Âu, có 
nghĩa là Measure “Đo lường". Theo nghĩa đen hai từ ngữ này 
có vẻ không liên hệ gì với nhau, nhưng Measure còn có một 
nghĩa bóng khác là “right inward Inside” đo đúng theo những 
thuộc tính căn bản của vật thể. Có nghĩa là khi những thuộc 
tính này bị rối loạn hay bị mắt quân bình, sẽ “được phục hồi? 
lại “nguyên trạng”, nếu một hệ thống cần sống còn. Nguyên 
trạng này là một cách nói khác đi của Tổng thể! Meditation 
là một hình thái quan sát không phán đoán đề nhận ra những 
chỗ bị bệnh hoạn hay bị mất quân bình. “Mindfulness based 
centre” cũng có nghĩa là “medical centre”.”) 


Khi Nhất Hạnh chọn đề tựa Miracle oƒ Mindƒfulness tôi 
có hơi thắc mắc là chữ phép lạ là từ ngữ của Ky-tô. Nhưng 
Kabat Z1mn nói chánh niệm là phép lạ vì con người là kỳ diệu 
(miraculows). Khi nhìn qua lăng kính Chánh niệm quý vị có 
thể “nhận ra điều này. Thí dụ ăn là một hành động chúng ta 
làm hàng ngày mà Ít khi chịu để ý tới: ăn sáng, ăn trưa, ăn 
tối, ăn buổi lỡ, ăn khuya... Khi ăn trong chánh niệm ta nhận 
ra ăn là một hành động kỳ diệu của cơ thể. Cơ thê chuẩn bị 
kỹ càng từng giai đoạn một, từ lúc đưa thức ăn vào miệng, 
lưỡi phải làm thế nào để không bị răng cắn phải, nước bọt 


9. Jon Kabat Zinn, p. 163. 


87 


88 - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIÊN CHÁNH NIỆM 


và dịch vị được tiết ra thế nào đề tiêu hóa thức ăn và tiếp thu 
năng lực nuôi cơ thê, sau đó liên hệ với bộ tiêu hóa để thãi 
chất bã độc hại ra ngoài, để g1ữ “mức quân bình". Thực ra các 
cơ quan khác trong cơ thể cũng hoạt động một cách kỳ diệu” 
như thế. Khi cơ thê chưa có vấn đề, quý vị nghĩ “đi đứng' là 
chuyện “bình thường" không có gì đáng quan tâm, nhưng khi 
có vấn đề như gãy chân, bị thấp khớp chẳng hạn, chúng ta 
mới thấy đi đứng không phải là chuyện bình thường nữa mà 
là một chuyện “phi thường'! 


Có bao giờ quý vị 'cám ơn" một cơ quan lớn nhất trong 
cơ thê, “Gan'. Gan tiết các Diễu tố (enzymes) hàng ngàn lần 
trong một giây để bảo đảm là hệ thống chuyên hóa (mefabo- 
lism) được quân bình. Quý vị có biết mỗi tế bào não phóng ra 
bao nhiêu làn sóng điện-hóa đề trao đôi thông tin với nhau? 
Trong cơ thê có 10 tỷ tế bào, sinh sản từ một đơn bào khi 
chúng ta được thụ tỉnh trong lòng mẹ! Chúng tự tổ chức với 
nhau trong mối liên hệ tương tức tương hiện đề giữ quân bình 
nghĩa là đê bảo vệ sự sống và khỏe mạnh cho chúng ta. Khi 
quán niệm hình ảnh không được tốt đẹp của thân (bắt tịnh) 
tôi đề nghị chúng ta cũng nên quán sự kỳ diệu của thân thẻ, 
hay ít ra cũng phải nhớ tới “tám bất” trong kinh Bá Nhã (bất 
tịnh bất cấu!). Mức quân bình trong hệ thống tổng thê nhờ 
các vòng tròn phản hồi trong mối liên hệ tương tức tương 
hiện đã nhắc ở trên. Lý duyên khởi được đức Phật nhắc đến 
trong bài thuyết pháp đầu tiên, cách đây 26 thế kỷ, trong khi 
thuyết General Systems và Wholeness chỉ mới được đề nghị 
và khám phá vào nửa đầu của thế kỷ XX. 


LOẶO: 


Chương Sáu 


CHÁNH NIỆM VÀ PHI CÔNG TƯ ĐỘNG 


Chánh niệm, nói một cách giản đị là vun trồng chú ý và 
quan sát một cách khách quan tất cả những kinh nghiệm 
hiện ra trong tầm ý thức trong khoảnh khắc hiện tại. Dù 
Chánh Niệm là quả tim thực hành của Phật giáo, nhưng 
bất cứ ai cũng có thể hưởng được những thành quả tốt đẹp 
của Chánh niệm nếu quyết tâm và kiên nhẫn đeo đuổi. 
Đây là tài sản quý báu chung không phải chỉ dành cho 
Phật tử mà cho bất cứ người nào còn thở, còn sống và 
muốn thực hành. 


Jon Kabat Zimn cho đức Phật là một nhà thiên tài khoa 
học, dù không có dụng cụ đo lường nào khác ngoài thân và 
tâm, nhưng đã nghĩ ra cách đo lường một cách chuẩn xác. 
Như lời của Tỳ kheo Walpola Rahula nói: “Ki thực hành 
chánh niệm quý vị là một nhà khoa học, không phải là một 
quan tòa”. Nhà khoa học mà có thiên kiến thì kết quả chắc 
chắn sẽ lệch lạc! Phần lớn tâm của chúng ta bị lôi cuốn vào 
việc ôn lại quá khứ hay chuẩn bị cho những dự định chương 
trình trong tương lai, nên não bộ đã hao tốn biết bao là năng 
lực. Nhưng nghịch lý thay chỉ có khoảnh khắc hiện tại là thời 
gian chúng ta sống một cách trọn vẹn. 


0() . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


TÍNH TÌNH HAY TẬP QUÁN? 


Chúng ta thường hay nói: Tánh tôi vậy! Không thay đổi 
được đâu! 


Sau đây là tiến trình đưa đến việc kết tinh thành cái mà 
chúng ta gọi là “tính tình". 


1- x định, động cơ “thành hình” tư tưởng (ý nghiệp) và lời 
nói (khẩu nghiệp). 


2- Tư tưởng đúc kết hành động (thân nghiệp). 


3- Ý tưởng, lời nói và hành động hình thành thái độ, cách 
ứng xử (behaviors). 


4- Cách ứng xử biểu hiện qua thân thê (bodily expressions). 
5- Biểu hiện thân thê sẽ hình thành tính tình (characfer). 
6- Tính tình “kết tinh” thành “nhân cách" (personalify)! 


Quý vị có thấy ai là thủ phạm chưa? Nếu chưa, tôi xin 
nhặc lại một dòng trong kinh Pháp Cu: “Tâm làm chủ tát cả. 
Mọi thứ đếu do tâm tạo tác`. 


Khẩu nghiệp, ý nghiệp và thân nghiệp đều là do tâm tạo 
ra! Động lực tốt và thiện thì tạo nghiệp tốt. Động lực xấu và 
bất thiện thì tạo nghiệp xấu. Một sự trùng hợp là khi phán 
xét một hành động thì luật pháp Tây phương, dựa trên triết 
lý của Kant, cũng xét vai trò chủ yêu của động lực. Nếu có 
ý định giết người mắc tội cô sát còn nếu lở tay thì bị kết án 
là ngộ sát. Bác sĩ phẫu thuật cũng dùng dao kéo mô xẻ bệnh 
nhân, nhưng động lực rõ ràng là nhằm cứu sống bệnh nhân. 
Nếu không cứu được thì do Bác sĩ không đủ khả năng hay vì 
bệnh quá nặng không cứu nổi. Những nước mà Y khoa tân 
tiến như Úc, hàng năm có hàng ngàn người bệnh chết trong 
phòng giải phẫu, là chuyện thường tình. Đức Phật có nói 


CHÁNH NIỆM VÀ PHI CÔNG TỰĐỘNG 91 


trường hợp bỏ muôi vào biên cả và vào một một tô nước, hậu 
quả sẽ rât khác xa nhau! Trong ngôn ngữ Việt Nam có chữ 
tâm địa, hàm ý tâm địa là thủ phạm chính!. 


Khó mà giữ được mức khách quan giống như khi chúng 
ta ngồi trong một căn phòng mà các bức tường toàn bằng 
kính. Chúng ta phải đối mặt với sợ hãi, hồ thẹn, mặc cảm tội 
lỗi và những khách quen khác từ nội tâm thường đến thăm. 
Chánh niệm giúp chúng ta đứng qua một bên hay đàng sau, 
để ngắm những vết thương tâm thần, ghét bỏ, sợ hãi, lo âu... 
đến rồi đi. Nhưng với quá trình thực tập, dần dần chúng ta 
sẽ học cách nhận biết được những cảm giác và tình cảm khó 
khăn và thấy được nguồn gốc và nguyên nhân của chúng 
và dần dần sẽ chấp nhận chúng trong trạng thái an lạc. Nếu 
chúng ta không bao giờ an lạc với mình, làm thế nào chúng 
ta có thể mang an lạc đến cho thế giới? 


BÌNH THƯỜNG TÂM THỊ ĐẠO 


Chánh niệm là một cách sống trong khi chúng ta phải 
giao sống trong cuộc đời. Mượn chữ của nhà thơ đức Holderlin, 
một cách ở đời. Vì là cuộc đời của mình nên không ai có thê 
làm thay cho ta hay bảo ta nên ở đời như thế này hay thế khác. 
Khoảnh khắc hiện tại để sống như hình ảnh thác nước mà chúng 
tôi đưa ra đê minh họa trước đây. Một khoảnh khắc “quên sống” 
là một khoảnh khắc mắt đi, như thác nước chảy qua ghèềnh đá 
TƠI xuống sông suối bên dưới, không bao giờ tìm lại được. 


Một khoảnh khắc trôi qua, rơi vào “quá khứ” coi như mất 
tăm, chỉ còn trong ký ức, hay máy làm “lùi thời gian" trong các 
phim khoa học giả tưởng Back fo the F#urc. Tỉnh thức là một 
phép lạ như tựa tác phẩm của Thầy Nhất Hạnh (7he ÄMiracle oƒ 
Mindfuilness) bởi vì khi quý vị nhận ra là mình “quên sống' thì 
lúc đó là quý vị đang tỉnh thức. Khi thấy mình bị mắc kẹt hay 


02 . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


bị cuốn hút trong dòng sông tư tưởng, cảm thọ, quý vị có tự do 
chọn lựa bước ra khỏi bẫy sập đó và chuẩn bị cho những bước 
tới trong tương lai! Một vài phút thực tập còn hơn là tốn bao 
nhiêu thời gian “triết lý”, tán hưu tán vượn về Chánh Niệm! 


TỪNG BƯỚC NỞ HOA SEN 


Chánh niệm là một cách học sống tỉnh thức trong từng 
phút từng giây trong đời mình. Nhưng may thay, chánh 
niệm- -tỉnh thức tiềm tàng trong môi chúng ta, nó năm đây 
nằm trong những mỗi ai, có người gọi là Phật tính (tức khả 
năng tỉnh thức). Thực hành Chánh niệm nhằm vun trồng khả 
năng tỉnh thức và áp dụng lối sống tỉnh thức trong mỗi hoạt 
động trong đời sống hàng ngày: Khi ăn tỉnh thức biết mình 
đang ăn và biết thưởng thức hương vị thức ăn, khi đi thì biết 
mình đang đi, khi thở ra thì tỉnh thức biết mình đang thở ra. 

Chánh niệm không phải là một triết lý xa vời mà là một 
cách ở đời, ở đây, ngay bây giờ. Gary Schwartz, một nhà tâm 
lý nghiên cứu về stress, đề nghị mô thức phản hồi tình cảm. 
Khi chúng ta không đề ý tới phản ứng đối với stress của tâm 
biểu hiện qua tư tưởng, cảm giác và tình cảm và trong thân 
thể, mối liên hệ thân-tâm bị gián đoạn và bị mất quân bình. 
Ngược lại, nếu chúng ta quan sát và nhìn rõ, quân bình sẽ 
được tái thiết lập. Quý vị sẽ an lạc hơn, ngủ ngon hơn, có nội 
lực đề đối phó với trầm cảm và bắt đầu yêu đời sống và công 
việc làm nhiệt thành hơn, cải thiện các mối liên hệ với những 
người thân trong gia đình.t 

Jon Kabat Zinn kế chuyện một phụ nữ thú nhận là 10 
năm trước đây, bà ngoảnh mặt đi trong một khoảnh khắc, 
khi ngoảnh lại đã thấy đời mình trôi qua và biến mất (như 


1. Bob Stahl, p. 30. 


CHÁNH NIỆM VÀ PHI CÔNG TỰĐỘNG . 93 


thác nước!). Và tệ hơn nữa, bà không nhớ trong 10 năm đó 
bà đã sống như thế nào! Nhiều khi chúng ta lái xe từ nơi 
này sang nơi khác, lúc đến nơi không còn nhớ là mình đã 
qua bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ và lơ đăng không quan tâm 
gì về quang cảnh giữa đường! Có lúc chúng ta đang thấy 
mình đang tranh luận với “đối thủ”, đến khi “tỉnh' lại, thấy 
chỉ có một mình trong phòng. Cũng như một nhà đạo diễn 
và biên kịch, chúng ta viết cả lời đối thoại, nhịp nhàng và 
đủ “ý nghĩa'! Chúng ta chỉ nhớ khoảnh khắc hiện tại khi đó 
là những khoảnh khắc cực kỳ vui sướng (Biue Moon), như 
viết một bài thơ tình đầu Zm hai mươi tóc xða dài, năm tay 
người yêu hay hôn người yêu lần đầu hay những lúc cực kỳ 
đau thương như khi bị mất một người thân trong gia đình! 
Ngoài ra phần lớn chúng ta sống theo hướng dẫn của “phi cơ 
tự động”, thói quen suy nghĩ, cảm xúc hay hành động. Phần 
lớn trong đời mình, chúng ta sống như người say rượu, và 
chết như người trong mộng. 


HIỆN TẠI NGOÀI' THỜI GIAN ĐỒNG HỒ 


Khi bắt đầu viết loạt bài về Thiên Chánh Niệm, tôi không 
biết phải dịch từ ngữ momet ra tiếng Việt thế nào cho ồn. 
Khi vừa đọc vừa viết và vừa thực tập, tôi thấy hơi thở ra và 
hơi thở vô dài chừng một giây. Quý vị còn nhớ trong Phật 
Giáo có chữ sát-na (là bao lâu?) là thời gian ngắn nhất có thể 
quan niệm được. Theo tôi biết hiện bây giờ kỹ thuật chỉ mới 
đo được 1 phần trăm giây như trong các cuộc tranh tài điền 
kinh hay bơi lội. Cuối cùng tôi chọn chữ khoảnh khắc để 
dịch chữ moment từ Anh sang Việt. Khi quán niệm hơi thở 
trong khoảnh khắc này, đi qua, rồi tới hơi thở kế tiếp. Hơi thở 
này trong một khoảnh khắc đã trở thành hơi thở trước (nghĩa 
là quá khứ!) Giả sử như hơi thở chỉ kéo dài chừng 1/100 giây 
như mức hơn thua của các lực sĩ tranh tài, chúng ta có quán 


94 . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


niệm hơi thở kịp hay không? Chúng ta phải thật nhanh chân 
lẹ tay nêu không thì không bao giờ bắt được hơi thở trong 
khoảnh khắc này! Jon Kabat Z1nn nói “hiện tại” thực ra ở 
ngoài thời gian đồng hồ. 

What we mean by Tighf now ˆis a mysterious thing which 
cannot define. `Now is an idea or conceÐf oƒour mìnd, ïf ¡s 
not something that is really definable physically at the mo- 
men (Richard P. Feynman). 

THIỀN VÀ TRIẾT LÝ NHẬP THẾ 

Các hành giả Thiền không phải là những người tự kỷ, chỉ 
biết theo đõi hơi thở Ta hay vô hay những đối tượng chọn 
lựa khác, lim dim ngồi ngó rốn mình. Nhưng Thiền là một 
cách độ sinh ngay bây giờ, ngay đời này, không phải chờ 
kiếp sau. Đối với nhiều người, Thiền là đứa con “đi hoang" 
không “chính thống”. Trong M⁄anwel oƒ Zen Buddhism, Đại 
sư DT Suzuki liệt kê một số Kinh và Lục của chư tổ để “bảo 
chứng” cho Thiên, từ kinh Lăng Giả, đến Bá/ Nhã, một số lời 
dạy của tô sư như Pháp Bảo Đàn Kinh, Thập Ngưu Đồ, Kinh 
Đà La N¡ và trong các các tác phẩm Lục của các tổ sư Thiền 
Nhật Bản...?. Thật đa tạp và đầy màu sắc! Khác biệt giữa 
Thiền và các môn phái khác là trong khi Thiền tìm nguyên 
nhân đau khổ và làm giảm đau khổ ngay tại đời này, ở đây và 
bây giờ, trong khi pháp môn Tịnh độ hứa hẹn giải thoát trong 
hàng hà sa số kiếp sau. Tỉnh thần thực nghiệm được hỗ trợ 
bởi những bằng chứng của y học và khoa học Tây phương, 
đã biến Thiền thành một chủ nghĩa “hiện sinh, nhập thế”. 
Như tựa một tác phẩm của Jack Karouac... On the Road đến 
bất cứ nơi nào có Hải Triều Âm! 


2. Suzuki, Rider, 1980. 


CHÁNH NIỆM VÀ PHI CÔNG TỰ ĐỘNG 


VỊ năng sự sinh, yên năng sự tử 
Chưa phục vụ được đời sống, làm sao phục vụ được cối chết. 
Không Tử 


QUÁN NIỆM THÂN THỂ TRÊN THÂN THỂ 


Thân người khó được. Điều rõ ràng là chúng ta chỉ có 
một thân thể duy nhất để đi hết cuộc hành trình và chúng 
ta không thể nào có một cơ thể khác trong đời này. Do đó 
chúng ta có bổn phận chăm sóc cơ thể mình mạnh khỏe và 
sống lâu theo một cách có thê được. Quán niệm thân thê 
cho chúng ta biết tình trạng cơ thể mình đang như thê nào, 
biết stress và lo âu ảnh hưởng cơ thê đến ra sao và nhờ thế 
chúng ta có thê sống an lành hơn, ngay cả trong cơn đau 
hay bệnh hoạn. Chánh niệm cho chúng ta “thấy' tín hiệu 
tình cảm và cơ thể, nếu chúng ta tiếp tục bỏ qua không 
thèm lưu tâm, thế nào cũng có lúc tình trạng trở nên trầm 
trọng, không còn trở tay. kịp nữa. Thân thê là một tiếng 
chuông báo động cần thiết. 


Chúng ta là động vật thông minh nhất trong các loài linh 
trưởng (ørimafes)°, là homo-sapiens vì thế chúng ta bị stress 
nhiều hơn các loài động vật khác. Nói một cách khác, người 
làm chúng ta khổ không ai khác hơn là chúng ta. Nên dù 
nguyên nhân “không có gì” đáng bị stress, nhưng dần dần 
stress tích lũy gây thêm stress khác theo một hiệu ứng dây 
chuyên và gây những hậu quả nghiêm trọng cho cơ thê như 
tê cứng bắp thịt, nhức đầu, mất ngủ, rồi loạn tiêu hóa, ung 
thư, các bệnh về cơ bắp tim, mắt trí nhớ, nhất là khi quý vị 
phản ứng bằng những phương thức kém lành mạnh như hút 
thuốc, uống rượu, cần sa, ma túy, ăn quá nhiều hay làm việc 
quá độ. Trong Chánh niệm có một kỹ thuật gọi là rà soát cơ 
thê (bođy scan) đê biết tình trạng của từng bộ phận trong cơ thẻ. 


95 


96 . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Kỹ thuật quán niệm này rât hiệu nghiệm đê giúp chúng ta “sông” 
Với các cơn đau, và tình cảm tiêu cực như stress và lo âu... 


Có một thái độ bất cập khác là khi cơ thể có dấu hiệu bất 
thường, như nhức đầu, chuyện đầu tiên chúng ta nghĩ và làm 
là tìm uống một viên thuốc để “trị nhức đầu, nhưng nhức đầu 
chỉ là triệu chứng, không phải là một bệnh. Chúng ta không 
muốn chịu đựng những cảm giác khó chịu của cơ thể dù nhỏ 
đến đâu. Khi cảm thấy tâm bắt an, chúng ta xin bác sĩ cho toa 
thuốc an thần. Người Tây phương phần lớn chỉ thích “mì ăn 
liền”. Mỗi năm dân Mỹ tốn hàng tỷ bạc mua thuốc an thần và 
thuốc nhức đầu. Quán niệm cơ thê giúp chúng ta nhận biết 
rõ những vấn đề của cơ thể và tâm thần, do đó tìm cách đáp 
ứng thích hợp. Tây phương là một xã hội hiếu động, nóng 
lòng thực hiện mục đích này mục đích nọ, không lúc chịu 
ngồi yên. Thấy ai ngồi yên thì chỉ trích “on † jusf sỉt there! 
Do something!?° Thầy Nhất Hạnh nói đùa lại là: “on? do 
anything! .Just sit there!” Câu này như một liều thuốc chống 
lại thái độ sống hối hả (8usyness) trong xã hội Tây phương. 
Thiền là một cách làm chậm lại lối sống của mình. Khi chúng 
ta có thì giờ nghiền ngẫm một stimulus, không phản ứng 
theo thói quen, mà có thì giờ chọn lựa một response thích 
ứng đề làm bớt khâu nghiệp và thân nghiệp và khỏi hối tiếc 
vì đã lỡ lời hay một hành động thiếu suy nghĩ. Nội điều này 
khiến chúng ta đáng dành thì giờ thực tập Quán niệm. Tây 
Phương hay nói “/##zry Up', những Thiền giả thì nói ngược 
lại “Slow down". Đây cũng là một nghịch lý quyến rũ người 
Tây phương khi họ nghiên cứu về Chánh niệm. 


TÌM NGHE HẢI TRIỀU ÂM Ở ĐÂU? 


Bắt đầu khoảng 1979, Thiền Chánh Niệm được dùng 
song song với các dòng y khoa chính của Tây phương. Jon 
Kabat Zinn cô găng áp dụng Chánh niệm cho các bệnh nhân 


CHÁNH NIỆM VÀ PHI CÔNG TỰĐỘNG 97 


Mỹ bình thường và làm thế nào để thuyết phục họ thực tập, 
để họ không e ngại đó là một kỹ thuật trong truyền thống 
Đông phương. Ông nghĩ tới hình ảnh của các Bồ tát đi lắng 
nghe những tiếng kêu than Hải Triều Âm của chúng sinh. Và 
ở xã hội Tây phương hiện đại còn chỗ nào có nhiều hải Triều 
Âm hơn là bệnh viện, mà ông gọi là 'nam châm của đau khổ” 
(Dukkha magnei). Với tâm cảnh của người Tây phương, chưa 
thuyết phục về “chuyện kiếp sau”, đời này, ngay bây giờ là nơi 
bắt đầu thực hành Chánh Niệm là hợp lý và hợp tình nhất.®) 


HƠI THỞ 


Chúng ta không đề ý đến hơi thở coi như là chuyện bình 
thường chỉ trừ khi có vấn đề như khi bị nghẹt mũi, cảm cúm 
không thở được! Nếu bị các chứng bệnh bị dị ứng với phấn 
hoa chăng hạn, thình lình hơi thở trở nên mối quan tâm chính 
của chúng ta. Điều đó cũng dễ hiểu. Chúng ta có thê nhịn ă ăn 
trong nhiều ngày, hay nhịn uống trong vòng một tuần vẫn 
còn sống, nhưng nếu không thở được trong vòng một vài 
phút, coi như là chấm dứt cuộc đời này. Hơi thở luôn luôn ra 
vào vào cơ thể và chúng ta “uống” không khí hơi thở vào và 
tái chế biến hơi thở ra. Chúng ta không thê nào ra khỏi nhà 
nếu không “mang theo" hơi thở! 


Nhưng trên thực tế ai thở? Tôi vẫn sống, tôi vẫn ăn và tôi 
vẫn thở! Ăn có thê là một hành động tự ý nhưng thở là một hoạt 
động ' tự động”. Não bộ quaANS điều khiên hơi thở chúng ta vì 
máu cần chuyền O0Xy đến các bộ phận. cần thiết như não bộ và 
tim và đĩ nhiên là đến các bộ phận thiết yếu khác trong cơ thẻ. 
Nếu để chúng ta tự thở chắc là chúng ta tắt thở từ lâu rồi vì... 
thất niệm, lo đủ mọi thứ, trừ chuyện thở ra và thở vào. 


3. Jon Kabat Zinn, p. 36. 


98 . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Thứ nhát, vì hơi thở lúc nào cũng có sẵn, nên bất cứ lúc 
nào và bất cứ ở đâu, chúng ta đều có thê thực hành Chánh 
niệm. Không cần có Thiền đường nghi ngút khói nhang (dĩ 
nhiên có thì tốt vì chúng ta đỡ bị quyến rũ vì những lý do bên 
ngoài khác), nhưng không cần phải mua dụng cụ mắc tiền để 
thực hành Thiên! 


Lạ thay, chúng ta thường không để ý tới hơi thở mặc 
dù chỉ cần một hơi thở đứt đoạn thì chúng ta từ bỏ xác thân 
này qua một thế giới khác chưa biết là đâu. Một điều nữa là 
chúng ta không phải thở mà chính hơi thở “tự thở” lẫy (nhờ 
não dĩ nhiên) và chúng ta quên hay nhớ, hơi thở lúc nào cũng 
sẵn đó cho chúng ta quán niệm. Hơi thở là một người bạn chí 
thiết mà chúng ta hay quên không ngó ngàng gì tới. 


Ti hứ hai, lúc bắt đầu thực hành chúng ta cần một đối 
tượng đề quán sát và hơi thở là một đôi tượng tiện lợi nhât. 


Thứ ba, hơi thở là thước đo thời tiết (tình cảm) bên trong. 
Khi chúng ta vui, chúng ta thở khác, khi buôn thở khác, khi 
giận thở khác. Theo đõi hơi thở cho chúng ta biết mình ở 
trong tâm trạng nào 


Thứ tu, hơi thở là cái neo để chúng ta “sống' trong khoảnh 
khắc hiện tại, vì chúng ta theo dõi hơi thở trong khoảnh khắc 
này, không phải là một hơi thở vừa qua trước đó, hay là một 
hơi thở sau chưa tới. Trong kinh Tứ Niệm Xứ đối tượng theo 
dõi là thân, cảm thọ, tâm, và pháp (nghĩa là cả thế giới bên 
ngoả!). Tuy nhiên trong Chánh niệm, cũng như trong bất cứ 
một phương pháp Thiền quán nào khác, vun xới Chánh niệm 
là mục đích quan trọng nhất, chứ không phải là đối tượng. Vì 
trong chánh niệm có một loại đối tượng được gọi là ehoiece- 
less awareness, bất cứ một trãi nghiệm nào hiện ra trong tầm 
ý thức đều có thê dùng làm đối tượng quán niệm. 


Chương Bảy 


NHỮNG PHÁT KIÊN KHOA HỌCĐƯA ĐẾN 
“CÁCH MẠNG' THIÊN CHÁNH NIỆM 


Tại sao từ thái độ ngờ vực Phật giáo là một tôn giáo “hư 
vô' vào thế kỷ XVII và XVII, giỚI khoa học Tây phương 
hiện nay xem Chánh niệm có tiềm năng giúp y khoa MS 
qua khỏi một bế tắc do “quan niệm' không còn đúng về con 
người và vũ trụ? 


Cũng như bắt cứ một phát kiến nào, trước khi được chấp 
nhận cũng phải vượt qua rào cản của những thành phần bảo 
thủ nhiều “quán tính”, không muốn thay đổi trước khi có 
được bằng chứng hiển nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, như 
trong kinh Kalama. Và đây là tỉnh thần “khoa học” đáng kính. 
Tuy nhiên các nhà khoa học “tiên phong" (avanf garde) bao 
Ø1ờ cũng phải quan tâm đến những điều chưa biết, nếu chỉ 
quanh quân với những điều đã biết, sẽ không có phát kiến 
nào quan trọng. 


Rick Hanson cho biết là trong vòng 20 năm qua kiến thức 
về khoa học não bộ đã tăng gấp đôi. Một phát kiến nền tảng 
vào thập kỷ 60 hay 70 trong khoa học não bộ gọi là neu- 
ro-plasticity. Plasticity có nghĩa là thay đối và thích ứng... 
Trước đó các nhà khoa học não bộ cho rằng tế bào não chỉ 


100. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


“sung sức” khi chúng ta còn trẻ và chết dần khi cơ thể già côi. 
Các nhà khoa học plasticity trái lại chủ trương tế bào não 
vẫn tiếp tục sinh sản từ lúc chúng ta sinh ra đời cho đến khi 
xuống mô! Các khoa học não bộ trước đó quan niệm có một 
“bản đồ não bộ”, mỗi phần có một chức năng nhất định nào 
đó, và nếu phần này bị thương tích, thì chức năng đó không 
thê nào hồi phục được. 


Người tiên phong trong neuro-plasticity là Bác sĩ Paul 
Bach-Y-Rita cho rằng những chức năng học hỏi được sẽ tăng 
cường trong một thời gian nào đó, nếu bị thương tồn, não bộ 
sẽ học những kỹ năng mới và dần dần trở nên “tự động và 
tinh tế” (automatie and rợfned). Kết quả công trình nghiên 
cứu của Paul Bach-y Rita cuối cùng được chính thức đăng 
trong tập san khoa học Nature sau một thời gian bị chống đối 
của các nhà khoa học não bộ “truyền thông”. 


Kế đến là phát kiến của của David Bohm về Tổng Thể 
(Wholeness) và tương tức tương hiện (//erconnecfedness) 
như là thuộc tính của tất cả sự vật, nhất là các sinh vật như 
một hệ thống “tự quản lý và tự tồn”, không có hệ thống nào 
hiện hữu một mình. Tổng thể không những có mặt trong một 
hệ thống chúng sinh hữu tình mà còn trong toàn vũ trụ, không 
bị giới hạn bởi cá nhân được bọc dưới làn da của thân thê. 


Trong một bức thư trả lời cho một giáo sĩ Do Thái “tâm 
sự” về trường hợp tử vong của một thiếu ngây thơ 19 tuổi. 
Einstein viết: 'Mộ/ người là một phân của Toàn Thể, mà 
chúng ta thường hay gọi là vũ trụ, một phân giới hạn bởi 
thời gian và không gian. Con người qua trãi nghiệm, bằng ý 
tưởng và tình cảm, xem mình như là một cái gì tách biệt với 


1. Xem cuộc hành trình kỳ thú của Bác sĩ Paul Bach Y- Rita trong 7e 
Brai that Changes Iíse]ƒ của Norman Doidge 2007, pp L-26. 


NHỮNG PHÁT KIẾN KHOA HỌC . 101 


toàn thể, đó là do ống kính ảo tượng của ý thức. Ảo tượng 
này. là ngục tù nhốt chúng ta, giới hạn chúng ta trong ham 
muốn cá nhân và chỉ hướng tình thương về một số người 
gân gũi. Công việc của chúng ta là phá bỏ ngục tù này, bằng 
cách mang tình thương đến tất cả chúng sinh và toàn thể 
thiên nhiên đây vẻ xinh đẹp. 


David Bohm là một lý thuyết gia Cơ học Lượng tử, đã 
khám phá trong vi-nguyên tử, các proton và electron, là hai 
phần chính tạo ra hầu hết các tế bào trong thân thể chúng ta, 
có thê hiện diện dưới hình thái hoặc là làn sóng hoặc là một 
vật thể, nhưng không bao giờ hiện diện dưới hai hình thái cùng 
một lúc. Trong từ trường lượng tử, lượng tử không thê nào tách 
rời khỏi môi trường năng lượng mà chúng đang hiện diện. 

Tổng thể áp dụng trong hệ thống thân tâm có những kết 
quả thực tiễn nhất qua công trình của hai nhà nghiên cứu Ste- 
ven Locke và Douglas Collingan trong tác phẩm The Healer 
Within, đặt tên mối liên hệ giữa não bộ và hệ thống miễn 
nhiễm là Psycho/Neuro/Immunology (PNI). Hệ thống miễn 
nhiễm được điều khiển bởi thần kinh não bộ ANS, hội nhập 
với tất cả các cơ quan chính của cơ thê đề điều hòa tất cả các 
chức năng và duy trì quân bình và hợp nhất của cơ thể. Các 
nhà y học đo đó có những lý do hợp lý về vai trò của tư tưởng 
và tình cảm trong việc giúp đỡ hay ngăn trở hoạt động g1ữa 
hệ thống miễn nhiễm và bệnh tật. 


Giáo sư Janice Kielcot-Glaser và Ron Glaser tại viện đại 
học Ohio cho thấy tế bào Diệt vi khuẩn hay siêu vi khuẩn 
(Natural Killer NK) giảm xuống khi các sinh viên y khoa 
trong mùa thi cử (tức là thời kỳ bị stress) và con số này trở lại 
mức bình thường sau khi thi xong. Các nhà nghiên cứu khác 
cũng chứng minh được là những người độc thân hay sau khi 
ly dị, hệ thống miễn nhiễm cũng bị suy yếu. Tuy nhiên nếu 


102: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


tìm cách thư giản, con số NK lại tăng lên đủ mức cần thiết đề 
chống chọi lại các bệnh kê cả ung thư và HIV một cách hữu 
hiệu. Điều này cho thấy là Chánh niệm có thể ảnh hưởng lên 
việc chữa lành các bệnh tật nói trên một cách trực tiếp qua não 
bộ, không phải chỉ gián tiếp qua việc thay đổi cách sống! Kết 
quả thử nghiệm trên dĩ nhiên phần lớn chỉ dựa trên các liên hệ 
xác suất có ý nghĩa, chứ không phải các yêu tố trên là nguyên 
nhân làm tăng hay giảm hoạt động miễn nhiễm. 


PNI được nhắc nhở rất nhiều trên báo chí bình thường 
nên có nhiều bệnh nhân muốn thực hành chánh niệm để chữa 
khỏi các bệnh trên. Tuy nhiên thực hành chánh niệm với một 
mục đích cố định, có thể ngăn trở hơn là giúp đỡ hiệu quả 
của chánh niệm. Lý do là nếu thực hành chỉ với mục đích cố 
định và chúng ta có thể ngồi thiền Chánh niệm “trong đầu' và 
quên những thái độ cần thiết như buông xả và không mong 
cầu (non-striving) đề đạt tới điều gì. Và khi thấy không hiệu 
quả chúng ta lại nghi ngờ khả năng thực tập của mình hay 
hiệu quả của Thiền Chánh niệm và có thể bỏ cuộc sớm! 


MỘT DÒNG Y TẾ MỚI 


Một dòng y tế mới được giới y học chấp nhận có tên là 
Mind and Body Medicine, hay Intergrative hay Behavioral 
Medicine dựa trên các khám phá về Wholeness (Tổng thê). 
Bệnh tật hay sức khỏe không còn được hiểu như là một vân 
đề riêng biệt của cơ thể hay tâm thần, vai trò của các yếu tố 
khác như lề lối suy tư, ảnh hưởng tương giao giữa tâm, thân 
và cách ứng xử phải được xét đến trong khi định bệnh và 
chữa trị.) 


2. Jon Kabat Zinn, p. 175. 
3. Jon Jabat Zimn, p.IŠT. 


NHỮNG PHÁT KIẾN KHOA HỌC . 103 


Trong mô thức y tế mới có hai điều đáng chú ý. Một, 
nguyên nhân gây ra bệnh không phải chỉ do thân hay tâm mà 
do những giao lưu hỗ tương giữa thân tâm và cách ứng xử. 
Vai trò của những lề lối suy nghĩ và tình cảm, nhân cách phải 
được xét đến vì chúng có thê làm chúng ta mạnh khỏe hay dễ 
bị bệnh. Thứ hai là vai trò tham dự của bệnh nhân trong tiễn 
trình chữa trị. Bệnh nhân không còn phó mặc cho bác sĩ, mà 
nhận thấy vai trò của mình trong việc chữa trị như thay đôi 
cách suy nghĩ và những tình cảm tiêu cực. 


Sau đây là những lề lối suy nghĩ và tình cảm có ảnh hưởng 
tiêu cực hay tích cực trong sức khỏe hay bệnh hoạn đã khám 
phá ra trong một sô thử nghiệm: 


L- Bi quan / lạc quan 


Bác sĩ Martin Seligman và các đồng nghiệp ở Đại học 
Pennsyvania nghiên cứu về sự khác biệt sức khỏe giữa hai 
loại nhân cách gọi là bi quan và lạc quan trong việc đối kháng 
với bệnh tật. Một người bï quan thường đồ lỗi cho mình khi 
có một biến cô xấu xảy ra và cho rằng biến cố này sẽ ảnh 
hưởng lâu dài lên những khía cạnh khác trong đời và thường 
hay bị trầm cảm và tuyệt vọng. 


Một người. lạc quan là một người không, đồ lỗi cho mình khi 
có một biến cô xấu xảy ra trong đời, và nêu có, thì cũng xem 
như chuyện tạm thời, rồi có lúc cũng qua. Thay vì xem là biến 
có ảnh hưởng trên nhiều khía cạnh mà chỉ để ý đến những ảnh 
hưởng đặc biệt và tự nhủ là “thua keo này, bày keo khác". 

Bác sĩ Seligman thấy là những người bi quan thường bị 
trầm cảm khi gặp phải một biến cô xấu trong đời và chết sớm 
vì bệnh tật. Ông cũng thấy là các người lạc quan có nhiều khả 
năng chống lại với bệnh tật và không chết yêu như những 
người bị quan! 


104 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


2- Tự tin vào khả năng biến đổi hoàn cảnh của mình 
(Sel#- Fƒfhicacy) 

Bác sĩ Albert Bandura thuộc trường Y khoa Stanford thấy 
những người tự tin rằng mình có thê thay đổi thời thế, hoàn 
cảnh là một dấu hiệu đáng tin cậy tiên đoán tình trạng sức 
khoẻ của người đó, kể cả việc phục hồi mau chóng sau khi 
bị chứng tim mạch, chứng thấp khớp hay có thể thay đổi nếp 
sống thiếu lành mạnh (nghiện rượu, ma túy...). Họ tin là họ 
có thể kiêm soát những lảnh vực quan trọng trong đời họ. 


Bác sĩ Bandura làm một cuộc thử nghiệm với những 
người đang trong quá trình phục hồi sau bệnh tim mạch, cho 
thấy những người tự tin là họ có thể vượt qua cơn hiểm ng- 
hòe và trở lại tình trạng sức khỏe bình thường như trước đây. 
Những người này tiếp tục chương trình một cách kiên trì, thấy 
mạnh khỏe hơn và không bỏ dở các thực tập phục như những 
người cảm thấy thiếu tự tin vào khả năng hồi phục của mình. 


3- Thách đồ hoàn cảnh (Stress Hardiness) 


Bác sĩ Suzanne Kosaba thuộc Đại học City oFNew York, 
những người thách đồ tin tưởng rằng họ có thê làm thay đôi 
hoàn cảnh và biến cố xấu chỉ là một giai đoạn tạm thời và 
thay đổi là một phần tự nhiên của đời sống có thể có cơ hội 
đề phát triển. Họ thấy thách đồ cũng là cơ hội chứ không phải 
chỉ là đe dọa. Bác sĩ Suzanne Kobasa cho biết những người 
loại này cứng rắn hơn trong khi bị thách đố, bằng cách đặt 
những câu hỏi khó khăn như: “Cuộc đời đang ấi về đâu và 
chọn lựa và thay đổi nào có thể làm giàu thêm đời mình”. 
Trong những hoàn cảnh khó khăn khả năng có thể làm tăng 
cường ý chí của họ thay vì bị trầm cảm. 


Tất cả những nghiên cứu trên phần lớn về ảnh hưởng của 
tư duy trên sức khỏe và bệnh tật. Tư duy và tình cảm cũng 


NHỮNG PHÁT KIẾN KHOA HỌC . 105 


không ngoài nguyên tắc tương tức- tương hiện. Lè lỗi suy 
nghĩ ảnh hưởng lên tình cảm và ngược lại. 


Một số các nhà khoa học nghiên cứu những cá tính hay 
nhân cách có thê khiến một người hay bị ung thư hay tim 
mạch. Một vài nghiên cứu cho thấy những người che dấu 
tình cảm hay biểu lộ tình cảm một cách khó khăn đối với 
người khác. Theo một vài nghiên cứu những người luôn đè 
nén và che dấu tình cảm thường có áp huyết cao hơn những 
người bộc lộ trực tiếp tình cảm, ngay cả tình cảm nóng giận! 
Những người bộc trực tình cảm dĩ nhiên có thể gây ra những 
tình huống bắt lợi nhưng ít ra là không bị cao huyết áp. Theo 
một nghiên cứu khác, các phụ nữ bị ung thư ngực nếu đè nén 
tình cảm có nhiều nguy cơ không phục hồi, trong khi các đối 
tượng biểu lộ tình cảm “bình thường? mau phục hồi hơn. Thế 
nên chọn phản ứng nào? Vẫn biểu lộ tình cảm “bình thường" 
nhưng qua ánh sáng của Chánh niệm để làm giảm các hậu 
quả đồ vỡ: quý vị nhớ sự khác nhau giữa phản ứng (zeacfive) 
và đối ứng (responsive), một đàng qua ánh sáng Chánh niệm, 
một đàng phản ứng theo thói quen “thiếu ý thức°. Lại thêm 
một lý do đề thực hành Chánh niệm. 


Các dữ kiện nghiên cứu do Bác sĩ Caroline Thomas tại 
thu thập dữ liệu từ các sinh viên Y khoa tại trường từ năm 
thập kỷ 1940 và theo dõi các sinh viên này nhiều năm đến 
khi họ trưởng thành và qua đời. Những sinh viên này báo cáo 
những bệnh mà họ mắc lúc còn trẻ (lúc 21 tuổi) và những 
chứng bệnh mà họ mắc phải khi qua đời. Có một số nguyên 
nhân về tâm lý tương tự của các sinh viên sau này dễ bị mắc 
bệnh ung thư, là mối liên hệ lạnh nhạt với cha mẹ, không biêu lộ 
tình cảm rõ ràng trong các mi liên hệ xã hội khác. Kết luận có 
thể rút ra từ nghiên cứu này là những trãi nghiệm tình cảm thời 
ấu thơ có ảnh hưởng quan trọng về sức khỏe sau này. 


106 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Bác sĩ Bernie Siegel thuộc viện đại học Yale căn cứ trên 
kinh nghiệm của một chính mình, một bác sĩ phẫu thuật ung 
bướu, cho biết là khả năng sống sót khi bị ung thư là những 
người bày tỏ lòng thương cảm với chính mình và bày tỏ tình 
yêu dễ dàng với người khác. Trong tác phẩm Love, Medicine 
và Miracles ông nói là 'không có một yếu tố nào khác có thê cải 
thiện phâm chất đời sống hơn là bày tỏ lòng yêu thương mình và 
người khác!*®. Các kết quả này cũng dựa trên các thống kê có 
ý nghĩa. Nói cho chính xác một số tình cảm làm tăng “yếu tổ rủi 
ro” (risk fuctors) khiên cho một số người “dễ mắc bệnh. 

Một khám phá thú vị khác là nhân cách có thể ảnh hưởng 
đến một số bệnh tật nào đó. Những người được xếp loại 
nhân cách loại A thường dễ mắc bệnh tim mạch. Những thử 
nghiệm gần đây lại cho thấy không phải toàn bộ tính tình 
của những người có nhân cách loại A là hay mắc bệnh này. 
Những người loại A là những người lúc nào cũng sống hồi 
hả và hay đua chen và thường thiếu kiên nhẫn, thù nghịch 
và hung hăng. Những người nào không có tính tình tương tự 
được xếp vào loại B, thường dễ tính và hòa nhã hơn những 
người loại A. Loại B không sống hối hả và không có thái độ 
thù nghịch hay sân hận với người khác và dành một ít thời 
giờ để trầm tư. Thử nghiệm này do nhóm nghiên cứu West- 
ern Collaborative thử nghiệm 3.500 đối tượng khỏe mạnh 
và không có triệu chứng mắc bệnh nào. Tám năm sau các đối 
tượng này lại được xét nghiệm và kết quả cho thấy là nhóm có 
nhân cách loại A có từ hai (2) đến bốn (4) lần bị bệnh tim mạch 
nhiều hơn các đối tượng loại B. Nhiều thử nghiệm khác cũng có 
kết luận tương tợ về mối liên hệ giữa loại A, kết quả này đúng 
cho cả 2 phái nam và nữ. Tuy nhiên Bác sĩ Redford WIlliams 


4. Dẫn lại của Jon Kabat Zinn, Ibid, p.205. 


NHỮNG PHÁT KIẾN KHOA HỌC . 107 


ở Đại học Y Khoa Duke chỉ chú ý quan sát khía cạnh sân hận 
của đối tượng loại A và thấy tính này là một dấu hiệu tiên đoán 
đáng tin cậy hơn là tính sống hồi hả. Những người nhiều sân hận 
không những có nhiều nguy cơ mắc bệnh tim mạch mà còn dễ 
bị mắc bệnh ung thư và các chứng ngặt nghèo khác.®) 


ÿƑ you could read the secret histOry 0ƒ our enemies, you 
should fmd im each liƒe sorrow and suƒƒering enough to dis- 
arm any hosfilify. (Longfellow) 


Nói một cách khác nếu sống an lạc và không thù hận 
như Phật tử được khuyến khích, không những tạo một xã 
hội đạo đức mà còn giúp thân tâm có cơ may tránh những 
bệnh hiểm nghèo! 


Bác sĩ Willliams và các cộng sự viên còn theo dõi một 
cuộc nghiên cứu khác về các nam Bác sĩ qua một thử nghiệm 
tâm lý khi họ còn là một sinh viên y khoa (25 năm trước đó). 
Một phần tư những sinh viên có chỉ số sân hận thấp có ít nguy 
cơ mặc các bệnh vê tim mạch hơn là các sinh viên có chỉ sô sân 
hận cao. Khi họ xét về con số tử vong (do tất các chứng bệnh) 
kết quả cho thấy là chỉ có 2% những sinh viên có chỉ sô sân hận 
thấp qua đời trong khi những sinh viên có chỉ số sân hận cao, có 
đến 13% qua đời trong cùng một thời gian như nhau.9 


Bác sĩ Williams kết luận là “tình cảm cay độc và thù hận 
là những độc tố cho sự khỏe mạnh của mọi người”. Phật tử 
a1 cũng nằm lòng câu: “Láy oán báo oán, oán không bao SA 
dt. Lấy ơn báo oán, oán mới tiêu tan. Đó là sự thật muôn đởï 
Ít sân hận không những hóa giải được oán thù, mà còn giúp 
chúng ta có một cuộc đời an lành, hạnh phúc và ít bệnh tật. 


5. Jon Kabat Zimn, Ibid, p. 212. 
6. Ibid, p. 212. 


Chương Tám 


VẬT LÝ MỚI VÀĐẠO HỌC ĐÔNG PHƯƠNG 


Những nhà Vật lý cùng thời hoặc thuộc thế hệ trẻ hơn 
Albert Einstein, thường được gọi là các nhà Vật lý “mới”, để 
phân biệt với Vật lý “cũ” dưới ảnh hưởng của vật lý New- 
ton. Đáng ngạc nhiên thay, tư tưởng của họ càng ngày càng 
đến gần với Đạo học Đông phương. Người được xem như là 
mở đầu cho Vật lý Lượng tử, Niels Bohr dùng hình ảnh âm 
dương trong huy hiệu của mình, và người góp phần trong 
việc chế tạo các quả bom nguyên tử đầu tiên, Oppenheimer, 
trích dẫn Bhagavad Gita của Ấn giáo, làm các đồng nghiệp 
của ông ngỡ ngàng! 


ALBERT EINSTEIN 


Năm 1905 mới 26 tuổi Einstein công bố lý thuyết tương 
đối (0heory oƒ relativity) làm chẵn động thế giới khoa học, 
theo đó thời gian và không gian không hiện hữu biệt lập mà 
“tương tức-tương hiện” và tùy vào người quan sát! Công thức 
E=mec2 cho thấy vật thể và năng lượng không biệt lập và 
có thể hoán đổi lẫn nhau. Tôi nhại kinh Bát Nhã: “Sắc tức 
thị không, không tức thị sắc. Sắc bắt dị không, không bắt dị 
sắc”. “Vật thể tức thị Năng lực; Năng lực tức thị Vật thể, 
Vật thể bắt dị năng lực; Năng lực bắt dị vật thể” đề độc giả 
có cảm tưởng gần gũi hơn. Mười năm sau ông tuyên bố một 


110. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


khám phá mới, xem như chấm dứt giai đọan Vật lý Newton: 
trọng lực không phải một lực “huyền bí” tác động vũ trụ mà 
là do thời gian- không gian “gập cong" (waring). Emstein 
chứng tỏ các lòng tin, hay đúng hơn là kiến thức, về vũ trụ 
trước đó không còn đúng nữa. Cũng như các nhà vật lý cùng 
thời, Einstein dạy ở các Đại học Đức đến lúc Hitler lên cầm 
quyên. Ông sang Mỹ và tiếp tục làm việc ở Đại học Princ- 
eton cho đến cuối đời. 
CÁC NHÀ VẬT LÝ LƯỢNG TỬ 

Trong lúc đó, các nhà Vật lý trẻ ở Đức và Âu châu nghiên 
cứu về “vi° nguyên tử khám phá ra là những định luật Vật lý cũ 
không còn thích hợp nữa! Họ khám phá là các làn sóng ánh sáng 
nhiều khi hành xử như là vật thể! Định luật nhân quả chắc nịch 
của Vật lý cũ nhường chỗ cho nguyên lý bộc phát (s2onfane- 
øws) và bất định (ndeferminafion), như trong quá trình hủy hoại 
phóng xạ. Họ cũng khám phá nguyên tử thu hút và phóng năng 
lực từ quanta, do đó Vật Lý mới có tên là Quantum Theory. 


Quantum physics reveals the world to be intricafe web oƒ 
evenís interralated in mysterious... Nafure is an inreparable 
whole. In a certain sense, each particle implcitely confains 
all others. (Thomas MacFarlane) 


Một trong những nhà Vật lý được xem như khai sáng của 
Cơ học Quantum là Neils Bohr, gốc Đan Mạch, đề nghị chữ 
hỗ tương (complementary) đề giải thích những hiện tượng 
thoạt nhìn có vẻ mâu thuẫn trong vật lý “cũ” như làn sóng và 
vật thê. Được xem như nhà khoa học có uy tín “lớn” chỉ đứng 
sau Einstein, Bohr đã nhiều lần tranh luận với Einstein và 
tuyên bố một câu bắt hủ, bắt đầu cho cuộc giao lưu giữa Vật 
lý mới và Đạo học Đông phương: “Cng ta phải quay trở 
về những vấn đề mà các đạo gia Đông phương như đức Phật 


VẬT LÝ MỚI VÀ ĐẠO HỌC ĐÔNG PHƯƠNG ' lII 


và Lão tử từng đối đâu, khi tìm cách hòa hợp giữa khán giả 
và người hành động trong bi kịch hiện sinh”. 

Càn khôn tận thị mao đâu thượng 

Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung 

Trời đất nhìn cho kỹ cũng nhỏ như đâu sợi tóc 

Mặt trời mặt trăng có thể bao gốm trong một hạt cải 

(Không nhớ tên tác g1ả) 

Nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài. 

Nguyễn Công Trứ 


Một học trò của Bohr là Werner Heisenberg khám phá ra 
nguyên lý về Quantum vào năm 1921. Theo nguyên lý này 
không thê nào tính được vị trí và tốc độ của một vật thê cùng 
một lúc. Nguyên lý này có tên là nguyên lý bất định (ucer- 
tainty principle). Vì ở lại làm giám đốc cho một chương trình 
nguyên tử cho Hitler, sau thế chiến 2, Heisenberg bị giam ở 
Anh nhưng sau đó được ân xá và được phép về Đức tiếp tục 
nghiên cứu trong Viện Max Planck. 


The world thus appears as a complicafed fissue oƒeVenfs. 
(Werner Heisenberg) 


Một nhà Vật lý khác không thể nào không nhắc tới là 
Robert Oppenheimer, người đã góp phần chế tạo những quả 
bom nguyên tử đầu tiên, trong đó có 2 quả bom bỏ xuống 
Hiroshima và Nagasaki, trong dự án Mahattan của Tổng 
thống Roosevelt. Nhưng năm 1953 vì từ chối cộng tác trong 
chương trình làm thêm những quả bom nguyên tử mạnh hơn, 
nên bị các chính trị gia quá khích như McCarthy trong phong 
trào truy lùng “Red under the Bed' cáo buộc là “thân Cộng” 
(s/c), nên phải trở về làm một nhà nghiên cứu “thuần túy' tại 
Đại Học Princeton, nơi Einstein đang làm việc. 


112. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Discoveries in afomic physics are not in the nafure oƒ 
things wholly unƒamiliar, wholly unheard oƒ, or new In Bud- 
dhist and Hindu thoughfs (it occupied) a more considerable 
and cenftral place. (J. Robert Oppenheimer) 


Ngoạn mục nhất là nhà Vật lý Fritjof Capra, đậu tiến sĩ 
tại Đại Học Vienna Áo, xuất bản tác phẩm The Tao oƒ Physics 
(bản dịch Việt Ngữ của Nguyễn Tường Bách), mở đầu việc 
giao lưu giữa Vật lý “mới” và Đạo học. Tiếp đó một số các tác 
phẩm tương tự khác như The Dancing Hữu L¡ Masters và The 
Seat oƒthe Soul của Zukav cũng nghiên cứu vấn đề này. Tắt 
cả các chỉ tiết này rút ta từ tác phẩm Einsfein and Buddha của 
Thomas J. MacFarlanet. Độc giả nào muốn tìm hiểu thêm 
chỉ tiết về cuộc hội ngộ kỳ thú giữa Vật lý mới và Đạo học 
Đông phương xin vui lòng đọc thêm tác phẩm của GS Trịnh 
Xuân Thuận và Matthieu Ricard.) 


TIẾN BỘ KỲ DIỆU CŨNG NHƯ GIỚI HẠN CỦA Y KHOA TÂY PHƯƠNG 


Khoa học và kỹ thuật Tây phương hiện nay biết nhiều chỉ 
tiết của cấu trúc của sinh vật ở nhiều mức độ hơn trước đây. 
Kế từ năm 1944, năm mà DNA được khám phá trong khoa 
di truyền, nền tảng khoa học cho ngành y khoa và đã được 
“cách mạng hóa' trong nhiều lảnh vực và còn hứa hẹn sẽ có 
thêm nhiều khám phá đột phát khác nữa. 


Hiện nay chúng ta có thê cô lập một số genes bị nghi ngờ 
là “thủ phạm" gây những chứng bệnh di truyền. Chúng ta 
cũng đã khám phá ra nhiều dược liệu để kiêm soát các chứng 
bệnh truyền nhiễm. Chúng ta có thể bơm các diều tố đặc biệt 
(TPA) vào máu đề hòa tan các cục máu đông làm nghẽn các 


1. Ulysses Press, 2002. 
2. Quantum and Lofus, Crown Publishers, New York, 2001. 


VẬT LÝ MỚI VÀ ĐẠO HỌC ĐÔNG PHƯƠNG ' 113 


mạch máu đề có thể làm giảm mức hư hại của các bắp thịt tim. 
Chúng ta sáng chế được các máy nội soi não bộ điều khiển bằng 
computer như PET, CAT scanning, nhất là máy dò âm thanh 
cộng hưởng fRMI, cho phép Bác sĩ rà soát bên trong não bộ và 
cơ thê. Đó là chưa kể chúng ta có thê dùng Laser để phẫu thuật 
võng mô đề cứu nhãn quan, phẫu thuật nói các động mạch tim 
hiện nay đã trở thành một phẫu thuật thông thường v.v... 


Thê nhưng có rất nhiều điều mà y khoa Tây phương chưa biết. 


Chúng ta vẫn chưa biết tường tận cấu trúc của nhiều 
sinh vật, kế cả những sinh vật giản dị nhất! Ngay cả các triệu 
chứng “đau' kinh niên vẫn chưa có biện pháp chữa trị. Hiện 
nay chứng đau thắt lưng tốn ngân quỹ Mỹ hàng chục tỷ Mỹ 
kim mỗi năm tiền chữa trị và tiền mất khả năng sản xuất. 
Chúng ta đặt lòng tin vào Y khoa hiện đại nhưng đồng thời 
chúng ta biết giới hạn của khoa học và kỹ thuật. Ví dụ như 
chúng ta chưa biết tại sao có một số tế bào phát triển đến mức 
không kiểm soát được và sau đó biến thành tế bào ung thư. 
Thế nhưng có nhiều trường hợp ung bướu “teo nhỏ lại” hay 
biến mắt, dù bệnh nhân không được chữa trị bằng được (hóa) 
trị hay xạ trị. Thường thì Bác sĩ nói là những bệnh nhân sống 
sót nhờ có “ý chí sống còn”, nhưng giải thích như thế cũng 
như không giải thích gì cả! 

Hầu hết các nghiên cứu cho tới gần đây đều đồng ý là khỏe 
mạnh hay bệnh tật của cơ thể liên hệ mật thiết đến nhiều yếu tố 
khác như nếp suy nghĩ, xúc động, tình cảm và những giao tiếp 
xã hội có thể làm chúng ta sống mạnh khỏe hay bệnh tật. 


CHÁNH NIỆM GIÚP CHÚNG TA SỬ DỤNG CÁC KIẾN THỨC 
NÀY NHƯ THỂ NÀO? 

Tình cảm hay tư tưởng và cùng cảm giác, hiện tượng tâm 
lý hiện ra trong hiện trường ý thức. Khi chúng xuât hiện, 


114 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


chúng ta có thể quán chiếu trong thân tâm của mình, kiểm 
soát và giới hạn để làm bớt mức độc hại. Thí dụ như khi 
chúng ta giận dữ, tim đập thình thịch, máu dồn lên ngực (tức 
hộc máu), bắp thịt tê cứng và đầu óc thiếu sáng suốt (giận mất 
khôn), thường chúng ta hoàn toàn phản ứng theo thói quen 
thay vì có những chọn lựa thích ứng với hoàn cảnh để tránh 
những hậu quả đáng tiếc. Điều này không có nghĩa là chúng 
ta đè nén tình cảm (một chọn lựa thiếu khôn ngoan khác!) mà 
phản ứng dưới ánh sáng của ý thức để không mất lòng bạn 
bẻ hay người thân và không tích trữ các stress hormone trong 
máu dễ sinh bệnh! Trong khi người “chọc tức”quý vị đang đi 
nghỉ mát ở Sầm Sơn hay Sa Pa, quý vị ngồi một mình trong 
phòng chịu “dày vò' với “nỗi khổ niềm đau' ! 


Ngược lại khi quán chiếu những tư tưởng hay tình cảm 
tích cực, quý vị thấy cơ thể phản ứng ra sao? Cơ thể quý vị ra 
sao khi nghe quý vị vui như nghe tin con cái mình thi đồ vào 
Harvard hay Princeton? Khi quý vị rung động vì một mái tóc 
(em hai mươi tóc xõa dài), một mùi hương (hương bưởi thơm 
rồi đêm đã khuya). Quý vị cầu nguyện ngày an lành đêm an 
lành, khi có cơ hội an lành và hạnh phúc sao lại bỏ qua!? 


Khi biết những thông tin khoa học đáng tin cậy, chúng 
ta có thể vun trồng những đức tính tích cực từ khoảnh khắc 
này đến khoảnh khắc khác, từ ngày này sang ngày nọ, và đến 
một lúc nào đó chúng ta có thê chuyên hóa chính chúng ta và 
tạo cho mình một lối nhìn mới đối với cuộc đời và một cách 
ở đời mới. 

HIỆU ỨNG PLACEBO 


Một hiện tượng y khoa chưa giải thích được là hiệu ứng 
Placebo. Nhiêu thử nghiệm cho thây là khi một bệnh nhân tin 
răng mình uông một loại thuôc nào đó nhưng thực ra họ chỉ 


VẬT LÝ MỚI VÀ ĐẠO HỌC ĐÔNG PHƯƠNG . l15 


được cho uống một giả được “bọc đường' thay vì thuốc thật. 
Hiệu ứng của Placebo cũng gần bằng hiệu ứng của thuốc thật. 
Điều này có thể giải thích là khi bệnh nhân được cho biết họ 
được cho uống một loại thuốc hiệu nghiệm, một cơ chế nào 
đó trong não bộ của người bệnh làm thay đổi mức sinh-hóa 
trong người qua các tuyến nội tiết (endoectrine system), hay 
dùng các sóng não để một thay đổi sinh-hóa. Mức tin cậy 
của thử nghiệm Placebo rất cao vì Bác sĩ, hay người nghiên 
cứu và người phân tích kết quả, không ai biết bệnh nhân nào 
uống thuốc thật hay thuốc giả! Cũng như hiện tượng thôi 
miên có thể thay đôi những hoạt động của một người, kê cả 
đối đầu với cơn đau hay phục hồi “trí nhớ”. Trước khi được 
áp dụng vào y khoa, châm cứu của Trung Quốc từng đã được 
dùng thay thế thuốc mê trong phẫu thuật. Quý vị còn nhớ 
chuyện Quan Vân Trường ngồi mồ vết thương, không thuốc 
mê nhưng vẫn không nhăn mặt. 


xkk 


Chương Chín 


THỰC PHẨM VÀ SỨC KHỎE 


Trong khi dự định viết bài này, tôi đọc được một tin buồn 
cho tương lai sức khỏe của trẻ con tại Việt Nam: tin các tập 
đoàn bán thức ăn “nhanh" (/as Foođ) cũng được gọi là thức 
ăn “rác rến" (Junk Food) như MacDonald và Kentucky Fried 
Chicken mở những quán bán lẻ tại Việt Nam. Có thể đây là 
một điều kiện để Việt Nam gia nhập WTO, nhưng buồn hơn 
nữa khi đọc tin 'phụ huynh" hồ hỡi chực chờ mua hamburger 
cho con cái, vì cho đó là thức ăn “đẳng cấp'. Tôi ở nước 
ngoài lâu để chứng kiến bệnh dịch “béo phì' nơi trẻ con Úc và 
Tây phương nói chung. Và ở Tây phương chỉ có người “bình 
dân" mới cho con cái ăn “thả cửa” các loại thức ăn nhanh (rác 
rền) và hễ khi nào có một tiệm bán thực phẩm ăn nhanh được 
đề nghị, dân chúng địa phương thể nào cũng lập một phong 
trào phản đối. Ở các nước Âu châu như Pháp, một nước nỗi 
tiếng về thức ăn “đăng cấp”, các tiệm bán MacDonald phát 
triển rất chậm vì những luật lệ phức tạp. Gần như đồng thời 
đọc một tin khác là hiện 40% trẻ con Mỹ bị bệnh béo phì và 
mỗi năm chánh phủ tốn chừng 150 tỷ Mỹ Kim chỉ phí cho 
y tế và những vấn đề liên hệ khác (Tôi xin viết ra bằng chữ 
Một Trăm Năm Chục Tỷ Mỹ Kim). Đệ nhất phu nhân Mỹ 
phải lên truyền hình khuyên cáo các bà mẹ nên chọn các thực 
phẩm “lành mạnh" cho con cái và Tổng thống Obama và phó 


118 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Tổng thống Joe Biden phải biểu diễn màn “thể dục”, chạy 
một vòng trong tòa Bạch Cung đề thuyết phục dân Mỹ là họ 
vẫn còn khỏe mạnh đề làm Nguyên thủ Quốc gia. Cũng theo 
thống kê phổ biến rộng rãi trên phương tiện truyền thông 
phần lớn trẻ con béo phì là các con cháu của người “đa đen” 
(Aƒ?ican Americans), hay Latino Hispanics (người lai sắc tộc 
Nam Mỹ), chứng tỏ thêm một điều là thức ăn nhanh không 
hề được đánh giá là thực phẩm “đăng cấp' như quan niệm của 
một số phụ huynh bên nhà! 


THỰC PHẨM VÀ SỨC KHỎE 


Ăn đê sông hay sống để ăn? Ở các nước “trước đây°chưa 
phát triển, như người Trung Quốc hay nói “dĩ thực vi thiên”. 
Người Việt cũng hay mở đầu câu chào như “Ăn gì chưa?? 
thay vì anh chị “mạnh giỏi không?°. Mối liên hệ giữa thức ăn 
và sức khỏe được nhiều văn hóa xác nhận như câu thành ngữ 
“You are whaf you eaf`. 


Hiện nay dân các nước “đang phát triển không còn lo 
chuyện đói vì thiếu thực phẩm nữa, nhưng bắt đầu lo những 
chứng bệnh do ăn uống thừa mứa như trong xã hội tiêu thụ: 
bệnh tim mạch, cao máu, phì nộn. Chế độ dinh dưỡng thông 
thường của người Mỹ gây ra trình trạng có một số đông bị 
bệnh tim mạch vì thức ăn có nhiều chất cholesterol và mỡ, 
nhất là mỡ động vật (có nhiều trong thức ăn “hàng ngày” 
của dân Mỹ như bơ, thịt đỏ, hamburgers, hot dogs và kem). 
Nhưng các nước thuộc nền văn hóa Đông phương như Nhật 

và Trung Hoa, chế độ dinh dưỡng ít thịt và mỡ động vật 
nhưng thường nhiều cá và cơm gạo, dân chúng lại bị các 
bệnh khác như ung thư cổ họng hay bao tử, có thể do ăn 
quá nhiều cải-muối, dưa-cải ngâm chua, các thực phẩm hong 
khói hay cá sống. 


THỰC PHẨM VÀ SỨC KHỎE 119 


Trong khi mối liên hệ giữa thực phẩm và ung thư chưa rõ 
ràng, mối liên hệ giữa thực phẩm và bệnh tim mạch rất hiển 
nhiên. Những người ăn thực phẩm nhiều chất mỡ làm tốn hại 
hệ thống miễn nhiễm, như làm giảm con số các tế bào diệt 
tế bào ung thư (øzural killer NK). Khi thay đôi chế độ dinh 
dưỡng ít chất béo hơn, số lượng tế bào NK tăng lên đáng kẻ. 
Các cuộc nghiên cứu các nhóm dân bản địa Tarahumara ở 
Mễ Tây Cơ cho thấy dân chúng hầu như không ai mắc bệnh 
tim mạch hay cao máu vì các nhóm này chỉ ăn rau cải. 


Chưa hết, một số phụ nữ quá quan tâm về thê hình, 
vòng một, vòng hai và vòng ba, bị chứng bệnh rỗi loạn đinh 
dưỡng, vì họ “nghĩ” thân thê của họ “không đúng' với tiêu 
chuẩn “đẹp thông thường, nên nhiều người bị ám ảnh và 
sẵn sàng nhịn đói cho đến chết (anorexia nervosa). Những 
loại bệnh này liên hệ đến những rỗi loạn về tình cảm hơn là 
một bệnh cơ thê. Vấn đề đặt ra là việc chọn lựa loại thức ăn 
hay số lượng trong khẩu phần. Những tổ chức y tế ở Mỹ như 
National Academy of Medicine khuyến cáo dân Mỹ nên ăn 
ít lại các loại thực phẩm chế biến như salami, corned beef, 
xúc xích, ham, bacon và hot dogs. Tổ chức Tim Mạch Mỹ 
khuyến cáo dân chúng nên ăn ít thịt đỏ, đừng dùng các loại 
sữa có nhiều chất béo, phô mai, ăn trứng lại ít lại và dĩ nhiên 
ăn thêm nhiều trái cây và rau cải tươi chưa nấu. Ăn nhiều các 
loại ngũ cốc và các loại thức ăn có nhiều chất “xơ” để giúp bộ 
tiêu hóa hoạt động dễ dàng. 

Năm 1977, Ủy Ban Thượng Viện về Dinh dưỡng tuyên 
bố là “dân Mỹ tự giết mình" vì ăn uống quá nhiều. Dựa trên 
kinh nghiệm của dân Tarahumara chỉ cần ăn chừng 10% mỡ 
động vật trong khi dân Mỹ tiêu thụ đến mức 40%. 


1. Jon Kabat Zinn, 2009, p. 399. 


120. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Đề thử nghiệm các con chuột trong phòng thí nghiệm 
bác sĩ Dean Ornish và các cộng sự viên cho các con chuột 
ăn thực phẩm của dân Mỹ trong vòng 6 (sáu) tháng các con 
chuột này đã có những triệu chứng tim mạch! Cơ thê con 
người có sức chịu đựng và khả năng biến hóa nhiều hơn, 
nhưng tới một lúc nào đó vành tim mạch các động mạch chủ 
hẹp lại. Kết quả là lưu lượng máu cao hơn và sau đó chuyện 
gì xảy ra, có nhiều người đã qua những trải nghiệm này! 


Bác sĩ Dean Ornmish và các cộng sự làm một thử nghiệm 
cũng quan trọng, nếu không muốn nói còn quan trọng hơn, cho 
thấy bệnh Tim mạch có thể vãn hồi dù bệnh nhân không cần 
uống thuốc cao máu, loãng máu, nếu họ chịu thay đổi “triệt đề” 
lối sống và chế độ dinh dưỡng bằng cách ăn chay (và nhiều rau 
cải và trái cây), thực tập thể dục và yoga và ngồi thiền thường 
xuyên từ 45 phút đến I tiếng mỗi ngày, trong vòng 24 ngày 
trong một trung tâm nghỉ mát, kết quả cho thấy lưu lượng máu 
trong các động mạch chủ tăng lên, có nghĩa là động mạch được 
mở rộng thêm. Số lượng cholesterol của bệnh nhân giảm nhiều 
hơn là ở những bệnh nhân chỉ uống thuốc giảm mỡ trong máu. 


Thử nghiệm này quan trọng vì chứng tỏ được là chứng 
làm hẹp các vành động mạch (a/herosclerosis) thường là “kêt 
quả' của nhiêu năm tích tụ có thê “ngừng lại” và cơ thê văn 
hồi những hư hại.” 

THỨC ĂN VÀ TÌNH CẢM 

Khi chúng ta còn là một đứa trẻ sơ sinh, khi đói thì khóc 
và được cha mẹ dô dành băng cách cho ăn và lớn lên chúng 
ta cũng xem thức ăn như một cách giúp chúng ta có cảm giác 
an lành và thoải mái. Nhưng khi là một người lớn thì khi 


2. Jon Kabat Zinn, 2009, p. 400. 


THỰC PHẨM VÀ SỨC KHỎE 121 


chúng ta vui cũng ăn (mừng), buồn cũng ăn (đỡ buồn!), lo 
lắng cũng ăn như là một cách tự “dỗ dành” mình. Không có 
thực phẩm cơ thê không sinh tồn được, chỉ có hai yêu tố khác 
quan trọng hơn thức ăn là dưỡng khí (oxy) và nước! Chúng 
ta ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn khuya. Nhiều khi còn ăn bữa lở, 
ăn dặm, ăn, ăn, ăn... nhưng lạ lùng thay phần lớn khi ăn tâm trí 
chúng ta “để đâu đâu" nghĩ về trăm ngàn chuyện khác, mà quên 
“để ý° đến thức ăn trong miệng. Vừa ăn vừa coi truyền hình, vừa 
đọc báo, vừa trả lời điện thư, vừa nhớ lại những chuyện gì đã 
xảy ra vẫn còn bận tâm, hay những dự định trong tương lai... 
Nghĩa là ăn trong thất niệm! Và chúng ta không tận hưởng được 
tất cả hương vị của thức ăn và có khuynh hướng ăn quá nhiều 
(con mắt to hơn cái bụng). Chúng ta làm ngơ với những tín hiệu 
trong cơ thể bảo chúng ta “đủ rồi' và tiếp tục ăn cho tới khi cơ 
thê phì nộn, rồi lại lo uống thuốc “giảm cân”, nhờ các nhà dinh 
dưỡng cung cấp cho một chế độ ăn uống lành mạnh! Viết tới 
đây tôi cảm thấy sự phi lý của lỗi sống này, nhưng người “trong 
cuộc” thì không. Bằng chứng kỹ nghệ làm giảm cân hiện nay 
là một trong dịch vụ đất khách nhất. Và bệnh viện” cũng “đông 
khách” những bệnh nhân phì nộn loại này. 


Ăn trong chánh niệm có nghĩa là đề ý tới loại thức ăn nào 
chúng ta đưa vào miệng, chú ý xem cảm giác lúc chúng ta 
đang ăn và nhất là chừng nào thì nên ngừng ăn. Nếu không, 
chúng ta ăn chỉ vì khủng hoảng tình cảm thay vì theo nhu cầu 
cơ thể: ăn quá nhiều hay nhịn đói cũng là một chứng bệnh 
tâm thần. Nhớ câu thành ngữ “you are what you eaf' và xem 
như là một mantra để giúp chúng ta chọn thức ăn lành mạnh 
thay vì thức ăn nhanh, rác rên, chứa quá nhiều mỡ động vật. 

Lúc kinh tế còn đơn giản, chúng ta thường gắn bó với 
thức ăn sản xuất tại địa phương, nhưng trong quá trình kinh 
tế toàn cầu, chúng ta có thê ăn những thực phẩm sản xuất từ 


122 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


những xứ chúng ta chỉ biết qua bản đồ hay GPS. Hệ thống 
chuyên chở và bảo quản khiến chúng ta có thê ăn bất cứ một 
loại thức ăn nào trong bất cứ lúc nào! Chỉ cần một tủ lạnh 
hay một freezer là chúng ta có thể trữ thực phẩm dùng cả 
năm. Theo một tiết lộ trong kỹ nghệ thực phẩm gần đây, khi 
chúng ta đưa một muỗng kem từ hộp ra, kem này đã thực sự 
vào hộp từ 6 tháng trước. Có một siêu thị ở Úc quảng cáo 
“bánh mì nướng hôm nay, bán hôm nay" Thực ra bán mì trên 
kệ đã nướng từ nhiều ngày trước, hôm nay chỉ đề vào lò “hâm 
nóng" lại. Đây là một sự cô “treo đầu heo bán thịt chó” đúng 
ra phải nói là “treo đầu bò bán thịt ngựa” mới đúng, theo một 
sỉ-căn-đan thực phẩm gần đây xảy ra ở Anh và Âu châu! 


CÁC CHẤT HÓA HỌC ĐỘC HẠI 


Vì kỹ nghệ thực phẩm lớn mạnh nên nhiều thức ăn hiện nay 
là thực phẩm được chế biến (ørocessed ƒoods) và dùng nhiều 
chất hóa học đề bảo quản lâu dài. Những chất hóa học tổng hợp 
độc hại trong thực phẩm chế biến mà cơ thê chúng ta chưa biết 
trong quá trình tiễn hóa, không ai biết sẽ gây nguy hại cho cơ 
thể đến mức nào trong tương lai! Ăn uống thực phẩm hiện nay 
như một trò chơi Russian Roulette, may nhờ rủi chịu. Lại thêm 
một yếu tố để chúng ta thực hành ăn trong Chánh niệm. Biết 
chọn lựa và quan sát thức ăn, đọc các vật liệu In trên nhãn, ăn 
bao nhiêu thì no. Chú ý xem phản ứng của cơ thê sau khi ăn, 
có làm tăng năng lượng cho cơ thê hay là chỉ làm chúng ta mệt, 
nhức đầu hay đau bụng. Đề ý là chúng ta có thực sự thích thức 
ăn không hay ăn vì những lý do tâm lý hay vì áp lực xã hội. 


Nếu quý vị muốn chuyên kết quả thực tập Chánh niệm 
qua các sinh hoạt hàng ngày, chắc chắn quý vị phải nghĩ 
tới chuyện ăn trong chánh niệm. Trong các khóa MBSR các 
người tham dự cho biết là họ ăn chậm hơn (như ăn một hạt 
nho khô trong vòng 5 hay 10 phút), họ bắt đầu thưởng thức 


THỰC PHẨM VÀ SỨC KHỎE 123 


hương vị thức ăn nhiều hơn và cảm thấy thỏa mãn hơn dù ăn 
ít lại. Quan trọng hơn nữa là một số người tham dự giảm cân 
dù họ không có ý định làm giảm cân khi tham dự khóa này. 
Viện dinh dưỡng Mỹ cho rằng dân Mỹ chỉ cần ăn ít hơn (hiện 
trung bình dân Mỹ ăn chừng 3.000 calories mỗi ngày) là có 
thê giảm một số bệnh liên hệ đến tim mạch, chưa cần phải 
đổi chế độ ăn uống hay dinh dưỡng. 


Ăn trong chánh niệm là vận dụng tất cả năm giác quan và ý 
thức đề cảm nhận hình dáng, mẫu sắc, hương vị, mùi thơm, kết 
cầu (cứng, mềm), âm thanh trong khi ăn. Chú ý tất cả các giai 
đoạn từ lúc đưa thức ăn vào miệng, cử động của răng, lưỡi, các 
hạch nước miếng tiết ra khi thức ăn còn nằm trong miệng hay 
trước khi có ý định nuốt vào thực quản và cuối cùng vào bao 
tử, rồi bắt đầu quá trình tiêu hóa và chuyền hóa. Có nhiều người 
uống nước trong mùa hè nói “uống tới đâu mát tới đó”, đó là một 
cách uống nước trong chánh niệm! Biết là mình đang uống và 
nước xuống tới đâu là biết mát tới đó! 

Thay đổi một thói quen không phải là một chuyện dễ 
dàng trừ khi đem thói quen đó soi dưới ánh sáng chánh niệm, 
đòi hỏi một sự kiên trì và tự tin vào một lối sống. Nhờ Chánh 
niệm chúng ta đã chuyển hóa một số tình cảm tiêu cực như 
lo âu, sợ hãi, bất an, thiếu tự tin, cảm giác bất toàn. Đó là 
chưa nói tới những “phản ứng” phụ như ăn ngon hơn, dễ tiêu 
hơn, mạnh khỏe hơn. Nhớ lời của các Tổ: *Đói thì ăn, khát 
khi uỐng. Trời lạnh thì mặc áo, trời nực thì đồ mô hôi”. Đó là 
thiền Chánh niệm. Không có gì bí nhiệm cả, như các người 
tự nhận là “thiền gia đỏm' đã hù dọa chúng ta. Quý vị có nghe 
nói tới “Thiền Quan Âm', “Thiền Nhân điện”, “Thiền Nước lã”, 
“Thiền Luân Xa', “Thiền Xuất Hồn” của nhiều “Vô Thượng Sư” 
lải nhải dựa vào sự nhẹ dạ của những người sơ cơ. Mình chịu để 
cho người khác gạt thì họ mới gạt mình được! 


Chương Mười 


PHẦN THỰC TẬP (1) 


MỘT TÁCH TRÀ 


Vào thời Minh Trị (1860-1912) Nan-in một Thiền sư 
Nhật, tiêp một giáo sư Đại học đên hỏi vê Thiên. 


Nan-in mời trà. Ông rót đầy tách của khách nhưng vẫn 
tiêp tục rót thêm. 


VỊ giáo sư ngôi nhìn nước trong tách tràn ra cho đên khi 
không kiêm được nữa: “Đầy quá rồi. Xin đừng rót nữa! 

“Giống như cái tách này” Nan-in nói: “Ởng cũng đây äp 
quan niệm, tư trởng của ông. Làm sao tôi có thê bày tỏ Thiên 
cho ông được, trừ phi ông cạn cải tách của ông trước!”0) 


Trước khi trình bày những chỉ dẫn căn bản về thực hành 
Chánh Niệm, xin quý vị đỗ bớt nước trong chén trà, rũ bỏ 
những gì quý vị trước đây đọc hay “nghe nói' về Thiền, và 
xem đây là lần đầu tiên nghe, biết và thực tập về Thiền. Dùng 
sơ tâm đề thực tập. Điều này không có nghĩa là quý vị hoàn 
toàn tin vào những gì sắp sữa được trình bày mà luôn luôn 
giữ tinh thần của kinh Kziza, chỉ chấp nhận khi quý vị thấy 
những phương pháp này có ích lợi cho việc chuyền hóa thân 


1. Đỗ Đình Đồng, tr. 1. 


126 . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


tâm. Nhưng trong thời gian thực tập quý vị có thê theo tỉnh thần 
của Thiền Tào Động “cứ ngồi” đã, hay như một châm ngôn của 
hãng Nike “Just do 1t!”, dù quý vị có thích hay không. Kỷ luật 
này có thể quý vị khỏi bỏ đở việc thực tập nửa chừng. 


- Điểm quan trọng nhất của Chánh niệm là thái độ bàng 
quan không phán đoán, làm một người quan sát vô tư, không 
phải là một quan tòa. Không thương, không ghét, không ôm 
chặt cũng không xua đuôi bất cứ một trãi nghiệm nào trong 
tầm ý thức. Bản chất của ý thức là nhận xét, phê phán, phân 
tích, suy luận, nhớ quá khứ, hoạch định tương lai không lúc 
nào ngưng. Tế Thiên lúc nào cũng “đằng vân giá võ' chỉ chịu 
ngồi yên trừ phi có vòng “kim cô” của Phật Bài! 

Do not try síopping or pushing thoughfs away. Make 
room ƒor them, observing them as thoughfs and lefting them 
be. (Jon Kabat Zinn) 


° Thực tập chánh niệm không phải đê 'đàn áp” ý tưởng, 
tình cảm trong đầu đến mức làm tâm trống rỗng, vắng lặng, 
một điều không ai có thê làm được, vì càng đàn áp tư tưởng 
càng nổi loạn! Khi chúng hiện ra trong tầm ý thức quý vị chỉ 
cần dùng ánh sáng Chánh niệm theo dõi. Như chúng tôi đề cập 
Ở các phần trước, tình cảm, ý tưởng là một hoạt động tâm lý, đến 
rồi đi theo luật vô thường. Khi có ánh sáng Chánh niệm chiếu 
rọi vào chúng sẽ tự biến mất như sương mù buổi sáng! 

- Thực hành Chánh niệm không phải nhằm đạt đến một 
mục đích nào, như thư giản hay tâm an tĩnh, mặc dù các điều 
này có thê tự phát sau một thời gian kiên trì thực tập. 


* Duy trì chánh niệm là một việc làm thoạt nhìn có vẻ 
đơn giản nhưng không dễ dàng, bởi vì những “lực lượng xâu' 
muốn kéo quý vị ra khỏi chánh niệm rất mạnh mẽ và kiên 
trì. Chỉ cần duy trì chú ý hơi thở trong một vài phút quý vị 


PHẦN THỰC TẬP 1 


sẽ thấy ý tưởng ở đâu ùn ùn kéo tới, làm tâm quên hơi thở và 
“lang bạt” đâu đó. Chỉ cần một, hai ba phút, nhiều khi chỉ cần 
một, hai hay ba hơi thở, tâm cũng đã mất dấu hơi thở, quý vị 
bị lại bị thất niệm lôi cuốn lúc nào không biết. Trong phép 
thực tập “đếm' hơi thở, quý vị được khuyên đếm từ một cho 
tới mười... không phải là không có lý do. Jon Kabat Zinn nói 
là duy trì chánh niệm là một trong những công việc khó nhất 
trên đời! Quý vị ngồi hay nằm hay đi trong chánh niệm rồi sẽ 
thấy chứng nghiệm những nhận xét này. 


- Chánh niệm không phải là một kỹ thuật mà là một lối 
sông, lối sống tỉnh thức và do đó không có một mục đích 
nào khác hơn là tỉnh thức. Thực hành Chánh niệm không chỉ 
nhằm mục đích an lạc hay mạnh khỏe hơn, dù qua nhiều thí 
nghiệm, các hiệu quả này đã được khoa học chứng thực. Đây 
xem như là nghịch lý thứ nhất! 


- Câu hỏi thông thường là “liệu tôi có thể thực hành 
Chánh niệm được không”? Tâm tôi lúc nào cũng lăng xăng, 
phải làm sao bây giờ? Không làm gì cả, chỉ cần dùng con 
mắt của Tâm theo dõi những ý tưởng, tình cảm hiện ra trong 
“tầm ý thức'. Có hai cách để chúng ta “biết thế giới bên 
ngoài một là nhờ tâm tư duy hiểu biết qua khái niệm và hai 
là dùng các giác quan (nhãn, nhỉ, ty, thiệt, thân) và Phật giáo 
có thêm Tâm cảm thọ để “biết trực tiếp” cảm nhận thế giới 
bên ngoải cũng như thế giới nội tâm. Thực tập chánh niệm 
như trong một chương trước là “đổi số' từ thinking mode 
sang being mode. 


» Các nhà khoa học não bộ còn thêm giác quan khác là 
Proprioception. Proprio có nghĩa là bản thân (se) là khả 
năng biết và cảm thấy vị trí của cơ thê đang đứng yên hay di 
động trong không gian (và thời gian). Giác quan này hiếm 
khi bị mất trừ trường hợp một dây thần kinh nào đó bị hư 


127 


128 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


hại. Nếu giác quan này bị hư hại, theo Jon Kabat Zimn, một 
người không thể đưa một cái muỗng vào miệng vì mất giác 
quan về các chiều không gian và cân phải học lại một năm 
trước khi ăn uống lại bình thường! Ngoài ra còn thêm một 
giác quan khác nữa là interoception “biết” cảm giác bên trong 
thân thể. Giác quan này giúp quý vị rà soát cơ thể lúc thực 
hành Body Scan. 


‹ Cho dù một Thiền sư tu luyện lâu năm, hễ ngồi Thiền là 
bị Tề Thiên đến phá, không có ngoại lệ và hễ còn thở (nghĩa 
là còn sống) và có khả năng chú ý, ai cũng đều thực tập được, 
chỉ cần một chút kiên nhẫn và một chút kỷ luật. 


° Thiền sư Jack Kornfield so sánh những ý tưởng hiện 
trong tầm ý thức như các con chó con, chúng luôn nhảy ra 
nhảy vào. Chúng ta phải dịu dàng và nói: “Ngồi xuống”, 
chúng ngồi một chút lại tìm cách nhảy ra. Chúng ta lại nhẹ 
nhàng nói: “Ngồi xuống” chúng lại ngồi yên một chút rồi lại 
nhảy ra. Chúng ta không thể “giận dữ” với các chó con nảy, 
thứ nhất vì chúng xinh xắn và ngộ nghĩnh quá, thứ hai “bản 
chất” của chó con là luôn luôn cử động, nhúc nhích không thể 
ngồi yên một chỗ. Ý tưởng trong đầu cũng thế, hiện đó mắt 
đó, mỗi lần chúng đi lạc, quý vị chỉ nhẹ nhàng đưa chúng trở 
về hơi thở hay một đối tượng nào mà lúc đó quý vị chọn lựa. 
Đây là chỉ dẫn căn bản nhất trong việc thực tập Chánh niệm. 


‹ Gạt bỏ bớt những yếu tổ “bí nhiệm' nếu có về chánh 
niệm, nên nhớ hình ảnh “cây Bách trong vườn", hay “ăn xong 
thì rửa bát đi, những công án “Bình thường Tâm thị Đạo” 
(Everyday Mind is Zen Mind) của chư Tổ. 

» Trong chương trình MBSR, Jon Kabat Zinn cho bệnh 
nhân thực tập bài đầu tiên là 'ăn trong chính niệm", nhằm xóa 
tan ý tưởng Thiền là những gì “bí nhiệm" của phương Đông. 


PHẦN THỰC TẬP 1 


- Nếu có người thách thức “ông nói thực tập Thiền nhưng 
thực sự ông có biết Thiên là gì không?” Câu trả lời là 'không' 
hay giữ im lặng và tiếp tục thực tập. Có găng “nhỊn' và đừng 
bị lôi cuốn vào một tranh luận triết lý “vô bổ”. Thiền không 
phải là một lý thuyết để tranh luận mà là một pháp môn thực 
tập; một vài phút thực tập còn hơn cả năm ba hoa về triết lý 
Thiền. Có ai hỏi câu đó thì quý vị chỉ cần nhẹ nhàng ngồi 
xuống (hay đi, hay đứng, hay... nằm) Thiên, theo dõi hơi thở 
và quan sát ý tưởng và tình cảm trong đầu. Không xua đuôi ý 
tưởng một điều quý vị không thể làm được. Không thay đổi gì 
cả, chỉ theo dõi hơi thở vô ra một cách tự nhiên, không có tình 
thở sâu thêm hay đều đặn thêm, chỉ làm một công việc duy nhất 
là theo dõi hơi thở đề hơi thở đừng đi lạc. Ngựa quen đường cũ, 
“ý mã' dong ruồi trong những đồng cỏ ngút ngàn. 


‹ Quý vị không cần có một Thiền đường lộng lẫy chỉ cần 
là một không gian riêng biệt cho mình. Tắt TV nhất là mobil 
phone đề không bị quấy nhiễu. Nếu có được những tọa cụ thì 
tốt, không thì ngồi trên ghế, dưới sàn, và trong trường hợp bị 
bệnh, có thể nằm trên giường đề theo dõi hơi thở và rà soát 
các bộ phận có vấn đề trong cơ thê (những nơi đang bị đau 
nhức, căng thăng...) Nếu so với các hoạt động khác, khi thực 
tập Chánh niệm quý vị không cần dụng cụ mắc tiền như khi 
chơi tennis hoặc Golf 


‹ Đến đây quý vị có thể hỏi: “Sao mà nghe để và giản dị 
quá vậy!” Xin thưa giản dị thì đúng nhưng dễ thì không dễ 
một chút nào! Tê Thiên chỉ cần chúng ta sơ hở trong một tích 
tắc đề dẫn dắt hơi thở lạc đường ngay. 

s Như đã nói dù là đã thực hành Chánh niệm lâu bao 
nhiêu đi nữa, tâm vẫn đi lạc. Hễ khi bị cuốn hút, Tâm lặn 
ngụp trong dòng sông cảm thọ. Đây là một hình ảnh minh 
họa: thói quen tự động lôi cuốn chúng ta trôi dạt trong dòng 


129 


130. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


sông đầy tư tưởng, tình cảm và cảm giác. Khi có ánh sáng 
Chánh niệm chiếu rọi, cũng giống như chúng ta ngồi trên bờ 
quan sát dòng sông chảy qua. Nhưng ‹ coi chừng chỉ cân trong 
một tích tắc chúng ta có thể lại TƠI xuống sông và lại lặn ngụp 
trong đòng cảm thọ chảy xiết đó. Nếu bị cuốn hút, điều quan 
trọng là đừng tự trách mình “như không biết cách ngồi Thiền, 
không thể ngồi Thiền, chỉ có mấy phút mà cũng không giữ 
nỗi chánh niệm trong hơi thở”. Quý vị chỉ cần nhẹ nhàng đưa 
chánh niệm trở lại hơi thở. 


- Tâm cảnh cần thiết khi ngồi Thiền là “7ó¡ không chắc 
Chánh niệm có giúp được gì không, nhưng tôi cô gắng thực 
tập hết sức mình xem sao”. Đừng nhiệt tâm quá đáng như 
“chánh niệm là con đường thực tập duy nhất để có hiệu quả 
tó/” hay tiêu cực như “chắc gì thực hành chánh niệm mang 
đến hiệu quả gì?” Vì nêu không thấy hiệu quả tức thời hay 
trong một thời gian ngắn, quý vị lại đâm ra thất vọng và dễ 
bỏ cuộc. Tích cực quá hay tiêu cực quá cũng đều bất cập. 
Nhớ lời đức Phật dạy người nhạc sĩ đừng để dây đàn chùng 
quá, âm thanh không hay, nhưng căng quá mức có thê làm 
đứt dây đàn! 


- Kiên nhẫn là một đức tính quý báu. Như một người lực 
sĩ luyện tập cho cuộc tranh tài Olympic, quý vị phải thực 
tập thường xuyên, bất kế nắng hay mưa, không phải lúc nào 
thích thì tập, không thì thôi. Thiên nhiên có quá trình hé lộ 
riêng, không ai có thê thôi thúc cho hoa nở trái mùa! Đến lúc 
nào đó đủ chín mùi, quý vị sẽ có khả năng để duy trì chánh 
niệm trong một thời gian dài, không những trong lúc thực 
tập, mà ngay cả trong bất cứ một sinh hoạt hàng ngày nào, có 
thê nói lúc đó quý vị tỉnh thức: đó là khi ăn thì biết là mình 
đang ăn và thưởng thức hương vị của thức ăn, khi lái xe thì 
biết mình đang lái xe để tránh những tai nạn do lơ đãng, khi 


PHẦN THỰC TẬP 1 


làm việc thì biết mình đang làm việc và vui vẻ, gắn bó với 
công việc, khi sống VỚI VỢ chồng con cái thì biết mình đang 
sống trong một gia đình hạnh phúc, không phải chỉ nồng 
nhiệt khi mới lập gia đình hay lúc mới sinh con. Tóm lại, 
sông tỉnh thức trong bất cứ một sinh hoạt hay hoàn cảnh nào. 
Đó là Phật tính, Giác tính tiềm tàng trong mỗi chúng ta. Nó 
nằm đây nằm trong những mỗi ai. Nếu không, đâu có những 
ân ngôn như “7z là Phật đã thành, ngươi là Phật sẽ thành". 
Như Bồ Tát Thường Bắt Khinh đi Đông đi Tây lặp mãi câu 
này: “Tôi không dám khinh ông 'Ông là Phật sẽ thành ”. 

- Sau bốn mươi năm lăm hành Đạo, đức Phật dạy: “Chánh 
pháp có thê tóm gọn vào một câu: không có cái gì gọi là ngã 
để bám víu vào! Cống cao ngã mạn là nguồn gốc chính của 
hầu hết các đau khổ. Như có nhắc ở phần trên, trí tuệ nghĩa 
là 'thấy sự vật như chúng là” ự hings are the way they ar©), 
không bị méo mó qua thiên kiến và tình cảm của mình. Nếu 
các khoa học gia hàng đầu thê giới như Einstein, cũng đồng ý 
với đức Phật là không có cái gì gọi là ngã “tự tại”, sao chúng 
ta lại bám víu vào đó tự làm khổ mình. Không bám vào cái 
ngã mê vọng đó, có nghĩa là chúng ta “giải thoát” khỏi những 
hành động “vô ý thức" (thất niệm) phản ứng theo thói quen 
và nếu gọi đó là giải thoát, thì chính đây cũng là Thiền Giải 
Thoát. Nhiều vị định nghĩa giải thoát là giải thoát khỏi “vòng 
sinh tử”, nhưng cho đến nay chúng ta thấy ngay cả báo thân 
của đức Phật cũng không thoát khỏi định luật vô thường, 
duyên đủ thì hợp, duyên hết thì tan! Có thành thì có trụ, có 
hoại và có diệt, không có ngoại lệ. 


- Chúng ta phải cám ơn cơ thê chỉ có đời sống giới hạn, 
cứ tưởng tượng tuôi thọ của chúng ta lên tới mức một trăm 
hay hai trăm năm, chừng đó không biết chúng ta phải “làm 
gì” với cơ thể và thì giờ đây?! 


131 


132 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


- Về phương diện triết lý, Phật giáo giữ vững nguyên lý 
Trung Đạo, không “duy tâm” mà cũng không “duy vật”. Có 
người nào nói Phật giáo duy thế này, duy thế nọ, quý vị có 
thể nhại kinh 8á Nhã và trả lời: “Tâm bắt đị Vật, Vật bắt dị 
Tâm, Tâm tức thị Vật, Vật tức thị Tâm”. Nếu miễn cưỡng 
ghép với chữ Duy, tôi nghĩ chỉ có một chữ ghép được là “duy 
Sinh”. Chúng sinh vô biên thề nguyện độ! 


CHÁNH NIỆM VÀ ĐỊNH 


° Định là Samadhi (P) là khả năng duy trì chánh niệm 
vào một đối tượng trong một thời gian lâu, vì nếu tâm lúc 
nào cũng lăng xăng, như mặt nước nổi sóng, không thể phản 
ánh trung thực thế giới bên ngoài hay bên trong, chúng ta sẽ 
khó hành trì Chánh niệm. Jon Kabat Zinn dùng một hình ảnh 
cho thấy mức quan trọng của Định: Như dùng một viễn vọng 
kính để quan sát hay khám phá các ngôi sao, nếu để kính 
trên một cái giường nệm chứa nước, một lần động đậy là làm 
mắt ngôi sao! Phải để kính trên một nền vững chắc. Định là 
cái nền vững chắc mà chúng ta cần để tâm trên đó và có thể 
thực tập riêng rẽ hay cùng với chánh niệm bằng cách chú ý 
đến một đối tượng duy nhất như hơi thở, một hình tượng tôn 
giáo, hay một câu thần chú chẳng hạn Om mani Padme Hum. 


- Nhờ Định chúng ta có thể biết ngay khi nào Tâm “đi lạc'. 
Những hành giả thực tập chánh niệm lâu ngày hay những 
hành giả tu tập trong những khóa tu tập (refrea), hay các vị 
tôn túc “nhập thất tu tập có thể đạt tới khả năng này. Tâm 
trở nên an bình và hạnh phúc hơn và hỗ trợ rất nhiều cho 
việc hành trì chánh niệm. Nhưng coi chừng! Định là một trãi 
nghiệm cực kỳ thích thú (//ss) nên có thể làm hành giả hiểu 
lầm mình đạt được “khả năng đặc biệt và quyến luyến lạc 
thọ này. Dù là một khả năng hiếm có đặc biệt, Định không 


PHẦN THỰC TẬP 1 


phải là mục đích của việc hành Thiền và nhất là khi hành giả 
bám víu vào khả năng này, cũng là một hình thức bám víu mà 
đức Phật đã dè chừng là nguyên nhân của khổ, đưa đến mê 
vọng thay vì trí tuệ. Thêm một nghịch lý đề quý vị suy ngẫm. 


TÂM TƯ DUY KHÔNG CÓ GÌ SAI LẦM 


Nhờ tư tưởng con người xây dựng nền văn hóa, văn minh, 
khoa học kỹ thuật, văn học, nghệ thuật.. . Chúng ta là những 
homo-sapiens, biết về người. biết, về những cái mình biết và 
cả những cái mình không biết. Các nhà sư Tây Tạng so sánh 
ý tưởng giống như chữ viết trên mặt nước, không có thực, 
không phải lúc nào cũng chính xác và hiện đó, biến đó. Nếu 
không được quán chiêu trong tầm chánh niệm, ý tưởng có thể 
gây ra như đau khổ lớn lao cho chúng ta, cho người khác và cho 
cả thế giới... Nếu Hitler không mù quáng tin vào ý tưởng chủng 
tộc siêu việt Aryan, có lẽ không có Thế chiến thứ hai! Khả năng 
kỳ diệu của Tâm Tư Duy có thê xây dựng văn minh, văn hóa 
cũng có thể gây ra những tác hại lớn lao cho con người. 


‹ Có bao giờ quý vị tự hỏi ý tưởng từ đâu xuất hiện? Đây 
là một hình ảnh minh họa để quý vị quán chiếu. Khi nấu 
nước sôi, các bọt từ dưới đáy nôi trồi lên mặt nước, khi đến 
mặt nước, chúng tự bay hơi và biến mất trong không khí. 
Dòng ý tưởng hiện ra trong đầu như một dòng thác đồ. Xong 
rôi chảy xuông ghềnh đá .bên dưới, mắt tăm! Cũng như bọt 
nước trồi lên mặt nước, rồi tan biến đi. Nhưng nếu chúng ta 
tìm cách xua đuôi, chúng lại ùn ùn hiện ra. Một hình ảnh nữa 
là trò chơi bong bóng xà phòng của trẻ con. Chúng dùng xà 
phòng để thôi thành các bong bóng con con. Khi đụng vào, 
chúng tự nổ tung và làm các em cười thích thú. Thế nhưng 
ý tưởng có quyên lực hầu như tuyệt đối, chúng ta phản ứng 
theo thói quen, tuân lịnh chúng răng rắc! 


133 


134 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


» Chúng tự hiện, tự biến nhưng dưới ánh sáng của Chánh 
niệm, cũng tự tan và ý mất quyền lực khống chế chúng ta. 
Chúng ta có thê đáp ứng với ý tưởng bằng những chọn lựa 
khôn ngoan. Một điểm quan trọng nữa là ý tưởng hay cảm 
giác không phải là chúng ta. 

Tour païn is not you. (Jon Kabat Zinn) 


- Chúng chỉ là hiện tượng tâm lý đến rồi đi, hiện đó mất 
đó. Chúng không phải là một “tự thể”, chúng ta chỉ cần tò mò 
ngắm nghía chúng dưới ánh sáng của Chánh niệm và ngay 
trong khoảnh khắc đó chúng ta được “giải thoát” khỏi sự nô 
lệ ý tưởng, không còn hành động “thiếu tỉnh thức. 


- Một điểm quan trọng nữa là nên nhớ là đối tượng quán 
niệm chỉ là “cái neo” giúp chúng ta chú ý những gì xảy ra 
trong khoảnh khắc. Trong kinh 7 niệm xứ, đối tượng của chú 
ý là Thân (hơi thở), Tâm (ý tưởng, cảm thọ) và Pháp, các đối 
tượng này chỉ là phương tiện giúp chúng ta duy trì Chánh nệm 
và điều quan trọng trong khi thực hành chánh niệm là sự chú ý 
của Tâm lên đối tượng. Đối tượng chỉ giúp chúng ta duy trì chú 
ý đề tâm khỏi đi lạc. Nếu lúc nào quý vị cũng “biết mình đang 
làm gì, xem như đã thực hành đã có những “tiến bộ” khả quan. 

* Tại sao lại dùng là “hơi thở” làm đối tượng quán sát đầu 
tiên? Tại vì lúc bắt đầu thực tập chúng ta cần một đối tượng 
đề quán sát và làm cái neo trong khoảnh khắc hiện tại. Tại vì 
hơi thở “có sẵn” đó, không cần phải đi tìm xa, “ngay dưới lỗ 
mũi”, và lúc nào chúng ta cũng phải thở, không thê để quên 
hơi thở ở nhà! Đi đâu cũng phải đem hơi thở theo nêu không, 
coi như đời tàn! 

° Nhưng đừng lo. Quý vị không phải là “người” thở mà là 
Não bộ “tự động' thở. Nếu chờ quý vị nhớ thở hơi thở, có lẽ 
quý vị đã qua bên kia cõi chết từ lâu rồi! 


PHẦN THỰC TẬP 1 


- Khi theo dõi hơi thở quý vị mới thấy không phải dễ 
gì “bắt kịp hơi thở hiện tại: Vô, Ra, Vô, Ra. Một hai, một 
hai. Trong “khoảnh khắc" hơi thở này đã qua, hơi thở sau 
chưa tới. Hơi thở vô/ra trung bình một giây, nếu chúng ta 
có phương tiện đo được sát-na hay 1/100 giây như trong các 
cuộc tranh tài thê thao, chúng ta 'không bao giờ bắt được hơi 
thở hiện tại”. Vì thế các hành giả xem khoảnh khắc hiện tại 
là ngoài thời gian (/meless). Không những hơi thở lúc nào 
cũng có sẵn cho chúng ta thực tập, mà còn giúp chúng ta biết 
lúc nào là hiện tại, vì chúng ta chỉ có thể theo dõi hơi thở này, 
bây giờ, không thể theo dõi một hơi thở trước đó (đã qua), 
hay phải hai hơi thở sau đó (chưa đến). 


What we mean by Tighf now '1s a mysterious thing which 
cannot defne. `Now is an idea or conceÐf oƒ`our mìnd, ïf is 
not something that is really definable physically at the mo- 
men. (Richard P. Feynman) 


s Theo đõi hơi thở là một cách thực tập giản dị so với việc 
dùng đối tượng khác như trong thiền Tứ Niệm Xứ, vì cách 
thực tập này khó khăn và phức tạp hơn. Quán niệm hơi thở 
do đó rất tiện lợi cho người mới bắt đầu. Như đã nói trước 
đây, nếu chỉ quan sát một đối tượng duy nhất, quý vị dễ có 
Định trước khi hành trì Chánh niệm. 


» Thời gian thực tập: Nhiều học viên MBSR hỏi Jon Ka- 
bat Zinn tôi cần thực tập trong thời gian bao nhiêu lâu. Ông 
nói đùa: “Làm sao tôi biết được?!” Tuy nhiên cũng như các 
học viên quý vị nên thực tập đều đặn, từ 15 phút đến 45 phút 
mỗi ngày. Thời gian này có thể ít hơn hay nhiều hơn tùy hoàn 
cảnh cá nhân. Đề cơ thê tỉnh táo trong lúc thực tập, buồi sáng 
sớm là lúc thực tập lý tưởng, vì buổi tối sau một ngày làm 
việc cực nhọc và căng thắng, cơ thể có thê dễ “buồn ngủ” làm 
chất lượng thực tập kém hơn bình thường. 


135 


136: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


‹ Đối với người mới thực tập chúng tôi nghĩ là quý vị nên 
ngồi trên ghế. Mặc quân áo rộng rãi thoải mái, như áo tràng 
Của người tại ø1a. 

- Theo dõi hơi thở: Quý vị có thê theo dõi hơi thở từ hơi 
thở ra và thở vào qua lỗ mũi hay ngực. Cách thở từ bụng “đan 
điền' (diaphramatic breathing) là cách thở sâu và đều đặn 
hơn so với hơi thở từ ngực, thường cạn và nhanh. Các trẻ sơ 
sinh thường thở từ bụng, nhịp nhàng, tự nhiên hơn. 


LOẶO 


Chương Mười Một 


PHẦN THỰC TẬP (2) 
CÁC CHỈ DẦN TỔNG QUÁT 


GIỮ THÁI ĐỘ BÀNG QUAN (LET BE) 


Chúng tôi thường xuyên nhắc hành giả nguyên tắc “bàng 
quan" khi theo dõi bất cứ một trãi nghiệm nảo hiện ra trong 
tầm ý thức. Quan trọng nhất trong thực hành chánh niệm là 
duy trì chú ý trên một đối tượng mà hành giả chọn lựa. Thực 
hành chánh niệm chỉ có một “mục đích” cụ thê là duy trì chú ý 
đừng để tâm đi lạc! Chánh niệm là phương pháp căn bản của 
hầu hết các loại Thiền quán trong cũng như ngoài Phật giáo. 


Pay aftention. Nothing more. (Jon Kabat Zinn) 


Thì giờ dành thực tập nên xem như là thì giờ bất khả xâm 
phạm. Khoảnh khắc hiện tại là khoảng thời gian duy nhất đề 
hành giả sống tràn đầy và tỉnh thức, còn thời gian không sống 
như nước đồ xuống ghềnh đá mắt tăm. Bây giờ hay không 
bao giờ. Không có chỗ nào khác hơn là ở đây và bây giờ. 
Thời gian thực tập dài hay ngắn tùy quyết tâm của hành giả, 
tuy nhiên chúng tôi đề nghị quý vị thực tập thường xuyên 
mỗi ngày trong vòng 6 tháng và sau đó xem khả năng duy trì 
chú ý của mình có chống chọi được khả năng quấy phá của 


138 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Tê Thiên chưa? Nếu thấy hoàn cảnh và quyết tâm của quý vị 
đủ mạnh mẽ, quý vị có thê bắt đầu cuộc hành trình dài. 


1- Từ thế: Phần lớn nhắc tới Thiền người ta hay nhắc 
đến ngồi thiền (tọa Thiền- Sitting meditation Nhật Za Zen). 
Trong phần lớn hình tượng đức Phật chúng ta cũng thấy Ngài 
ngồi với nét mặt điềm nhiên và nụ cười hiền lành. Sống tỉnh 
thức có nghĩa là tỉnh thức trong mọi hoạt động hàng ngày 
không cứ gì chỉ khi thực hành Thiền. Khi thực tập chánh 
niệm chúng ta có thể thực tập trong các tư thế ngồi, đứng, đi 
và nằm, nhất là cho những hành giả bị các cơn đau cấp tính. 
Thực hành không phải để thỏa mãn kiêu hãnh là mình có thể 
ngồi kiết già hay bán già (dù các tư thế này có lợi ích riêng). 
Tuy nhiên nếu hành giả quyết định thấy tư thế ngồi thích hợp 
với mình và nêu chọn lựa tư thế này đề thực hành, “cố gắng? 
giữ xương sống, cổ và vai thăng đứng (nhưng không cứng 
ngắc). Jon Kabat Zinn dùng một chữ mà ông cũng không 
định nghĩa rõ ràng là “Digmity”, thay vì dịch nghĩa đen, tôi 
nghĩ từ ngữ tương xứng trong tiếng Việt là 'oai nghỉ°. Ngồi, 
hay đứng, hay đi đều nên giữ “oai nghỉ', thoãi mái, khoan 
thai, không phải để hành xác nhưng không phải thoải mái 
quá có thê làm hành giả “buồn ngủ". 


2- Mắt nhắm hay mắt mở? Theo kinh nghiệm cá nhân, 
khi thực tập tôi nhắm mắt hay chỉ mở he hé, vì mở mắt dễ bị 
“lôi cuốn" vì những diễn biến chung quanh và tâm sẽ dễ đi lạc 
(càng mở mắt thì càng dễ đi lạc- thêm một nghịch lý nữa!). 
Mở mất nhưng không cần phải nhìn chăm chăm vào một đối 
tượng, còn nêu muôn “diện bích' như Tổ Đạt Ma, thì có thê 
nhìn một bức tường gần đó chừng một hai thước, nhưng chỉ 
nhìn một cách không nhăm vào một đối tượng nào cả, như 
nằm giữa trời ngắm mây trời bay qua (bắt chước một số thuật 
ngữ Phật giáo chúng ta có thê nói “nhìn mà không nhìn") 


PHẦN THỰC TẬP (2) CÁC CHỈ DẪN TỔNG QUÁT 139 


3- Buôn ngủ: Dĩ nhiên khi cảm thấy buồn ngủ hành giả 
phải mở mắt hay đổi thê ngồi chống cơn buồn ngủ. Thiền sư 
Jack Cornfield có nhắc một giai thoại là khi ông bắt đầu ngồi 
Thiền ông hay bị cơn buồn ngủ, nên Thầy của ông khuyên 
ông ra ngồi trên thành giếng. Mỗi khi ông cảm thấy buồn 
ngủ, ông nhìn xuống đáy giếng sâu năm bảy thước, ông tỉnh 
hắn! Nếu hay bị buồn ngủ, hành giả có thể chọn giờ thực tập 
vào buổi sáng sớm, sáng mai vừa thức dậy, khi cơ thê đã ngủ 
đủ, và nhất đó là thời gian hành giả ít bị quấy phá nhất. 

4- Bàn tay làm gì? Trong hình tượng của đức Phật hay Bồ 
tát, quý vị thấy mỗi pho tượng bàn tay có thể “bắt ấn" (m- 
dras) khác nhau. Có hai cách bắt ấn giản dị mà quý vị thường 
thấy ấn “xả”: hai bàn tay lật ngửa để lên nhau, hai ngón cái chụm 
vào nhau thành một hình bầu dục (cosrmie muadra) hay hai bàn 
tay tựa trên đầu gối, buông thỏng xuống (thỏng tay vào chợ). 


Khi nhìn ngôn ngữ biểu lộ qua cơ thể (body languages), 
chúng ta có thê “đoán” được trong đầu người đối diện đang 
có tình cảm tiêu cực hay tích cực, nhất là khi họ đang cơn 
giận dữ. Dĩ nhiên là quý vị phải biết rõ hơn ai hết tình cảm 
của mình. Khi giận dữ nét mặt của quý vị ra sao, tay chân ra 
sao, giọng nói ra sao. Khi coi tennis khi một đấu thủ bắt đầu 
bực tức anh ta nói lầm bầm một mình, đập vợt cho đến gẫy 
và cung cấp cho đối phương thêm những yếu tô để đánh bại 
mình. Có một cách đối trị cơn giận là quý vị mở bàn tay ra 
thay vì nắm chặt, áp tay lên tim. Dùng chánh niệm để theo 
dõi cơn giận, quý vị sẽ thấy cường độ cơn giận giảm xuống. 
Giận nuôi thêm giận, hung hăng nuôi thêm hung hăng, phải 
có một bên bớt giận mới tránh được nguy cơ làm tăng mối 
xung đột. Khi quý vị chứng kiến hai người đang gây nhau 
vun chân múa tay, quý vị sẽ thấy họ rất buồn cười và vô lý. 
Tương truyền khi Gandhi bị sát thủ bắn thật gần, Gandhi 


140. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


cũng bắt ấn tương tự, đề hai tay áp vào ngực, một cử chỉ phản 
ảnh trọn vẹn cho triệt lý Ahimsa. 


° Một trong những thái độ căn bản khi thực hành Thiền 
là tự tin vào khả năng thức tỉnh của mình. Nhớ lời của Bồ 
tát Thường Bắt Khinh và nói: 76i không dám khinh tôi, tôi 
là Phật sẽ thành. Vì thế các lời hướng dẫn là những bảng 
chỉ đường trí tuệ. Thực hành theo tinh thần (spiz?) của bản 
hướng dẫn, không phải như theo từng chỉ tiết một cách máy 
móc như theo lời chỉ dạy trong sách dạy nấu ăn. 


- Bài thực tập đầu tiên trong chương trình thực tập 8 tuần 
của MBSR là “ăn trong chính niệm". Các người Mỹ theo 
các khóa Thiền này cũng như phần lớn người dân Mỹ bình 
thường khác “nghe đồn' qua TV và báo chí bình dân, xem 
Thiền là một sinh hoạt “tâm linh huyền nghiệm' của châu 
Á. Khi cho các khóa viên thực tập ăn “nho khô' trong chánh 
niệm kabat Zinn đã phá tan thành kiến sai lầm này. Thứ hai 
dân Mỹ không những ăn nhiều mà còn ăn nhanh nên thường 
bốc một nắm nho khô vất vào miệng, nhai ngồm ngoàm 
chừng vài mươi hạt nho khô, chưa nhai nuốt xong, họ vất 
thêm một nắm nữa. Jon Kabat Zinn yêu cầu học viên ăn một 
trái nho khô trong vòng Š hay 10 phút, trong khi bình thường 
họ ăn hai bụm nho khô trong bàn tay và ăn trong vòng một 
hai phút. Khi ăn trong chánh niệm hành giả được khuyến 
khích dùng tất cả Š giác quan (thực ra là 6, thức = biết), để 
“biết” mầu sắc, hình dáng, cấu trúc (mềm hay cứng, trơn hay 
nhám), vị (mặn, ngọt, chua cay, bùi...), âm thanh. 


- Phần quan trọng thứ hai là quan sát, theo dõi cử chỉ khi 
ăn (tay đưa vào miệng thế nào, miệng lưỡi đón nhận thức ăn 
ra sao, khi có ý định nuốt đồ ăn não bộ có thông báo cho các 
tuyến để tiết ra nước miếng hay dịch vị không. Nên nhớ là 
khi thức ăn rơi vào bao tử như một hợp chất đề sẵn sàng tiêu 


PHẦN THỰC TẬP (2) CÁC CHỈ DẪN TỔNG QUÁT . 141 


hóa hay biến hóa, chúng ta không còn cảm thấy hương vị 
nữa. Chúng ta chỉ biết thức ăn “ngon' hay “đở' nhờ “lưỡi' khi 
còn nhai trong miệng! Những người nhai ngồm ngoàm, nuốt 
vội là những người “thực bắt tri kỳ vị”. Hiện nay bài học ăn 
nho khô của Jon Kabat Zinn đã trở thành một bài học cô điển 
căn bản trong nhiều sách dạy Chánh niệm. 


- Phần chỉ dẫn của Jon Kabat Zinn có hai phần. Một phần 
dùng tất cả các giác quan theo dõi thanh, hương, vị, xúc, 
pháp và thức (biết hương vị) của thức ăn; một phần chú ý đến 
những cử chỉ và diễn biến trong khi ăn: trong miệng, trong 
“đầu”, cảm giác “ngon' “đở' hay trong khi ăn. 


Ăn trong chánh niệm liên hệ đến những những vấn đề 
như ăn uống kém lành mạnh và bệnh “tâm thần" của những 
người bị rối loạn về dinh dưỡng, những hành vi liên hệ đến sự 
lựa chọn thức ăn, khẩu phần ăn, tốc độ ăn và các ý tưởng và 
tình cảm liên hệ đến thực phẩm và ăn uống. Nhưng lý do chính 
để chúng ta thực hành “chánh niệm trong ăn uống), trong nhiều 
trường hợp chúng ta quên sống, không trực tiếp trãi nghiệm 
đời mình. Thức ăn cũng như các đối tượng quán chiếu khác trở 
thành một đối tượng của ý thức trong từng giây từng phút. 


Tĩnh yêu của thực hành “ăn trong chánh niệm' là giúp chúng 
ta sống trọn vẹn, “thưởng thức mùi vị” của thức ăn, quán chiếu 
tư tưởng và tình cảm khi ăn. Cũng như các đối tượng khác thức 
ăn và cách ăn uống giúp chúng ta tỉnh thức quan sát trải nghiệm 
đang hé lộ và được chiếu rọi trong ánh sáng Chánh niệm. 


Khi tập ăn trong chánh niệm các tham dự viên trong 
chương trình MBSR bắt đầu ăn chậm lại, thưởng thức món 
ăn nhiều hơn, và bắt đầu nhận ra là có nhiều món họ chỉ ăn 
vì thói quen, chứ không phải vì sở thích, và nhất là học bắt 
đầu giảm cân dù đó không phải là ý định ban đầu (7 hay 8 


142 ' CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


ký trong thời gian thực tập) và quan trọng nhất là để ý nhiều 
hơn trong cách chọn lựa thức ăn. Ăn trong chánh niệm do đó 
có thê chữa những chứng bệnh tâm lý như vừa nhắc trên (zø- 
orexia nervosa) những thiếu nữ lúc nào cũng có cảm tưởng 
là mình béo phì nên nhịn ăn hay ăn xong chọc cho nôn mữa 
(bulimia). Những bệnh này liên hệ đến rối loạn trong nếp suy 
nghĩ và tình cảm hơn là một chứng bệnh cơ thẻ. 


THEO DÕI HƠI THỞ 


Hơi thở luôn ra và vào cơ thể chúng ta, nhưng ít khi 
chúng ta chịu đề ý đến trừ khi chúng ta bị nghẹt mũi hay cảm 
cúm. Chúng ta hít thở không khí từ bên ngoài và thở ra thán 
khí trong mỗi hơi thở ra và cây cỏ bên ngoài lại tái chế biến 
thán thành dưỡng khí nuôi sống tất cả. Cơ thể chúng ta tùy 
thuộc vào hơi thở nếu vì lý do nào đó chúng ta không còn thở 
được, chúng ta đành trút bỏ cơ thể duy nhất trong cuộc đời này. 
Giữa 3 nguyên liệu nuôi sống cơ thê, nước, thực phẩm và không 
khí, không khí là yêu tố “sinh tử”, giữa đời này và đời khác, 
cách nhau chỉ một hơi thở. Hơi thở là đối tượng luôn sẵn có cho 
chúng ta “quán sát”, để 'bỏ neo' trong khoảnh khắc hiện tại. 


Chúng ta theo dõi hơi thở “này”, không phải hơi thở “sau'. 
Hơi thở trước đã qua, hơi thở sau chưa đên, chỉ còn có hơi 
thở “này” đê chúng ta thực tập. 


Đó cũng là lý do tại sao quán niệm hơi thở là một phương 
pháp sơ khởi và căn bản đề thực tập Chánh niệm trong nhiều 
loại Thiền quán khác nhau. Những đối tượng quán sát mà 
chúng ta có thê dùng sau này như tâm, thân và pháp như 
trong 7hiển Tứ Niệm Xứ thường phức tạp và 'khó khăn" hơn 
quán niệm về hơi thở. 

Tuy nhiên quý vị nên nhớ rằng, điều quan trong nhất 
không phải là đối tượng quán niệm mà là khả năng duy trì 


PHẦN THỰC TẬP (2) CÁC CHỈ DẪN TỔNG QUÁT 143 


chú ý trên đối tượng. Đối tượng chỉ là phương tiện giúp 
chúng ta vun bôi khả năng duy trì chánh niệm. 


Chúng ta cần một cơ thể để sống trọn cuộc đời này và 
không thể nào có một cơ thể khác. Chúng ta có thể ghép một 
sô các bộ phận nhưng không bao giỜ có chuyện “ghép cơ 
thể”. Lẽ ra chúng ta phải săn sóc cơ thể cân thận nhưng phần 
lớn chúng ta rất “hờ hững' với cơ thể. Quán niệm cơ thể cho 
chúng ta “biết” cơ thê cần gì để sống vui và sống khỏe. Quán 
niệm cơ thể cho chúng ta thấy rõ ràng stress ảnh hưởng cơ 
thể như thế nào và sống thích ứng với nỗi đau xác thịt và cơn 
đau tình cảm. Chúng ta hiểu rõ cơ thể hơn khi hành trì 'quán 
niệm cơ thể trên cơ thể” hay dùng một từ hiện đại hơn của 
các nhà khoa học não bộ “rà soát cơ thể”. Khi rà soát cơ thể 
chúng ta sẽ thấy thêm múi liên hệ giữa tư tưởng, tình cảm và 
cảm giác, nghĩa là giữa Thân và Tâm. 

Body scan “điều tra” trải nghiệm cơ thể trong từng khoảnh 
khắc, rất có ích lợi khi sống VỚI stress, lo âu và cơn đau cơ 
thể và nỗi đau tình cảm. Phần lớn chúng ta quên là chúng ta 

'có” một cơ thể và phần lớn sống ngoài cơ thể (theo nghĩa là 
chúng ta sống trong thất niệm) không quan tâm đến những 
cảm giác trực tiếp của 5 giác quan, mà chỉ sống trong đầu' 
với những “hoài niệm" quá khứ, “dự định" trong tương lai, 
phân tích và phán xét, thương ghét, giận đữ, lo âu trong dòng 
sông cảm thọ cuồn cuộn... 


Trong thực tập rà soát cơ thể, quý vị chú ý một cách có 
phương pháp cơ thê từ chân tới đầu hay từ đầu tới chân. Một 
số các tham dự viên MBSR lúc đầu miễn cưỡng thực tập rà soát 
cơ thê, nhưng sau này họ thấy đây là một trong những thực tập 
có hiệu quả nhất trong việc duy trì chánh niệm. Jon Kabat Zinn 
đã dùng hình ảnh thơ mộng mô tả thực hành Chánh niệm nói 
chung và thực hành quán niệm cơ thẻ trên cơ thể như sau. 


Chương Mười Hai 


TẠM KẾT LUẬN 


Mục đích của thực hành Chánh niệm là có được một lối 
sống tỉnh thức. Do đó thực tập không phải để thực tập, mà 
để tìm cách chuyên khả năng duy trì chánh niệm trong hoạt 
động đời sống hàng ngày. Đúng ra là giữ chánh niệm trong 
từng giây phút một, trong từng hơi thở một. Đề đạt tới mức 
đó dĩ nhiên là quý vị phải kiên nhẫn thực hành. Tin vào khả 
năng tỉnh thức của mình. Nên nhớ Chánh niệm lúc nào cũng 
có săn cho quý vị thực tập và ngay lúc mà quý vị thấy tâm đi 
lạc là lúc mà quý vị phục hồi Chánh niệm. 


Đến đây có lẽ là quý vị thấy Chánh niệm tuy giản dị 
nhưng không phải là dễ. Chúng ta dễ bị mắc kẹt trong thói 
quen aufo pilot, hành động do thói quen “thiêu” suy nghĩ. 


Sau đây là những hoạt động mà quý vị có thực tập giữ 
chánh niệm hàng ngày: 


Đi tắm: Đề ý nhiệt độ của nước, chú ý cảm giác xà phòng 
khi xoa vào da. Để ý mùi thơm của xà phòng, bong bóng xà 
phòng trên da thịt, tiếng nước chảy trên thân mình và xuống 

sàn nhà. 

Chú ý cảm giác khi quý vị kỳ cọ thân thể, cảm giác dễ 
chịu khi thân thể sạch sẽ. Xem có ý tưởng, ký ức hay tình 
cảm nào xuất hiện không, nếu có chỉ ghi nhận let them be và 


146 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


let them go và kéo chú ý trở về lúc đang tắm. Tắm thì biết 
mình đang tăm! 


Nghe nhạc: Nghe và cảm nhận nhịp điệu âm thanh, dàn 
nhạc, trầm bồng. Nếu thấy cảm giác, ý tưởng hay tình cảm 
nào xuất hiện từ bản nhạc, chuyền chú ý sang chúng như đối 
tượng quán niệm. 

Chuyện trỏ: Khi nói chuyện với người khác, chú ý giữ 
chánh niệm. Chú ý lời nói, dáng điệu, nét mặt, âm điệu giọng 
nói, ý nghĩa lời nói. Khi thấy tâm lơ đãng, ghi nhận và kéo tâm 
trở về với câu chuyện (như trong phần thực tập Âm thanh) 

Danh sách các đối tượng quán niệm vô cùng. Nghĩa là 
cả cuộc đời quý vị. Chuyên Chánh niệm sang các hoạt động 
hàng ngày sẽ tăng thêm mức duy trì chánh niệm trong khi 
thực tập và ngược lại khi có chánh niệm trong các sinh hoạt 
hàng ngày sẽ làm cho việc thực tập dễ dàng hơn. 


Quá trình sinh lão bệnh tử không ai tránh được. Đây là 
một vài con số đề chúng ta suy nghĩ khi thực tập chánh niệm. 
Trong vòng một giây, có khoảng chừng 1.8 người qua “bên 
kia thế giới', chưa biết là đi đâu! Tức là khỏang chừng 108 
người rủ bỏ thân xác đời này mỗi BIỜ, 150. 000 người qua đời 
mỗi ngày, nghĩa là 55 triệu người mất mỗi năm. Khi quý vị 
thực hành quán niệm, nhất là quán niệm hơi thở, nghĩa là biết 
là mình còn sống. Thân xác quý giá này chưa từ bỏ chúng ta, 
mặc dù có chúng ta bị bệnh hoạn gì đi nữa. Chúng ta phải tự 
vui mừng là chúng ta vẫn còn thân xác quý giá này. Tôi còn 
sống, tôi còn ăn, và tôi vẫn thở! 


Chúng ta phải 'ăn mừng' đời sống mình và cô gắng sông 
tỉnh thức và giúp chúng ta sống mạnh khỏe và “an vui”. Trong 
đời sống hàng ngày ít nhất chúng ta học được một kỷ năng 
giúp chúng ta trong cách ứng xử có ý thức. Như nhà khoa học 


TẠM KẾT LUẬN . 147 


não bộ Victor Frankl nhắc chúng ta: Giữa kích động (S/imu- 
uzs) và phản ứng (zesøonse) có một khoảng cách. Và trong 
khoảng cách đó chúng ta có thể chọn lựa một phản ứng có 
ý thức. Phản ứng đó nằm trong tự do của chúng ta. Nói theo 
Phật giáo, trong khoảng cách đó chúng ta có thê tạo nghiệp 
hay giải nghiệp, tùy theo phản ứng có ý thức hay không. 


Trong SỐ hàng ngàn bài thơ đã đọc, tự nhiên tôi nhớ một 
bài thơ thích hợp với kêt luận của Thiên Chánh niệm, tôi xin 
trích ra sau đây: 


Cuộc đời côn đẹp lắm 
Có phải thể không em 
Nắng nhảy múa qua thêm 
Những người đi qua cửa 
Mùa xuân không còn nữa. 
(Huy Lực). 


Không tận hưởng cuộc đời trong giây phút này, không 
sông tỉnh thức trong khoảnh khắc này, đến lúc mùa xuân 
không còn nữa, thì đã quá muộn! Chúng ta chỉ có một cuộc 
đời để sống. Sống thất niệm, túy sinh mộng tử thì quá uống. 
Thác nước chảy xuống sông, xuống suối, mắt tăm không bao 
giờ tìm lại được. Nhớ bài kệ tôi có trích dẫn ở đầu sách trong 
kinh Người Biết Sống Một Mình. 

1o wdait unfil tomorrow ïs foo lafe 

Death comes unexpecfedly 

Chúc quý vị tinh tấn và thành công trong thực tập Thiền 
Chánh Niệm. 

Cư sĩ Quán Như Phạm Văn Minh 
(Pháp danh Quảng Trí) 
Mùa Vesak 2014 (PL. 2558) 


Chương Mười Ba 


CÁC BÀI THỰC TẬP 


1- QUÁN NIỆM HƠI THỞ (BREATH MEDITATION) 


Ngồi một chút cho thân tâm yên tĩnh. Bắt đầu dùng 
chánh niệm theo dõi cảm giác cùng, ý tưởng và tình cảm và 
để tự nhiên cho chúng xuất hiện trong tầm ý thức. Theo dõi 
hơi thở ở những chỗ nào mà quý vị cảm nhận rõ ràng như 
hơi nóng trong lỗ mũi, hay ngực hay bụng phồng khi thở vào, 
xẹp khi thở ra. Chỉ cần đề ý cảm nhận trực tiếp và duy trì chú 
ý khi thở ra, khi thở vào. Theo dõi không có nghĩa là nghĩ 
về hơi thở mà chỉ cảm nhận trực tiếp. Không có chỗ nào để 
đi, không có gì khác để làm, ngoài chuyện cảm nhận và theo 
đõi hơi thở. 

Không phán đoán, phê bình gì cả và nhất là không nghĩ 
về hơi thở. Chỉ cảm nhận trực tiếp hơi thở ra và hơi thở vào. 
Giữ Chánh niệm. Quán sát hơi thở ra hay vào như những đợt 
sóng trên biển. Chúng đến rồi đi, nếu chúng ta bàng quan 
không can thiệp, không ôm chằm cũng không ghét bỏ. Sống 
bằng cảm quan từng giây phút một, trong từng hơi thở ra, 
trong từng hơi thở vào. 

Thỉnh thoảng tâm đi lạc, không còn chú ý đến hơi thở 
nữa. Lúc đó là lúc chánh niệm trở lại và đó là lúc quý vị “tỉnh 
thức”. Chỉ cần ghi nhận điều này và nhẹ nhàng đưa Tâm trở 


150. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


lại hơi thở. Đừng tự trách mình vì Tâm đi lạc là một chuyện 
không thê tránh được, dù quý vị là một hành giả có nhiêu 
kinh nghiệm đên mây. 


Thở bình thường và tự nhiên, không cố gắng thở nhanh 
hay chậm, sâu hay cạn. Chỉ cân cảm nhận, theo dõi và sông 
trong từng hơi thở ra, từng hơi thở vào. 


Nguyện mọi người thân tâm đều an lạc. 
2- ĂN TRONG CHÁNH NIỆM (EATING MEDITATION) 


Đề vài hạt nho trên bàn tay. Tưởng tượng là quý vị chưa 
ăn nho khô bao giờ. 


Ngắm nghía các hạt nho khô. Chú ý hình dáng, màu sắc. 
Câm hạt băng hai ngón tay, mân mê xem câu trúc hạt mêm, 
cứng, trơn hay láng tới mức nào. 


Có thê lúc đó Tâm lên tiếng phản đối: “Bộ hết chuyện rồi 
sao mà làm những chuyện kỳ cục như thê này! Tôi không ưa 
nho khô, chỉ thích ăn nho tươi!`. 


Khi nhận những lời phê phán: trên của Tâm đừng phản 
ứng gì cả. Chỉ đưa tâm trở về và tiếp tục quan sát các hạt nho 
khô. Đưa hạt nho khô dưới mũi xem có mùi thơm không. 


Bắt đầu đưa trái nho khô chằm chậm đến gần miệng. Để 
ý bàn tay biết cách đưa trái nho khô vào miệng một cách 
thành thạo. Xem tâm có thông báo cho tuyến nước miếng và 
dịch vị trong miệng chưa. Nhẹ nhàng đê trái nho vào miệng 
và để trên lưỡi. 

Khi muốn cắn và nhai, đề ý là lưỡi tự động đưa quả nho 
về một bên hàm. Chú ý hương vị khi nhai quả nho. Nhai 
chằm chậm. Và đề ý quả nho trở nên dẻo hơn. 


Khi quý vị săn sàng nuôt, chú ý việc muôn nuôt. Chú ý 


CÁC BÀI THỰC TẬP . 51 


hạt nho trôi xuống cổ họng và thực quản trên đường đi xuống 
bao tử. 


3- RÀ SOÁT CƠ THỂ (BODY SCAN) 


Ngồi một vài phút và theo dõi hơi thở cho thân tâm yên 
tĩnh. Theo dõi cảm giác và tư tưởng và tình cảm trong thân 
và tâm một cách bàng quan. Khi sẵn sàng, chuyền chú ý sang 
hơi thở. Giữ Chánh niệm. 

Thở bình thường và tự nhiên, cảm nhận hơi thở nóng vào 
ra từ đầu mũi hay từ bụng đang phông lên xẹp xuống. Khi 
thở ra biết là mình đang thở ra, khi thở vào biết là mình đang 
thở vào. Thỉnh thoảng Tâm đi lạc khỏi hơi thở. Khi nhận ra 
điều này, không cần phản ứng gì cả, chỉ nhẹ nhàng đưa Tâm 
trở lại hơi thở. 


Chuyên chú ý khỏi hơi thở và bắt đầu rà soát thân thê. 
Nhận ra những chỗ nào có cảm giác đau hay nhức. Nếu 
chúng dịu lần thì tốt, nếu không thì cứ để nguyên như vậy, để 
chúng tan biến như lớp sóng trên mặt biên. Cách này cũng áp 
dụng với cảm giác cũng như tình cảm và ý tưởng. 


Chuyển chú ý về phía bàn chân trái, rà soát mặt dưới 
của bàn chân, gót chân hay phần trước của bàn chân. Chú ý 
những cảm giác, nêu có. Nếu không, ghi nhận là không có, 
đừng nhúc nhích các ngón chân đề tạo ra cảm giác. Chuyên 
chú ý qua ngón chân cái và phần trên của bàn chân và gót 
chân và phía trên mắt cá. 


Chuyển chú ý qua. phần dưới chân trái, bắp chân và xương 
ống quyền và phần nối với đầu gối trái. Giữ Chánh niệm. An 
trú trong hiện tại. Chuyển chú ý qua đùi trái, ghi nhận cảm 
giác ở đây. Rồi chuyền chú ý từ đùi xuống chân trái xong đồi 
chú ý sang chân phải và chú ý phần dưới bàn chân đang tiếp 
xúc với sàn, gót chân hay phần trước của bàn chân. 


152 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


Ghi nhận cảm giác nơi ngón chân và bàn chân phải. Di 
chuyền chú ý lên phần trên của chân phải, bắp chân và xương 
ống và phần nói với đầu gối. Giữ Chánh niệm. Chuyên chú 
ý qua đùi phải, ghi nhận cảm giác phần trên của đùi và phần 
nối với mông phải. 

Nhẹ nhàng chuyền chú ý lên phần xương chậu @elvic). 
Ghi nhận cảm giác bộ phận bài tiết, sinh dục, truyền giống. 
Ghi nhận cảm giác, nêu có, ở vùng này. Giữ chánh niệm. 
Chuyền chú về phần bụng, phầni chính của cơ quan tiêu hóa, 
ghi nhận cảm giác phần bụng. 


Chuyển chú ý qua phía lưng gần đốt xương sông cuối 
cùng, và phi nhận cảm giác ở phần thắt lưng, phần giữa lưng và 
phân bả vai. Ghi nhận cảm giác chỗ nào bị tê cứng và buông thả 
cho bớt tê cứng, Nếu không được thì cứ để yên như thế. 


Chuyên chú ý lên ngực, phần gần các bộ phận thiết yêu 
như tim và phổi. Giữ Chánh niệm. Ghi nhận cảm giác ở phần 
Xương sườn, xương chậu và phần vú. Chuyển chú ý khỏi 
phần ngực xuống đầu các ngón tay của bàn tay trái. Xong 
chuyền qua các ngón tay và bàn tay, phía sau bàn tay và cô 
tay trái. Xong đưa chú ý lên cánh tay trước, cùi chỏ, phần 
bắp thịt cánh tay. Ghi nhận cảm giác, nêu có, ở các phần này. 


Đổi chú ý qua đầu ngón tay của bàn tay phải. Ghi nhận 
cảm giác các ngón tay, bàn tay, phía sau bàn tay và lên tận 
cổ tay phải. Chú ý xem mạch đều hay hỗn loạn. Đổi chú ý 
xuống hai bả vai và nách, rồi trở lên cổ và cuống họng. Giữ 
Chánh niệm. 

Thanh quản là phần biểu lộ trung thực nhất của tình cảm. 
Khi giận âm điệu giọng nói khác, khi vui giọng nói khác, khi 
ân cần giọng nói khác, khi lạnh nhạt giọng nói khác. 


CÁC BÀI THỰC TẬP . 153 


Đưa Chánh niệm về quai hàm, răng, lưỡi, miệng và môi. 
Để cảm giác nào muốn tan biến tự do, nếu không cứ để 
nguyên như vậy. 

Chú ý hai gò má, phần lỗ mũi thông lên đầu, mắt, và các 
bắp thịt gần mí mắt. Chú ý cảm giác trên trán, hai bên thái 
dương. Giữ chánh niệm. 


Đưa chú ý lên hai bên đầu và đỉnh đầu. Ghi nhận cảm giác 
từ hai lỗ tai và vào bên trong đâu và não. Giữ Chánh niệm. 

Chú ý toàn cơ thể từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân. Nối 
chú ý lên đỉnh đâu, xuyên qua cô, cánh tay, bàn tay, ngực, 
lưng, bụng, mông, vùng xương chậu, chân và bàn chân. Ghi 
nhận cảm giác sinh lý, tư tưởng và tình cảm. 

Thở vào, chú ý ý cảm thấy ngực phông lên khi thở vào và 
cảm thấy toàn thể cơ thể xẹp xuống. Giữ Chánh niệm. 


Nguyện tất cả bà con an lành. Ngày an lành. Đêm an lành. 
4- QUÁN NIỆM ÂM THANH 


Bắt đầu theo dõi hơi thở đề thân và tâm tĩnh lặng. Lăng 
nghe âm thanh bắt cứ từ đâu đến: xa, gần, chung quanh và kế 
cả phần yên lặng giữa hai tiếng động. Nghe tiếng động từ bên 
trong, nhịp đập của tim, nhịp thở nhẹ nhàng... Chú ý tiếng 
động nào có thể làm tâm dễ đi lạc như một bài hát cũ. Nhẹ 
nhàng kéo Tâm trở lại hơi thở. 


Áp dụng Sơ tâm Thiền xem đây là lần đầu tiên nghe âm 
thanh này. Để âm thanh tự tan biến như tiếng chuông tan biến 
trong không gian. 

Ý tưởng và tình cảm có thể xuất hiện theo. Đừng cố găng 
kiểm soát ý tưởng hay tình cảm, cứ đề yên cho chúng. Chúng 
tự đến, tự đi, tự hiện, tự biến. Xem chúng như những đám 


154 ' CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


mây bay qua đi trên bầu trời. Ý tưởng cũng như mây, khi 
nhỏ, khi lớn, khi sáng, khi âm u, nhưng bầu trời lúc nào vẫn 
cao rộng. Tình cảm hiện đó, biễn đó. Như nẵng sớm, mưa 
chiều. An trú trong Chánh niệm. 


Nếu ý tưởng nào quyến rũ khiến Tâm đi lạc thì nhẹ nhàng 
kéo chánh niệm trở lại hơi thở. Hơi thở là cái phao, cái neo 
để quý vị trở về an trú trong chánh niệm, ở đây và bây giờ. 
Và khi vun trồng chú ý của Chánh niệm, quý vị đã vun trồng 
khả năng yên tĩnh và an lạc. 


5- THIÊN HÀNH (WALKING MEDITATION) 


Nhiều người thấy rất khó tọa Thiền một thời gian lâu 
nhất là khi ngồi kiết già hay bán già, khó giữ tâm yên tĩnh 
vì chân tay bị đau nhức. Nhưng họ có thể hành thiền trong 
một thời gian dài một hai tiếng đồng hồ. Trong chùa các tỳ 
kheo thường thiền hành sau một thời gian ngồi Thiền. Hành 
thiền hay Ngồi thiền cũng giống như nhau miễn là quý vị 
lúc nào cũng giữ được chánh niệm. Các nhà sư khi đi khất 
thực là một cơ hội đề thực tập Thiền. Quý ngài cầm bình bát, 
đi chậm chậm, chú ý đến hơi thở, không nói chuyện. Quý 
VỊ thấy họ nhìn xuống chân khi đi, có thể vì họ có một bận 
tâm khác là tránh không dẫm lên côn trùng trong mùa mưa. 
Nhưng hành Thiền không có nghĩa là nhìn xuông hai chân. 
Nếu “nhìn' là nhìn toàn thể cơ thể khi cử động và nhìn bằng 
con mắt của Tâm (Chánh niệm). 


Khi Thiền hành quý vị không có mục đích đi đâu cả, đi chỉ 
để đi mà đi, không bị ai thúc dục, nên thường quý vị có thê đi 
chậm, nhưng quý vị có thê đi bước nhanh, miễn là Tâm cũng 
phải chú ý đến toàn bộ cơ thê khi đi. Đi thì biết mình đang đi. 


Rà soát thân thể là cách “quán niệm” khi thân thê trong 
trạng thái đứng yên. Thiên hành là rà soát cơ thê khi di động 


CÁC BÀI THỰC TẬP _ 155 


và rất hữu hiệu làm giảm stress và lo âu khi hai bàn chân đi 
chạm mặt đất. Nếu quý vị có khả năng đi đứng bình thường, 
thì đi trên mặt đất quả là một phép lạ vì có nhiều người phải 
ngồi xe lăn hay chống gậy. Thường chúng ta phải di động 
luôn, mục đích đi từ A đến B. Và khi chúng ta đi chúng ta chỉ 
muốn đi đến nơi về đến chốn. Chúng ta ít chịu chú ý đến hai 
bàn chân kỳ diệu giúp chúng ta đị chuyền thoăn thoắt trên 
mặt đất! Khi chừng một tuổi, trẻ con bắt đầu học đi tập đi, té 
lên té xuống nhiều lần, nhưng đến khi đi được thì chúng ta lại 
chóng quên khả năng kỳ diệu này. 


Cũng như chúng ta thở từ năm này sang năm nọ mà không 
chú ý đến hơi thở nữa, cứ phó mặc cho não thở, khi chú ý đến 
hơi thở gọi là 'quán niệm hơi thở”. Thiền hành khác với đi bộ 
thông thường hàng ngày vì chúng ta dùng chánh niệm theo 
dõi cử động hai chân và cơ thê khi đi. Đi và biết mình đang 
đi. Quý vị có thể đi nhanh hơn hay chậm hơn, nhưng miên là 
lúc nào cũng phải chú ý đến cử động của thân thê trong từng 
bước một. Xong bước này sang bước khác. Từng bước Thiền 
hành là từng bước nở hoa sen. Không phải chỉ có 7 bước như 
khi đức Phật Đản Sinh, mà khi Thiền Hành, đi bao nhiêu 
bước là có từng ấy hoa sen. 


Quý vị có thê chọn một hành lang trong nhà, chừng mươi 
thước, đi tới đi lui, đi vô rồi lại đi ra, để khỏi bị ai quấy tây. 
Và một nơi “lý tưởng" nhất đề thực tập ở bên ngoài là khi đầy 
một xe mua thức ăn trong siêu thị, đi chậm mây cũng không 
ai để ý hay than phiền! Và khi nào thấy hơi thở đi lạc khỏi cử 
động cơ thể, quý vị có thể tạm dừng lại, giả vờ chọn thức ăn 
và kéo chánh niệm trở lại hai chân! 


Nếu thực tập trong một công viên, trước khi bắt đầu nên 
tận dụng ngũ quan (hay lục quan) chú ý đến màu sắc cây lá, 
mùi hoa hay mùi đất, tiếng chim hót. Nếu có một ý tưởng hay 


156 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


tình cảm nào kéo tâm đi lạc, nếu có thê buông xả được càng 
tôt, không cứ nhẹ nhàng kéo chú ý trở lại hơi thở. 


Bắt đầu đi, chú ý bàn chân khi chạm đất, nhắc chân kia 
lên, đưa về phía trước rồi đặt chân xuống. Chuyển sức nặng 
cơ thê sang chân kia và nhấc chân lên, đưa ra phía trước 
và đặt chân xuống. Từng bước một, hết bước này đến bước 
khác. Bước chậm chậm và chú ý đến lòng bàn chân khi chạm 
đất.Chú ý hai cánh tay vẫy ra trước, vẫy ra sau khi đi. Bước 
với chánh niệm, từng bước một. An trú trong chánh niệm. 


Tiếp tục đi từng bước một. Vì đi không mục đích nào nên 
không bị Tâm thúc hối phải đi nhanh hay chậm. Đi nhưng 
không cần đến. Và nếu tâm đi lạc thì cần chuyên chú ý lại 
hơi thở như một cái neo cho hiện tại. Hơi thở trong khoảnh 
khắc này. Không phải một hơi thở trước đó. Không phải một 
hơi thở sau đó. 


Có thể chú ý đến việc hòa nhập hơi thở vào nhịp đi. Còn 
không thì nhớ là mục đích của Chánh niệm là chú ý và biết 
mình khi đang làm gì: ăn thì biết mình đang ăn, đi thì biết 
mình đang đi. Hơi thở chỉ là cái neo bỏ xuống để trở về với 
giây phút hiện tại khi tâm đi lạc. 


Rà soát Cơ thê (Body Scan) là quán chiếu cơ thê trong 
trạng thái đứng yên, chúng ta còn có thể quán niệm cơ thể 
trong lúc di động (movemen medifafion) như trong cách tập 
Tài chỉ hay Yoga, ngay cả hình thức khiêu vũ cổ điển. Nếu 
quý vị thích khiêu vũ các điệu “tua” (Bairoøm Dancing) quỹ 
vị có thê biến thú vui này thành một hình thức thực hành 
chánh niệm, nghĩa là dùng chánh niệm chú ý đến từng nhịp 
chân của mình, của người bạn cùng khiêu vũ với mình, từng 
điệu nhạc, ánh đèn màu trong sàn nhảy. Nếu chúng ta có Chánh 
Niệm hơi thở, tại sao không có Chánh niệm khiêu vũ?! 


CÁC BÀI THỰC TẬP _ 157 


Yoga cũng được xem như cách thực tập hiệu quả. Từ yoga 
có nghĩa là cử động để nối kết tâm-thân và là một chương 
thực tập chính thức trong bất cứ hướng dẫn Thiền Chánh 
niệm của hầu hết các nhà khoa học. Gần đây quần chúng 
Việt Nam có phong trào tập khí công. Chúng tôi rất được 
vinh hạnh giới thiệu tập sách “Khí Công Tâm Pháp) của Thầy 
Phụng Son, hiện là Viện chủ của Làng Tâm Linh Trúc Vàng 
ở California số điện thoại Mỹ (760) 758-4645. 


Tây phương có cách bộc lộ tình cảm cởi mở hơn người Á 
đông. Khi gặp nhau họ ôm chằm lấy nhau một cách thân thiện, 
bất kế nam nữ. Có một số hành giả, “Bảo Hoàng Hơn Vua” mỉa 
mai đó là “Thiền Ôm”. Cách bộc lộ tình cảm cởi mở giúp cơ thê 
“lành mạnh" hơn những người hay dấu diễm hay đè nén tình 
cảm, nhất là đối với các bệnh Ung thư. Không có gì sai quấy 
trong Thiền Ôm, đó là một cách ứng xử văn hóa lành mạnh. 


6- TỌA THIỀN (SITTING MEDITATION) 


"Ngồi thoải mái trên một ghế hay một gối tọa thiền. Nếu 
ngôi trên một cái ghế ngôi thắng lưng và không dựa vào lưng 
chế, để lưng gắng giữ cổ và đầu thắng đứng, vai rùn xuông 
một chút cho thoải mái, nhưng không cứng nhắc, ngồi trong 
tư thế “oai nghỉ” và tỉnh thức. Mắt nhằm hay hạ tầm mất 
xuống, thấy điều nào thoải mái thì làm. Ngồi yên và chú ý 
đến hơi thở. An trú trong hiện tại. 

Chú ý đến hơi thở ra vào ở hai lỗ mũi, hay ngực, bụng 
đang phình lên hay xẹp xuống, chỗ nào quen thuộc dễ theo 
dõi hơi thở thì làm. Để ý đến cảm giác hơi thở ra, hơi thở 
vào. Để ý xem hơi thở, dài hay ngắn, sâu hay cạn, nhẹ nhàng 
hay hồn hên. 


Cảm giác thế nào thì ghi nhận như thế đó. Không cần 
phải tìm cách kiêm soát hay thay đôi hơi thở. Đê hơi thở 


158 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


“thở' tự nhiên. Hay nói đúng hơn, để tự nhiên cho não “thở” 
hơi thở. 


Thỉnh thoảng quý vị thấy hơi thở lạc đường và tâm lại 
vân vơ nghĩ về các lo âu, bận tâm, chương trình sắp làm, mơ 
màng về những công việc còn bỏ đở. Đó là “nghề của Tâm”, 
lang thang trôi dạt trong một cõi đi về. Điều này không có 
gì bất thường cả... Ai ngồi Thiền có lúc cũng bị Tâm đi lạc. Có 
khác chăng là những người ngôi Thiền có “kinh nghiệm” họ biết 
Tâm đi lạc thường hơn. Jon Kabat Zin có nói là 100 lần tỉnh 
thức/ đi lạc như thế trong một buổi hành Thiền, đó không phải 
là con số tượng trưng. Khi quý vị biết tâm đi lạc, đó là một triệu 
chứng đáng mừng, xem tâm đi lạc ở mãi tận đâu, và nhẹ nhàng 
đưa Tâm về hơi thở. Giữ Chánh niệm. An trú trong hiện tại. 


Thân thể không phải chỉ thở qua “phối” mà tòan thể cơ thê 
“thở' qua làn da. . Ngoài cảm giác hơi thở, chú ý cảm giác tiếp 
XÚC VỚI ghế ngồi hay dụng cụ ngồi Thiền, cảm giác không 
khí ve vuốt ngoài da và cảm giác bên trong, nếu có. Nếu có 
cảm giác mạnh hay khó chịu nào khởi lên, ngồi im và cảm 
nhận. Ngồi yên, đem chánh niệm về chỗ có cảm giác khó chịu, 
hoặc đề hơi thở “thở” vào nơi có cảm giác đó và xem cường độ 
của chúng có thay đổi không. Không cần làm gì cả đề thay đôi 
tình trạng trên, chỉ dùng chánh niệm tò mò quan sát hơi thở ra và 
hơi thở vào. An trú trong chánh niệm. Ở đây, bây giờ. 

Nếu “biết Tâm bị lôi cuốn và đi lạc, dành một chỗ rộng 
hơn cho các cảm giác này. Tỉnh lặng chỉ được nuôi dưỡng 
khi chúng ta để yên (Lef Be) cho cảm giác hay ý tưởng như 
trong hiện tại, không đối kháng, bám víu hay xua đuổi. Nếu 
buông thả được thì càng tốt (Let Go) 


7- QUÁN NIỆM THA THỨ (FORGIVENESS MEDITATION) 
Thiền sư Jack Kornfeld đề nghị bài thực tập Quán niệm 


CÁC BÀI THỰC TẬP _ 159 


Tha Thứ (Forgiveness) trước khi thực tập Quán Từ Bi (Lov- 
ing-Kindness Medifation), vì nhiều người xem quán Từ Bi 
quá tông quát và “thiếu tự nhiên”. 


Thực tập Tha thứ có thê làm tâm chúng ta trong sáng và 
rộng mở khi chúng ta thực tập Từ BI Quán. Tha thứ không có 
nghĩa là chấp nhận những gì ta làm cho người khác hay ngược 
lại, nhưng chúng ta thấy những hành động đó nhiều khi xuất 
phát từ vô minh, sợ hãi, tuyệt vọng và rôi loạn, không phải 
lúc nào cũng từ ý định đen tối của Tâm. Tha thứ có ba chiều: 
một là những việc làm mình làm tốn thương người khác, hai, 
là những việc làm tổn thương chính mình, và những chuyện 
người khác làm tôn thương mình. 

Chiểu thứ nhất: Tôi đã bội phản, bỏ rơi, làm tổn thương 
và đau khổ...vô tình hay cố ý Wittingly hay Unwittingly. 
Nay tôi nhớ ra những điều này. Xin tha thứ cho tôi. 7 as& you 
ƒor ƒorgiveness. Please ƒorgive me. 

Chiêu thứ hai: Tôi bội phản, bỏ rơi người khác do đó tôi 
đã làm tổn thương và làm tôi đau khổ.... Nay tôi nhớ lại các 
điều này... Xin tha thứ cho tôi. 7 ask myselƒfƒor ƒorgiveness. 
Please ƒorgive me. Please ƒorgive me. 

Chiểu thứ ba: Quý vị bội phản, bỏ rơi tôi, làm tôn thương 
tôi. Nay tôi nhớ lại các điều này. 7 give you my ƒorgiveness. I 
ƒorgive yơu. Ï ƒorgive you. 

Nay quý vị đã giải kết được những oan nghiệt cũ. Xin qua 
bài thực tập Quán Từ BI. 

8- QUÁN TỪ BI (LOVING KINDNESS MEDITATION) 

Cũng như trong các thực tập quán niệm khác, quý vị có 
thể bắt đầu chú ý đến hơi thở đề tâm và thân lắng dịu an tĩnh 
xuống. Quý vị biết đây là một hành động thương yêu mình 
và thương yêu người. 


160. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


Chú ý xem có những cảm giác hay ý tưởng hoặc tình cảm 
khó khăn nào xuất hiện không. Có thê là ý tưởng về những 
hoạt động mà quý vị vừa tham dự trong ngày. 

Nhớ “chiến thuật' đối phó với ý tưởng và tình cảm khó 
khăn của chúng ta là, để yên cho chúng (Le Be), nếu chúng 
ta không thê buông xả (Le Go) chúng được! Đừng tìm cách 
xua đuôi hay đè nén chúng, chúng lại có địp trở lại quấy phá! 


Dần dần chuyền chú ý sang hơi thở, thở tự nhiên và bình 
thường. Thở vô thì biết là mình đang thở vô, thở ra và biết là 
mình đang thở ra. Giữ chánh niệm trên hơi thở. An trú trong 
hiện tại. 

Chú ý đến những chỗ cho chúng ta biết là hơi thở đang ra 
vào, như bụng, ngực phông xẹp hay hơi nóng Ở hai lỗ mũi. Theo 
dõi hơi thở hiện ra và biến mắt. Chỉ cần đề não bộ “thở” hơi thở. 


Nếu có cảm giác nào xuất hiện, để chúng lên xuống, nhấp 
nhô như những làn sóng, muôn trôi dạt đi đâu thì đi. 


Đưa chú ý lên nhịp đập của con tim, nhận biết là đời sống 
quý giá vô ngần và thật mong manh qua từng hơi thở. Tim 
tượng trưng cho cửa ngỏ tình yêu mình, người khác và chúng 
sinh trong văn chương, nghệ thuật, đời sông. 


Chúng ta sống với nhiều sự thực mà chúng ta không thể phủ 
nhận hay tránh khỏi: bệnh tật, cái chêt, ly tan. Từ lúc chúng ta 
vừa thành hình trong bào thai của mẹ, cho đên trãi quá trình sinh 
lão, đên già côi mà không ai đi ngược lại hay tránh được. 

Quý vị có thể dùng những hiện thực này để quán niệm 
và trái tim của quý vị sẽ mở rộng và lăng nghe những điêu 
quan trọng. 

Có nhiều khi quý vị phán đoán người khác rộng rãi hơn 
là phán đoán chính mình. Nghịch lý là thay vì nói “thương 


CÁC BÀI THỰC TẬP . 161 


người như thể thương thân” quý vị nên nói là “thương thân 
như thể thương người”. 

Đem từ và bị vào tim mình, vào da thịt mình, tình yêu 
rộng rãi đối với chúng sinh, cái mà chúng ta thường hay nói 
là “từ nhãn thị chúng sinh”, nên nhớ tất cả những chúng sinh 
khác cũng bất toàn như quý vị. 

Khó mà tin là chúng ta không yêu mình mà yêu người 
khác. Cũng như không thương người thân của mình mà chỉ 
muốn yêu nhân loại, không yêu quê cha đất tổ mà đòi yêu 
thương đất nước đại đồng! 

Quý vị có thể không dám nói ý nghĩ này cho người khác 
nghe, vì sợ người khác chê mình ích kỷ. Cho nên dù cảm 
thấy khó khăn khi thương mình như thương người, quý vị 
thử thực tập bài Quán Từ Bi này. 

Nguyện cho tôi luôn an lành 

Nguyện cho tôi luôn khỏe mạnh 

Nguyện cho thân tâm tôi đều an lạc. 

Nguyện cho tâm tôi tĩnh lặng 


Nguyện cho người thán tôi an lành 
Nguyện cho người thán tôi khỏe mạnh 
Nguyện cho người thân tôi đều an lạc 


Nguyện cho người thán tôi nh lặng. 


Nguyện kẻ thù tôi an lành 
Nguyện kẻ thù tôi khỏe mạnh 
Nguyện kẻ thù tôi thân tâm đêu an lạc 


Nguyện kẻ thù tôi tâm tĩnh lặng. 


162: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


9- QUÁN TƯỞNG NÚI 


Núi là một trong những hình ảnh có thể giúp quý vị an 
tĩnh trước khi thực hành Chánh niệm. Núi nằm sừng sững 
bất động từ năm này sang năm nọ, thường tượng trưng cho 
một thế giới bí nhiệm. Nhưng núi bất động mà không bất 
động. Trên triền núi có cả một “thế giới” sống động, cây 
cỏ, muôn thú, kỳ hoa dị thảo, mẫu sắc thay đôi theo từng 
mùa, có khi từng ngày. Chân núi ăn sâu xuống lòng đất, 
giống như một tôn giáo không phải chỉ có phần “trên trời”, 
mà phải có phần nhân sinh dưới đất, nêu không độ sinh, chỉ 
là huyền đàm vô ích! 


Núi cao chất ngất nhưng gốc rễ ăn sâu cõi nhân gian ta 
bà, cũng như hoa sen rễ cắm sâu dưới bùn nhưng cộng sen 
vượt lên trên mặt nước, để bông sen có thể tỏa hương ngào 
ngạt những đêm rằm. 


Khi tọa Thiền, quý vị có thể dùng con mất của tâm để 
đồng hóa mình với ngọn núi vững chãi, ngọn cao vút trời 
xanh, nhưng gốc núi ăn sâu vào lòng đất. Giống như Núi, dù 
tình cảm và ý tưởng lay động nhưng tâm quý vị vẫn bắt động. 


10- QUÁN TƯỞNG MẶT NƯỚC AO HỒ 

Có nhiều người thích dùng hình ảnh mặt nước hồ để quán 
tưởng tĩnh tâm trước khi thực hành Chánh niệm. Và khi nước 
hô tĩnh lặng phản ánh cả bâu trời bao la, mây trôi, chim chóc. 


Cũng như khi thực hành chánh niệm quý vị giữ mức bàng 
quan, tâm thức cũng như mặt hồ phản chiếu tất cả ý nghĩ, 
cảm giác và tình cảm hiện ra trong tâm thức. 

Tính chất chủ yếu của nước là nhu nhuyễn. Khi dùng búa 
đập, đá có thể vỡ nhưng nếu dùng búa đề “đập' nước, thì kết 
quả là một cái búa rỉ sét. 


CÁC BÀI THỰC TẬP . 163 


Thường chúng ta nhắc đến hạnh" của đất của Bồ Tát Địa 
Tạng, nhưng hạnh nước còn hơn hạnh đất ở khả năng tiếp 
nhận tự nhiên. Vất một hòn sõi xuống ao, nước tự vạch lối 
cho sõi rớt xuống và nằm dưới đáy hồ. 

Sóng lớn ở hồ chỉ làm mặt nước nhấp nhô và nếu có ánh 
nẵng mặt trời tạo ra muôn ngàn viên kim cương lấp lánh. 


Đó là chưa kê khi đêm đến, trăng chiếu trên mặt hồ gây 
ra bao nhiêu cảm hứng cho những nguôn thơ bất tận. Thuyên 
ai đậu bên đêm trăng đó. Có chở trăng về kịp tôi nay. 


Chưa hết. Thường thì có gió to mặt hồ có thê nhấp nhô, 
nhưng phân bên dưới vẫn hoàn toàn tỉnh lặng. Tâm của quý 
vị sau khi quán chiêu những tư tưởng và tình cảm khó khăn, có 
thê vẫn tỉnh lặng trở lại như phân dưới mặt hô. Quý vị có thê 
thực tập quán tưởng mặt hô khi tọa Thiên hay ngọa Thiên. 

11- NGỌA THIỀN (LYING DOWN MEDITATION) 

Ngọa thiền là một cách rất tốt để thực hành Chánh niệm, 
nhưng phải cô găng đừng bị buôn ngủ. 

Nằm giúp cơ thê tạm thời nghỉ ngơi khỏi áp lực của trọng 
lực, quý vị có thê làm cơ thê tạm thời buông xả dê hơn các 
tư thê khác. 

Tư thế này tốt nhất khi quý vị thực tập Rà Soát Cơ Thẻ. 
Quý vị có thê dùng ánh sáng của Chánh niệm đê quán chiêu 
cảm giác, tình cảm và tư tưởng từ đâu đên chân, hay ngược lại. 

Quý vị cũng có thể quán chiếu các phần cơ thể từ bên 
trái, sang bên phải, hay khi cơ thê có vân đê quý vị có thê chỉ 
quán chiêu các phân bị đau nhức. 

Quán niệm cơ thê trên cơ thể rất hiệu nghiệm để quý vị 
nhận ra là quý vị chỉ có một cơ thê đê sông. Một ngày thực 


164 ' CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


hành Rà Soát cơ thể chừng 15 phút có thể đưa đến những kết 
quả đáng kê. 


Chú ý đến nhịp đập của quả tim. Tim tượng trưng cho tình 
cảm, ngược với óc tượng trưng cho lý trí. Tình cảm tiêu cực như 
lo sợ, đau đớn, buồn bã, cô đơn, tuyệt vọng, sân hận, thiếu tự tin 
có thể nằm mai phục lẫn lộn trong các cảm giác. Đây là một dịp 
tốt để quý vị đối ứng với các tình cảm khó khăn này. 

Nhưng bên cạnh đó có những tình cảm tích cực mà chúng 
ta muốn vun xới như tình thương, vui vẻ, tha thứ và từ bi... 


Thực tập quán niệm thân thê trên thân thê giúp chúng ta 
“lắng nghe" tín hiệu cơ thể "báo động cho chúng ta biết khi cơ 
thể đang hay sắp sữa có vấn đề 


12- QUÁN NIỆM TƯƠNG TỨC TƯƠNG HIỆN 


Nếu không có mặt trời, không có đời sống. Không có 
nước, không có đời sống. Không có hiện tượng quang hóa, 
không có dưỡng khí cho sinh vật. Không có cha mẹ, không có 
chúng ta. Không mưa, không có thực phẩm. Không có ánh sáng 
mặt trời, không mưa. Không có điều kiện để tinh tú và hành tỉnh 
thành hình vũ trụ, sẽ không có mặt trời, hay quả đất. 

Các liên hệ này không phải lúc nào một chiều theo đường 
thắng. Cái mà chúng ta gọi là đời sống, sức khỏe hay khí 
quyền, là những hệ thống liên hệ phức tạp, không có điểm 
khởi đầu hay chấm dứt. 

Thật là vô ích và nguy hiểm khi nghĩ là có một hiện hữu 
biệt lập ngoài liên hệ tương tức tương hiện. Cái này liên hệ 
với tất cả các cái khác và cái này chứa tất cả các cái khác. 


Tất cả mọi thứ đều thay đổi vô thường. Các tinh hà bùng 
nô và sinh ra đêu qua một quá trình sinh diệt. Các hành tinh 
cũng qua quá trình sinh diệt. 


CÁC BÀI THỰC TẬP . 165 


Quán niệm này có thể cho chúng ta hiểu và thấm thía về 
vô thường và giúp chúng ta đê ý tới nhiêu hơn những môi 
liên hệ đang có. 


Chúng ta có thê thưởng thức giá trị của đời sống và mối 
liên hệ với người khác nhiều hơn, trong từng giây phút, nhớ 
là không có gì quanh ta tồn tại mãi. Vô thường khiến cho tất 
cả các điều khác trở nên thú vị hơn. 


Chánh niệm như một xâu chuỗi ngọc nối kết trãi nghiệm, 
tư tưởng, cảm thọ, tình cảm, hiểu biết qua ý thức. Xâu chuỗi 
này tạo ra một lối nhìn mới và một “cách ở đời mới, nối kết 
những gì thoạt nhìn có vẻ như rời rạc. Đúng ra chúng không 
cần nối kết lại. Sở dĩ chúng xa cách vì cái nhìn của chúng ta, 
điều mà Einstein gọi là ống kính ảo vọng' cần đẹp bỏ. 


Thực tập chánh niệm chỉ là cuộc hành trình khám phá lại 
sợi chỉ của xâu chuỗi này. Và chúng ta có thê đứng ở một vị 
trí thuận lợi đê nhìn thây toàn thê bức tranh này. 


13- QUÁN NIỆM VỀ THẦN CHÚ AHIMSA 


Thường được dịch là Bất Bạo Động và là lý thuyết chủ lực 
của Gandhi trong cuộc tranh đâu dành độc lập với Đê Quôc 
Anh, cũng là một Đại giới trong các giới cầm của Phật giáo. 


Đây cũng là lời thề của các đệ tử Hippocrate. Ahimsa 
thực ra có thê áp dụng trên mọi lãnh vực của đời sông, không 
phải chỉ giới hạn ở chánh trị hay y khoa. 

Dịch sát nghĩa là Non-Harming, không làm tốn hại bất 
cứ một al, kê cả chúng sinh vô tình. Khi nào sắp sửa làm một 
hành động tôn hại môi sinh, nghĩ tới thân chú Ahimsa. 

Ahimsa là không làm tồn hại một ai, kề cả làm tổn thương 
tình cảm người khác. Khi nào sắp sửa làm tôn hại người 


166 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


khác, quý vị có thê niệm Ahimsa, như một thần chú ø1úp quý 
vị dừng lại trước khi “hành động". 


Khi quý vị có những hành động tồn hại chính mình, như 
trách móc quá đáng, nhớ là quý vị cũng cân Ahimsa cho 
chính mình. 


Nói dễ nhưng làm thì khó. Phần lớn những hành động 
bạo động xuất phát từ sợ hãi, thực hay không thực, nhất là 
khi quý vị cảm thấy người khác “đe dọa mình, rất khó mà 
giữ được bất bạo động. Niệm Ahimsa. Đừng để sợ hãi khống 
chế và điều khiển hành động mình. Giữ tâm cảnh này có thể 
giúp quý vị khỏi vòng đau khổ lần quân. 


14- QUÁN NIỆM VỀ KARMA 


Có một vài người cho Chánh niệm như là một thực hành 
chánh niệm có thể biến nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Nếu quý 
vị thực hiện được một số nguyên tắc theo bảng chỉ dẫn này, 
dĩ nhiên là quý vị trở thành một người “tốt hơn" và do đó sẽ 
chuyền hay giảm nghiệp xấu. 


Chánh niệm có thể giúp chúng ta làm giảm Nghiệp như 
thế nào? 

Karma giản dị là điều này xảy ra vì có một điều khác 
đã xảy ra. Đó là quy luật “nhân quả' theo sự hiểu biết thông 
thường của người Phật tử. Nhưng mối liên hệ giữa điều này 
và điều khác không phải là liên hệ theo đường thăng. Nhiều 
Phật tử vẫn còn lầm lẫn giữa “nghiệp' và “số” và thường có 
thái độ thụ động khi gặp phải hoàn cảnh thương tâm. 

Nhất là khi nghe những tang thương tập thể như sóng 
thần hay chiến tranh, thường dùng những sự kiện trong lịch 
sử để dẫn chứng như là nguyên nhân của thảm kịch đó. Đây 
là một nhận xét vừa làm biếng và sai lầm. 


CÁC BÀI THỰC TẬP _ 167 


Cái gì gây nghiệp nếu không phải là thói quen tích tụ từ 
năm này sang tháng nọ. Những hành động được chiếu sáng 
bởi chánh niệm, không phải là lúc nào cũng đúng, nhưng ít 
ra không phải là hành động “vô ý thức) có thê gây ra tiếc hận 
VỀ sau. 

Sở dĩ chúng ta phải chú ý đến khoảnh khắc hiện tại, bởi 
vì những gì chúng ta làm bây giờ mới có thể thay đổi những 
ØÌ xảy ra trong tương lai. 


33k 


CÁC BÀI PHỤ LỤC . 169 


Chương Mười Bốn 


CÁC BÀI PHỤ LỤC 


1- THIÊN ĐỊNH DƯỚI ÁNH SÁNG KHOA HỌC 


Matthieu Ricard, một nhà sư Tây Tạng thuộc tu viện 
Shechen ở Nepal, đã đồng ý tham dự một cuộc thử nghiệm 
để các nhà khoa học theo dõi những thay đổi của tế bào não 
bộ khi ông nhập định, theo một chương trình nghiên cứu 
của đại học Winconsin. Ricard, pháp danh là Oser, đã chịu 
vào nằm trong ống của máy chụp hình cộng hưởng ba chiều 
fMRI, nhờ đó các nhà tâm lý có thê theo dõi các biến đổi 
của não bộ bằng âm hưởng của từ trường. Ba mươi sáu năm 
trước đây, trước khi thọ giới, Matthieu Ricard cũng là một 
nhà khoa học có nhiều triển vọng, đã đậu tiễn sĩ về sinh học 
đi truyền tại viện Pasteur ở Paris. 


Trong cuộc thử nghiệm này, Matthieu Ricard lại trở thành 
“đối tượng” nghiên cứu của một số các khoa học và kỹ thuật 
gia. Ricard phải quên. cảnh ồn ào trong phòng thí nghiệm đề 
nhập vào thê giới thiền định bên trong. Trong vòng 3 tiếng 
đồng hồ khi Ricard nhập định, các máy fMRI ghi nhận hình 
ảnh thay đổi của tế bào não bộ. Đây là lần đầu tiên các khoa 
học gia chứng kiến sự biến đổi của các tế bào não bộ của một 
nhà sư đang ở trong trạng thái thiền định. Những khám phá 
này có thê khiến cho các khoa học gia suy nghĩ lại về những 


170 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


biến đổi của não bộ liên hệ đến khả năng giúp con người trở 
nên an lạc và hạnh phúc hơn. Cuộc thử nghiệm này do giáo 
sư Richard Davidson, giám đốc Phòng Nghiên Cứu Thần 
Kinh thuộc đại học Wisconsin điều khiến. 


Trong khi vào trong trạng thái thiền mà Phật tử thường 
gọi là quán từ bi, người ngồi thiền quán tưởng đến một cá 
nhân nào đó với lòng thương cảm, các tế bào ở khu não thùy 
phía trước bên trái (ngay bên trong trán) của Ricard có nhiều 
dấu hiệu hoạt động mạnh mẽ. Não thùy phía trước bên trái là 
nơi khích động tình cảm. Trong những lần thử nghiệm trước, 
Davidson đã có kinh nghiệm những người nào có não thùy 
bên trái phía trước hoạt động nhiều, là lúc người đó đang vui 
mừng, cảm thấy hạnh phúc và nhiệt thành- hoặc họ là những 
người có tâm tính vui vẻ và dễ dàng hồi phục sau khi gặp 
những biến có tình cảm tiêu cực. 


Trong khi đó những người nào có tâm tính buồn bã, lo 
lắng, sợ hãi hay sầu muộn, các tế bào ở khu não thùy bên 
phải phía trước hoạt động nhiều hơn. Phần lớn chúng ta đều 
ở mức trung bình. Trong biểu đồ hình cái chuông của David- 
son, có 67% thuộc mẫu người hạnh phúc trung bình, 33% 
có. não thuy trái hay phải hoạt động thái quá, nghĩa là những 
mẫu người thật hạnh phúc hay quá đau khổ. 


Tuy nhiên hoạt động não bộ của Ricard vượt cao hơn bất 
cứ một người nào mà Davidson đã thử nghiệm từ trước đến 
nay. Một đồng nghiệp của Davidson nhận xét biểu đồ của 
Ricard “ra khỏi biểu đồ đã có từ trước đến giờ”. Ngay cả khi 
nhà sư này không nhập định, mức hoạt động của tế bào não 
thùy bên trái phía trước vẫn hoạt động ở một mức cao. 


Gần đây một số nhà khoa học tuyên bố nhửng người tâm 
tính hạnh phúc hay đau khổ phần lớn do các yếu tố di truyền 


CÁC BÀI PHỤ LỤC . 171) 


“tiền định”. Ngay cả khi một người trúng số độc đắc hay 
chứng kiến một tai nạn thảm khốc có thể kích thích các tế 
bào thần kinh ở não thùy trước bên trái hay bên phải hoạt 
động mạnh hơn một chút, tuy nhiên mức hoạt động của não 
thùy có khuynh hướng trở về tình trạng cũ. 


Một thử nghiệm quan trọng đề hiểu trạng thái thiền định 
về phương diện khoa học đã được tiễn hành vào 3 năm trước 
đây, trong cuộc gặp gỡ ly kỳ giữa đức Đạt Lai Lạt Ma và một 
nhóm khoa học gia và triết gia Tây phương ở Dharamsala, 
Ấn Độ, trong số này có cả Richard Davidson và Owen Flana- 
gan, giáo sư triết lý tại đại học Duke ở North Carolina. 


Vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng đã thảo 
luận liên tiếp trong vòng 5 ngày với các chuyên gia về tâm 
lý, triết lý và thần kinh não bộ đề xem khoa học có thể học 
được những gì về sự liên hệ giữa thân thể và tâm linh, nhất về 
phương diện tình cảm, từ Phật giáo, một tôn giáo có truyền 
thống thực tập thiền định trong hơn 2.500 năm. 


Truyền thống Đông phương đã biết sự liên hệ mật thiết 
giữa thân thể và tâm linh và Phật tử đều biết tâm an lạc sẽ 
giúp thân thể mạnh khỏe. Theo y khoa Tây Tạng, hai yếu tố 
giúp bịnh nhân mau lành là tâm cảnh của thầy thuốc và tâm 
cảnh của bệnh nhân. 


Tuy nhiên các nhà khoa học đời nào chịu chấp nhận những 
lời quả quyết nào không chứng minh bằng thực nghiệm. Nếu 
các nhà khoa học chứng minh thiền định có lợi ích về mặt 
chuyên hóa các tình cảm tiêu cực, thiền định có thể đem ra áp 
dụng cho tất cả mọi người, Phật tử hay. không Phật tử. Mục 
đích của thử nghiệm này nhằm cung cấp một phương pháp 
thực dụng và thế tục để làm vơi đau khổ và đi tìm tình cảm 
hạnh phúc an vui. Tuy nhiên đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói một 


172: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


câu bất hủ là, nêu khoa học cho thấy thiền định không giúp 
ích gì cả, Ngài sẵn sàng suy nghĩ lại về truyền thống thực tập 
lâu đời này của Phật gGiáo. Ngài còn nói, nếu khoa học tìm 
ra những kết quả đi ngược lại với lòng tin của người Phật tử, 
Phật giáo phải thay đổi lòng tin của mình theo những khám 
phá mới này. Lòng tin của Phật tử phải phù hợp với sự thực. 


Kết quả của cuộc gặp gỡ này được đúc kết trong quyền 
sách Desfructive Emofions: A4 Scientific Dialogue with the 
ĐDalai Lama do Danlel Coleman hiệu đính. 


Kết quả của các thử nghiệm sơ khởi này nhằm loại trừ 
những tình cảm tiêu cực mà Phật giáo hay nhắc đến như giận 
dữ, ghét bỏ, ghen ty và cho thấy là Thiền Định có những ảnh 
hưởng đáng ngạc nhiên vào sự uyên chuyên của não bộ, khả 
năng uốn nắn và thay đổi kinh nghiệm. 


Điều thích thú là khi nhập vào quán từ bi, các tế bào thần 
kinh hoạt động mạnh mẽ, Ricard vẫn vui vẻ mặc dầu ông bị 
nhốt bó rọ trong ống của máy chụp fMRI trong nhiều tiếng 
đồng hồ. Coleman cho biết là khi Ricard ra khỏi các ống chật 
hẹp fMRI, ông vẫn sảng khoái và tươi tắn. Ai đã từng giúp đỡ 
bạn bè hay bất cứ người nào đang trong tình trạng nguy cấp 
vì lòng thương cảm đều có thê nhận thấy cảm giác vui sướng 
này. Phật giáo nói là hành động thúc đầy bởi từ bi trước tiên 
đem những lợi ích đến người thi ân. Những bức ảnh chụp 
những hoạt động tế bào thần kinh não bộ của Ricard đã xác 
nhận điều này. Tuy nhiên có thể không có yêu tô nào đủ đề 
giải thích trọn vẹn tại sao Ricard lúc nào cũng an lạc. Như 
Coleman đã nhận xét, có thể trải qua nhiều năm thiền định 
nên Ricard mới đạt đến tình trạng an nhiên này. Hay là vì 
những chủng tử đi truyền đã khiến cho Ricard trở thành một 
người hạnh phúc? Hay Ricard là một trường hợp ngoại lệ 
khác thường? 


CÁC BÀI PHỤ LỤC . 173 


Cũng có thê não thùy trái phía trước của Ricard đã quen 
hoạt động trong khi những người thường như chúng ta sống 
một cuộc đời quá bận rộn nên thường các tế bào ở não thùy 
bên phải phía trước bị kích thích thường xuyên hơn! Hay 
chỉ có những nhà sư chọn lựa một đời sống nơi hang sơn 
cùng cốc và tu tập thiền định mới đạt được trạng thái an 
lạc này? Như đứa con trai của Owen Flanagan theo cha đến 
Dharamsala nói: “Nếu con không cưới vợ như mấy nhà sư 
hay không đang vào tuổi vị thành niên, con cũng sung sướng 
như họ vậy!” 


Nhằm loại bỏ những yếu tố có thê giúp Ricard hạnh phúc 
như việc ông chọn đời sống không ràng buộc của một nhà 
sư và kinh nghiệm ngồi thiền, Richard Davidson tổ chức một 
cuộc tu thiền kéo dài 8 tuần lễ với 25 nhân viên của công 
ty Promega, một công ty sinh học kỹ thuật cao cấp, tuổi từ 
23 đến 56, có dấu hiệu não thùy phía trước bên phải hoạt 
động nhiều (những người bị căng thắng hay đau khổ). Những 
người này cho ban quản trị biết là tỉnh thần họ bị căng thắng 
và không thích công việc đang làm. Sau khóa thực hành 
thiền định 8 tuần, não thùy bên trái phía trước của họ tăng 
gia hoạt động. Các nhân viên này nói họ cảm thấy hạnh phục 
hơn và nhiệt thành hơn với công việc và đời sống. Sau đó họ 
thực tập thêm 4 tuần lễ nữa, các bán cầu não bên trái phía 
trước của những người tham dự khóa thực tập thiền có nhiều 
dấu hiệu tăng gia hoạt động, trong khi các nhóm không ngồi 
thiền không thấy có dấu hiệu thay đổi nào. 


Trong khi những cuộc thí nghiệm dài hạn cần phải được 
tiếp tục thực hiện để loại bỏ những yếu tố khác có thê làm 
cho các nhân viên này cảm thấy hạnh phúc hơn, các nhà khoa 
học nghĩ rằng việc ngồi thiền dài hạn có thê làm thay đổi tình 
cảm và tình cảm tích cực như hạnh phúc có thê trở thành mẫu 


174 ' CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


mực của tình cảm nơi những người mà chúng ta thường hay 
nói là mẫu người luôn vui vẻ và hạnh phúc. 

Đây là những giả định của lý thuyết này. Khi chúng ta 
kinh nghiệm về một tình cảm, chúng ta vận động não bộ theo 
một cách đề đáp ứng với tình cảm đó và tạo ra những mạch 
điện nối kết trung tính. Khi tình cảm giống như thế trở lại, 
hệ thống hoạt động của tế bào thần kinh liên hệ với tình cảm 
này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng giống như 
một dòng sông chảy qua một khe núi trong một thời gian 
đài, mạch điện tạo ra những dòng điện và sau một thời gian, 
mạch điện này trở thành khuôn mẫu cho tình cảm và tính tình 
của một người. Nếu chúng ta luôn kinh nghiệm tình cảm tiêu 
cực nhiều hơn là tình cảm tích cực, tình cảm tiêu cực sẽ trở 
nên khống chế và khiến cho các tế bào thần kinh ở não thùy 
bên phải phía trước tăng gia mức hoạt động. 


Những cuộc nghiên cứu trước đây của Davidson cho 
thấy, cũng giống như việc vận động cơ thể làm bắp thịt mạnh 
hơn, thực tập thiền định cũng làm phần của não bộ kích thích 
sự giận dữ và sợ hãi bị kềm chế và do đó khiến cho chúng ta 
có cảm giác an lạc. Và không giống như những vận động như 
khiêu vũ chỉ làm cho chúng ta vui thú trong giây lát, ngồi 
thiền tích tụ kết quả tốt và qua một thời gian dài, các tình cảm 
tiêu cực càng lúc càng trở nên yếu ớt và bớt khống chế tâm 
cảnh chúng ta hơn. 


Nếu giả thuyết này đúng, thiền định có thể giúp những 
người bị chứng trầm cảm (Ðepression) vượt qua những cơn 
khủng hoảng. Trên thực tế những cuộc thử nghiệm cho thấy 
đối với những người bị trầm cảm, thiền định giúp họ giảm 
nguy cơ bị khủng hoảng từ 37 tới 66 phần trăm. 


Tình cảm tiêu cực không những ảnh hưởng đến an lạc 


CÁC BÀI PHỤ LỤC . 175 


hay tâm cảnh, chúng còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng 
ta nữa. Các não thùy phía trước, cùng với những phần khác 
của não bộ, đóng một vai trò quan trọng trong việc phát khởi 
tình cảm, mà còn liên hệ mật thiết đến áp huyết, kích thích tố 
và hệ thống miễn nhiễm của chúng ta. 


Vì thế Davidson muốn làm một thử nghiệm khác với 
các nhân viên Promega bằng cách cho họ chích thuốc chủng 
ngừa cảm cúm sau khi họ tham dự khóa thiền quán § tuần. 
Sau đó ông cho họ thử máu để đêm số kháng thể của bịnh 
cúm. Những người nào có các tế bào thần kinh ở não thùy 
phía trước bên trái hoạt động mạnh hơn sau khóa thiền định 
cũng có nhiều kháng thể trong máu hơn. 


Cuộc thử nghiệm của Ricard không phải là cuộc thử 
nghiệm đầu tiên trên não bộ của một nhà sư đang thiền quán 
để tìm xem thiền định có lợi ích gì về mặt y khoa hay không. 
Vào năm 1980 trường Y Khoa tại đại học Harvard, với sự 
giúp đỡ của đức Đạt Lai Lạt Ma, một bác sĩ chuyên khoa về 
tim, Bác sĩ Herbert Benson, đã làm những thử nghiệm với 
các nhà sư ở Ân Độ. 

Trong khi ngồi thiền quán, có tên là g-tummo, trong một 
căn phòng có nhiệt độ 4 độ C, các nhà sư dùng các khăn 
nhúng vào nước lạnh đến 9 độ C choàng lên vai. Thay vì 
họ sẽ run cẦm cập như chúng ta nghĩ, các nhà sư này tạo ra 
thân nhiệt làm khô các khăn choàng. Những nhà sư có thể 
làm chậm mức độ hoạt động của thân thê xuống 64%, một 
sự thay đổi đáng chú ý vì mức độ hoạt động của thân thê của 
người thường chỉ giảm xuống từ 10 đến 15% trong khi ngủ. 

Vào đầu năm 1975, Benson đã viết một quyền sách ăn 
khách 7»e Relaxafion Response dựa trên các cuộc nghiên 
cứu loại thiền transcendental meditation (TM) và những kỹ 


176. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


thuật thiền quán khác, cho thấy thiền quán có làm giảm mức 
căng thăng tinh thân và làm hạ áp suât máu. 


Benson đồng thời cũng khám phá ảnh hưởng của thiến 
TM sau khi làm một thử nghiệm với một nhóm người thực 
tập loại thiền này vào năm 1970. Ngoài những tác dụng hữu 
hiệu của thiền TM lên thân thẻ, ông thấy rằng những người 
tu tập thiền đều có ảnh hưởng tốt đù họ thuộc vê các nên 
văn hoá khác nhau. Những ảnh hưởng tốt này như mức độ 
chuyền hoá cơ thê (mefabolism) giảm, nhịp tim đập và nhịp 
thở giảm, áp suất máu hạ, có thêm những sóng-alpha (làm 
giảm nhịp chuyên sóng của giữa các tế bào não) làm con 
người cảm giác khỏe khoắn và tươi mát. 

Tất cả những biến đồi về mặt sinh lý này đều trái ngược 
với các thay đổi cơ thê khi một người bị căng thăng thần 
kinh. Khi ở trong tình trạng căng thăng, nét mặt thường hiện 
ra những nét giận dữ, nhịp tim và nhịp thở lên cao, và các hoá 
chất làm tinh thần căng thắng như cortisol và norepinephrine 
được tiết ra để giúp cơ thê đối kháng với những đe dọa. 


Sự nguy hiểm của việc tiết ra các kích thích tố này là 
chúng gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống thần kinh và miễn 
nhiễm của chúng ta và gây ra những vân đề khó khăn cho sức 
khỏe như huyết á áp cao, các chứng liên hệ về tim, hậu môn bị 
kích thích, trĩ, viêm khớp xương, ban đỏ và các chứng về da. 


Benson khám phá ra là tất cả những hình thức cầu nguyện 
và động tác lập đi lập lại, như việc lần chuỗi hột của các tín 
đồ Thiên Chúa, lối cầu nguyện của các tín đồ Tin Lành hay 
lỗi cầu nguyện gật gù của tín đồ Do Thái giáo, tạo ra những 
ảnh hưởng tương tự như khi thực tập thiền quán, cũng như 
các lỗi tập Yoga, Tai Chi, Khí Công, tụng kinh, giai đọan thôi 
miên sơ khởi và ngay cả đánh trống. 


CÁC BÀI PHỤ LỤC . 177 


Benson tìm ra được hai điều căn bản giống nhau trong 
các lối thực tập này và nghĩ ra kỹ thuật làm thân thể thư giãn. 
Kỹ thuật này gôm việc lập đi lập lại một chữ, một câu, một 
lời cầu nguyện, một tiếng động hay một động tác (đây là một 
cách thực tập tốt cho các trẻ em bị chứng ADD) và không 
chú ý và bị chi phối đến những ý tưởng hiện ra trong tâm, mà 
chỉ chú ý đến những lời nói hay tiếng động. 

Kỹ thuật này tương tự với phương pháp thiền quán tùy 
tức và số tức của Phật giáo, kỹ thuật thư dãn này chỉ nhằm 
đem đến những lợi ích cho cơ thê hơn là mục đích tâm linh. 


Theo những người tin tưởng kỹ thuật thư giãn này cho 
rằng nếu mỗi ngày thực tập chừng 15 đến 20 phút, có thê làm 
giảm bớt mức căng thắng thần kinh, giảm áp huyết và còn 
có thê chữa trị nhiều chứng rỗi loạn khác trong cơ thê nữa, 
từ bịnh tim đến bịnh bất lực về sinh lý, chứng căng thắng 
sau khi có kinh nguyệt (PMT) và chứng thiếu được săn sóc 
nơi trẻ em ADD. Kỹ thuật này cũng được dùng để đối phó 
với những phản ứng phụ của phương pháp chữa bệnh bằng 
hóa trị. Các công nhân thu dọn tại ground zero ở hai toà nhà 
WTC đã được dạy phương pháp này đề họ có thê đối phó với 
những cảnh ghê rợn gặp phải trong khi làm việc. 


Gần đây Benson tìm ra nguyên nhân làm giảm mức căng 
thắng tâm thần và huyết á áp của kỹ thuật thư giãn này. Trong 
khi thực hành, chất nitric oxide được tiết ra trong cơ thê để 
chống lại chất kích thích tố norepinephrine. Chất norepi- 
nephrine làm mạch máu co rút lại khi chúng ta bị căng thắng 
tinh thần. Chất nitric oxide làm mạch máu mở rộng ra và làm 
điều hòa lưu lượng máu. Không những thế, khi chúng ta bị 
căng thắng, lượng Nitric oxide tiết ra trong cơ thể bị trở ngại. 


Chất Nitric oxide cũng liên hệ đến việc tạo ra chất endor- 


178 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


phins và các hoá chất khác trong cơ thể để chống và giảm 
đau và đồng thời cho chúng ta có cảm giác khỏe mạnh. (đây 
cũng là một yếu tố chính đề làm cứng dương vật). Không có 
chất này lưu luợng máu vào đương vật sẽ bị giới hạn.) 


Trong khi những thử nghiệm của Ricard nhằm khám phá 
những lợi ích lâu dài giữa thân thể và tâm thần của thiền 
định, lợi điểm của kỹ thuật thư giãn của Benson có thể g1úp 
những người không ngồi thiền định đều đặn. 


Paul Ekman, một tâm lý gia tại Đại Học California ở San 
Francisco gọi Thiền Phật giáo là “thể lực gia của tâm hồn”. 
Cũng như Benson, ông nghĩ là những phương pháp định tâm 
của Phật giáo có thể giúp chúng ta rất nhiều. 


Ekman một chuyên viên nổi tiếng về khoa học của các 
tình cảm và truyền thông của những cử chỉ, cũng tham dự 
cuộc hội thoại ở Dharamsala. Trong nhiều thập niên qua ông 
đã bỏ công nghiên cứu về những nét mặt của của dân Tây 
phương và dân các bộ lạc Phi châu và lúc đó không ai tin là 
cuộc nghiên cứu này có thể đem lại một ích lợi nào. Nhưng 
cuối cùng ông đã được mời để huấn luyện cảnh sát và nhân 
viên FBI, giúp họ dò xét nét mặt của những người bị tình 
nghi. Ông đã gặp hàng ngàn khuôn mặt khác nhau trong suốt 
50 năm làm việc trong nghề. Ông thú nhận là đức Đạt Lai Lạt 
Ma đã làm thay đổi ý niệm của ông về khả năng biểu hiện 
trên nét mặt của con người. 

Ông nhận định: “Điều kỳ điệu là một số động Phật tử có 
một cuộc đời an lạc và nhìn thể giới với con mắt dí dỏm”. 
Những nét an lạc này làm nhiều người thuộc tôn giáo khác ghen 
ty và bực bội vì thấy Phật tử lúc nào cũng hưởng hạnh phúc. 


Ông thú nhận là trước cuộc hội thoại ở Ấn Độ ông chưa 
hề biết gì về Phật giáo. Ekman còn nói là ông không muốn 


CÁC BÀI PHỤ LỤC . 179 


tham dự cuộc hội thoại một chút nào, tuy nhiên ông đồng ý 
tham dự vì muốn chiều đứa con gái của ông, nngười có liên 
hệ đến phong trào Tây Tạng Tự Trị và vì ông muốn gặp đức 
Đạt Lai Lạt Ma. 

Ông nói là sau khi đọc một vài cuốn sách của Ngài, ông 
ta nhận thấy có những điều trùng hợp với lý thuyết của chính 
ông. Điều này khiến ông muốn tổ chức một loạt các thử 
nghiệm với Ricard- ông và Davidson gặp đức Đạt Lai Lạt 
Ma ở Dharamsala- với những kết quả thú vị. 


Phật tử thường cho thiền định là phương pháp tự kềm chế 
tâm viên ý mã và làm tâm an lạc, tìm thấy được “bản lai diện 
mục” của tâm, thường bị phủ lấp bởi những lớp sóng phế 
hưng của tình cảm trên mặt. Nếu thực tập đều đặn, hành giả 
có thể vượt thắng những tình cảm độc hại và đạt đến tứ vô 
lượng tâm (từ bị hỷ xả). 


Ekman muôn thử nghiệm mức an lạc của các nhà sư, nên 
ông đã đê nghị thử Ricard về những phản xạ giật mình. 


Khi một người nghe một tiếng động lớn họ sẽ có phản xạ 
bất ngờ dù người đó nghe tiếng động cả ngày. Phần lớn mọi 
người đều bị phản xạ giựt mình và mức độ này thay đổi khác 
nhau tùy người, tương ứng với nhịp tim và áp suất máu. Ek- 
man nói là phản xạ giật mình là một phương tiện đo lường 
đáng tin cậy về sức mạnh của mỗi người khi gặp phải những 
tình cảm tiêu cực. Người nào có mức phản xạ mạnh và tim 
cần một thời gian lâu hơn mới trở lại mức bình thường là 
những người hay giận đữ hay buồn bã. 


Đề đo mức phản xạ của Ricard, các người thử nghiệm 
nói với ông là họ sẽ đếm từ 10 xuống 0, rồi băn một phát 
súng hay một quả pháo và bảo Ricard cố gắng đừng phản 
ứng gì cả. 


180. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Trong những lần thử nghiệm trước đó với 5 ngàn đối 
tượng, không có người nào nén được phản ứng với tiếng 
động đó. Tuy nhiên Ricard không tỏ ra có một phản ứng nào 
trong lúc ông nhập định, nhịp tim và áp suất máu của ông chỉ 
tăng lên chút ít. Trong một lần thử nghiệm khác, Ricard chỉ 
đổi sắc mặt một ít trong khi nhịp tim và áp suất máu vẫn giữ 
yên. Ricard nói với Daniel Coleman nhờ thiền định khiến 
tâm ông trở nên trung hòa như “một con chim vỗ cánh bay 
trên bầu trời”. 


Tác dụng tự kiểm soát và hỷ xả đã khiến cho nhà cầm 
quyền Ấn Độ quyết định dạy cho chín ngàn tù nhân thực tập 
thiền quán. Vào năm 1994 tổng nha thanh tra cải huấn đã có 
sáng kiến mở khóa thiền quán Vipassana trong vòng 10 ngày 
cho tù nhân với hy vọng làm giảm mức độ bạo động trong 
tủ cũng như giảm tỷ lệ con số các tù nhân tái phạm tội bằng 
cách dạy các tù nhân cách đối trị với các tình cảm tiêu cực và 
ý muốn phạm tội một cách bộc phát. 


Kỹ thuật thiền quán Vipassana của Phật giáo cần phải 
được thực tập rất công phu. Thường thường hành giả phải 
thực tập quán sát trong im lặng trong vòng 10 ngày và mỗi 
ngày họ có thể thực tập 12 tiếng đồng hồ. Các người thực tập 
phải ăn chay. Sau khóa thiền quán các người tham dự được 
khuyến khích thực tập một giờ vào buổi sáng và buổi tối. 
Paul Ekman thú nhận là có 2 chuyện khó làm nhất trong đời 
ông là thực tập Vipassana và bỏ hút thuốc lá. 


Một số lớn một ngàn tù nhân tham dự khóa thiền là những 
người phạm các tội bạo động như hiếp dâm, giết người, bán 
ma túy và các hành động khủng bố khác. Sau 10 ngày thực 
tập trong các lều được dựng ra ở trong sân tù, kết quả khả 
quan hơn mọi người tưởng. 


CÁC BÀI PHỤ LỤC . 181 


Một tù nhân nhận được giấy trả tự do trước khi khóa 
thiền định chấm dứt từ chối không rời nhà tù cho đến khi 
mãn khóa thực tập. Nhiều tù nhân đã bớt hung hãn và không 
còn nuôi ý định trả thù nữa. Tập tài liệu 7c ứập Vipassana 
rong tù, cho biết nhiều tù nhân bị xúc động sau khóa thiền 
quán, đã ôm và khóc trên vai các cai tù. Các vụ bạo động 
trong tù cũng giảm bớt và mối liên hệ giữa tù nhân và cai tù 
đã được cải thiện một cách đáng kẻ. 

Sự thành công của các kinh nghiệm thiền quán ở các nhà 
tù Ấn Độ thúc đây Viện Y Tế Quốc Gia Mỹ tài trợ cho đại 
học Washington đề nghiên cứu việc áp dụng thực tập thiền 
quán tại một nhà tù ở Seattle. Những tù nhân nào phạm tội 
nhiều lần, nghiện rượu hay ma túy, hoặc bị các chứng tâm 
thần được chọn lựa để tham dự. Các nhà nghiên cứu làm một 
cuộc thử nghiệm có kiểm soát, nghĩa là có một nhóm tham 
dự và một nhóm khác không tham dự, xem thực tập thiền 
quán Vipassanan có ngăn ngừa các tù nhân tái phạm tội và 
có làm họ cai rượu hay cai thuốc phiện không. 


Ba tháng sau khi được trả tự do, con số các tù nhân nghiện 
rượu và thuốc phiện có tham dự thực tập thiền quán đã giảm 
mức nghiện ngập một cách đáng kể. Mức độ căng thăng tinh 
thần của các tủ nhân này cũng giảm bớt và nhiều tù nhân cho 
biết họ đã tự kiểm soát rất nhiều ý muốn phạm tội bột phát. 
Hai năm sau kê từ khi được thả tự do, tỷ lệ tù nhân đã tham 
dự khóa thiền quán tái phạm giảm xuống còn 56% so với tỷ 
lệ 75% của nhóm tù nhân không tham dự lớp thiền quán. 


Trong khi các nhà khoa học rất phấn khởi về những kết 
quả từ cuộc thử nghiệm với Ricard, Ekman nói là việc 
nghiên cứu về ảnh hưởng của thiền quán chỉ mới ở giai đoạn 
bắt đầu. Ekman nói: “Nếu muốn tìm hiểu ảnh hưởng lâu dài 
của thiển quán, cần phải nghiên cứu những người từ lúc 


182 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


chưa bắt đầu thực tập thiền và theo dõi họ cho đến 20 hay 
30 năm sau, nhưng chúng ta có thể học rất nhiều về phương 
pháp thực tập thiển quán của đạo Phật. Tuy nhiên chúng ta 
phải lượng giá các ảnh hưởng này một cách rồi ráo”. Những 
kết quả từ cuộc thử nghiệm với Ricard phải được lập lại khi 
thử nghiệm với các nhà sư khác. Một nhà sư thứ hai có trình 
độ tu chứng tương đương với Ricard cho thấy có những kết 
quả tương tự. Ekman nghĩ là có một hay hai yếu tổ đóng góp 
vào việc tạo ra các kết quả này, tuy nhiên ông từ chối thảo 
luận chỉ tiết cho đến khi có nhiều cuộc thử nghiệm có kiểm 
soát được thực hiện. 


Owen Flannagan thuộc Duke University đã tường trình 
về cuộc thử nghiệm của Davidson trên tập san New ScIentist. 
Là tác giả một số sách bàn về bản chất của ý thức, Flanagan 
có thực tập thiền quán, ông nghĩ phải nghiên cứu ảnh hưởng 
lâu dài của thiền quán trên những người thường, không sông 
cuộc đời của một nhà sư. Ông cũng nghi ngờ thiền quán không 
phải là lý do duy nhất giúp các nhà sư có đời sống an lạc. 


Flanagan nói: “Nếu chúng ta thấy các nhà sư sống an lạc 
hơn các người khác, tôi nghĩ có thể không phải tại vì họ thực 
tập thiên quán, mà vì toàn thể lối sống của một nhà sư mà họ 
đã chọn lựa. Cho nên làm thứ nghiệm với các nhà sư sống 
ẩn dật trong các hang động không lợi ích gì lắm vì phần lớn 
chúng ta không ai sống một cuộc đời cô tịch như vậy”. 


Các cuộc thử nghiệm này làm nây sinh ra nhiều câu hỏi 
hơn là đưa ra các câu trả lời. Tuy nhiên các câu hỏi này làm 
Paul Ekman rất phấn khởi. Ông nghĩ là nên có nhiều công 
trình nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng của thiền quán, 
nhưng có nhiều đồng nghiệp của ông vẫn còn nghỉ ngờ 
chuyện này, như trước đây chính ông đã nghi ngờ cho tới khi 
ông gặp đức Đạt Lai Lạt Ma: “Phần lớn các khoa học gia 


CÁC BÀI PHỤ LỤC . 183 


vẫn chưa tin là khoa học có thể học hỏi gì từ phương pháp 
thực tập thiên quán của đạo Phật. Họ nghĩ là các kết quả này 
chỉ do trí trởng tượng mà thôi. 


Tuy nhiên Flanagan không quan tâm lắm đến những lời 
phê bình. Ông nói: “8a chục năm trước đáy nhiễu người nghĩ 
là tôi điên khi tôi đề tâm nghiên cứu vê những biến chuyển 
của nét mặt con người. Nhà nhân chủng nồi tiếng Margaret 
Mead đã từng chê tôi phí phạm thì giờ!°.0) 


2- CUỘC CÁCH MẠNG THIỀN CHÁNH NIỆM 


Người biến thực tập Thiền Chánh Niệm của Phật giáo 
thành một phương pháp khoa học dùng chữa trị nhiều chứng 
bệnh trong các phòng thí nghiệm và bệnh viện là Tiến sĩ lon 
Kabat Zin. Ông là một chuyên viên về sinh học di truyền 
tại Đại Học Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
đã thực tập về yoga và Thiền nhiều năm. Trong lúc thực tập 
Thiền ông có ý nghĩ đem áp dụng Thiên cho các bệnh nhân 
thực tập: Thiền để chữa bệnh. Cũng giống như đức Phật xem 
việc truyền bá đạo Phật đề tìm cách làm vơi khổ, ông muốn đưa 
Thiền vào bệnh viện vì bệnh viện là nơi có nhiều khổ đau. 


Các lớp thực tập Thiền Chánh Niệm bắt đầu một cách 
khiêm tốn ở tầng hầm của bệnh viện: Lớp Thiền Chánh Niệm 
để làm giảm căng thẳng tinh thần (Viết tắt là MBSR) bệnh 
nhân thực tập 2 giờ một ngày trong 8 tuần lễ. Ông dạy bệnh 
nhân theo dõi hơi thở, chú ý đến cách thở, cách ăn, sự căng 
thăng trong cơ thể, các liên hệ giao lưu và chăm sóc. Các lớp 
§ tuần này vẫn còn kéo dài đến hiện nay, nội dung chỉ sửa đổi 
một vài chi tiết nhỏ. Năm 1990 Tiến sĩ Kabat Zinn-xuất bản 


1. Viết theo Kim Zetter, Good Weekend, The Sydney Morning Her- 
ald, August 30, 2003. 


184 ' CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


tác phẩm Full Cafastrophy Living có ghi lại chỉ tiết những 
mô tả cách giảng dạy và lời chỉ dẫn của chương trình trong 
bệnh viện UMass. Càng ngày càng có nhiều người thích thú 
muốn theo học các khóa dạy này. Ông Bill Mayers soạn tập 
tài liệu Healing and Mind, mô tả cách thức một người bình 
thường thực hành Thiền Chánh Niệm, nhờ thế càng ngày 
càng có nhiều người muốn theo học. Tác phẩm thứ hai của 
Jon Kabat Zin, Wherever you go there you are, đã trở thành 
một tác phẩm best seller. 


Dù là tổ chức sáng lập ra để điều hành thực tập Chánh 
niệm, tuy nhiên MIT không giữ thương hiệu độc quyền mà 
chỉ yêu cầu các tổ chức đặt thêm tên mới nếu dùng thiền 
Chánh Niệm vào mục đích khác. Như Chánh niệm trong khi 
ăn, Chánh niệm cho các Bà Mẹ và Chánh Niệm dành cho các 
bậc làm cha mẹ, áp dụng thực tập chánh niệm vào việc chữa 
trị Ung Thư v.v... 


Chương trình MBSR là nguồn cung cấp thực tập Chánh 
niệm lớn nhất hiện nay. Những người dạy các khóa này phải 
là những người được cấp chứng chỉ giảng dạy MBSR trong 
500 bệnh viện và bệnh xá trên toàn thế giới. Có chín ngàn 
người tốt nghiệp giảng dạy MBSR từ cơ sở đào tạo Oasis. 
Cho đến nay có chừng I8 ngàn đã theo học các khóa MBSR. 
tại UMass. Đó là chưa kế hàng ngàn người khác đã qua các 
khóa học tổ chức tại địa phương của họ. 


Thêm vào các khóa MBSR, có nhiều nhóm và chương 
trình nghiên cứu tại trung tâm MARC, Đại Học Califor- 
nia, Los Angeles (UCLA) dạy thiền Chánh niệm 6 tuần 
cho sinh viên và nhân viên giảng huấn cũng như cho công 
chúng. Chương trình Integrative Health Partners ở Chicago 
dạy khóa thực tập Thiền Chánh Niệm trong vòng 4 tuần lễ. 
Tại Philadelphia có các khóa dạy Thiền Chánh Niệm trong 


CÁC BÀI PHỤ LỤC . 185 


chương trình Penn Program for Mindfulness. Ngoài ra có các 
khóa hàm thụ trực tuyên và các lớp trên TV. 


Lý do chính tại sao thực tập Chánh niệm phổ quát được 
công chúng theo thực tập là vì Thiền ở đây không còn là loại 
thiền giác ngộ trong các truyền thống tâm linh như Phật giáo, 
mà nó trở thành một phương pháp phổ biến và khoa học. Các 
phương pháp này đã được kiêm nghiệm trong các phòng thí 
nghiệm tại các bệnh viện. Trong một bài nghiên cứu của Bà 
Margaret Cullen, một giảng viên MBSR lâu năm, người đã 
soạn thảo chương trình MBSR, có nhan đề “Tình trạng thực 
hành Thiên chánh niệm ở MỸ?” trong một cuộc hội thoại vào 
tháng 6 năm 2010, bà viết: “Có hàng trăm công trình nghiên 
cứu về ảnh hưởng của Thiền Chánh niệm trên thân và tâm, 
kế cả bệnh trầm cảm, lo âu, nghiện ma túy, rỗi loạn ăn uống, 
mắt ngủ, đau kinh niên, tiểu đường, thấp khớp, trẻ con siêu 
hiếu động. Trong 4 kho đữ kiện về y tế lớn nhất (EBSCO, 
CINAHL, PSYCLINE và MEDLINE) có nhiều tài liệu cho 
thấy MBSR hữu hiệu trong việc chữa trị căng thăng tỉnh thần 
và lo âu trong đời sống hàng ngày và các bệnh mãn tính. 


Mười cơ quan khác nhau trong National Institutes of Health- 
care đang tài trợ cho 40 công trình nghiên cứu về hiệu quả của 
Thiền Chánh niệm trong việc cải thiện việc nghiện rượu, bệnh 
tim và các phụ nữ đang tuyệt kinh, chỉ mới kể một ít thí dụ. 


So sánh với sự hỗ trợ của những phương pháp chữa trị 
khác, tài nguyên dành cho Thiền Chánh niệm cũng còn quá 
khiêm tốn. Tuy nhiên nên nhớ là 30 năm trước đây không có 
ai biết hay nghiên cứu về Thiền Chánh niệm. 

Những khám phá của Khoa học não bộ gần đây cho thấy 
hiệu quả của việc Thiền Chánh niệm cũng là một lý do khiến 
cho Thiền Chánh niệm được chú ý và trở nên phô cập. 


186 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Năm 1979 đồng thời với thời gian Jon Kabat Zin phát 
động chương trình MBSR, một khoa học gia về khoa học trí 
năng, ông Francisco Varela, và Elenor Roach, tổ chức một 
nghị luận tại Đại học Phật giáo Naropa Institute ở Boulder, 
Colorado để giao lưu về phương pháp nghiên cứu về Tâm Ý 
giữa Đông và Tây. Sự hiểu biết về ảnh hưởng của Thiên trên 
não bộ trở thành một đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học, 
đưa đến cuộc đối thoại vào năm 1987 tại Dharamsala và đức 
Đạt Lai Lạt Ma, “Cuộc đối thoại giữa Phật giáo và Khoa học 
về Ý thức” do viện nghiên cứu về Tâm và Đời Sống bảo trợ. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma không những khuyến khích cuộc đối 
thoại này mà còn tham dự tích cực trong hơn 20 buổi họp. 
Như Matthieu Ricard và Daniel Siegal xác nhận, não bộ rất 
uyên chuyền, tự nó có thê thay đổi theo thời gian và có thê 
thay đổi và tăng trưởng tích cực nhờ thực tập Thiền quán. 
Vào năm 2010, Richard Davidson, một nhà nghiên cứu não 
bộ trước đây đã nghiên cứu về sự thay đổi của não bộ khi 
thực hành thiền chánh niệm, đã khai mạc Trung Tâm Nghiên 
Cứu Về Y Tế Não Bộ tại Đại Học Wisconsin, Madison. 
Trung tâm này chuyên nghiên cứu về hiệu quả tích cực của 
các phương pháp thiền trên não bộ. 


Các nhà nghiên cứu được hỗ trợ bởi các dụng cụ nghiên 
cứu được thiệt lập trong phòng thí nghiệm Waisman, nơi có 
những dụng cụ chụp hình não bộ tân tiên trong nhiêu năm. 


Những người thực tập Thiền Chánh niệm thường được 
gọi bằng một tên khác nữa là những người thực hành nội 
tĩnh (Conemplatives), “hướng nội", nhiều người nghĩ là họ 
ngồi trầm tư trong cô độc, cách biệt với đời sống bên ngoài. 
Nếu chúng ta có được chính kiến chúng ta thấy rằng những 
người thực tập thiền quán nhằm thay đổi những định chế xã 
hội, thực hiện các giá trị như lắng nghe và hợp tác, và quan 


CÁC BÀI PHỤ LỤC . 1§7 


tâm nhiều đến những người khác. Chade Meng Tan, người 
phát động chương trình Search Inside Yourself trên Google 
tin rằng hòa bình thế giới bắt đầu từ sự an lạc bên trong của cá 
nhân, tại nơi làm việc và trong gia đình. Tâm bình thế giới bình. 

Một số dân biểu Mỹ cũng phát biểu tương tự là, Thiền 
chánh niệm có thể giúp những người bình thường có một đời 
sông tốt đẹp hơn, các nhà lãnh đạo chịu lắng nghe dân chúng 
hơn và hữu hiệu hơn trong việc đề nghị những chính sách lợi 
ích cho dân chúng. 


Cuộc cách mạng thực tập Thiền Chánh niệm bắt đầu bằng 
một động tác giản dị là chú ý đến hơi thở, cảm thọ trong thân 
và tâm, nhưng rõ ràng là có thể đi rất xa. Nó giúp chúng ta 
lập lại quân bình của đời sống trong gia đình, bạn bè và nhất 
là duy trì và tăng cường sức khỏe. Không có sức khỏe thì 
không làm gì được và nhất là không hưởng được gì dù có tiền 
rừng, bạc bê. Và nhất là nó phù hợp với những lời dạy của 
đức Phật: Đạo Phật chỉ có một hương vị duy nhất là hương 
vị giải thoát; Nhự Lai không có dạy gì hơn là phương pháp 
diệt khổ. Chú ý đến hơi thở là một chuyện rất nhỏ. Nhưng ai 
cũng có thê làm được nếu có quyết tâm. Chánh niệm có thê 
giúp chúng ta chuyên hóa và thay đổi được thê giới. 


Trong tình trạng các tôn giáo độc thần làm mọi cách để 
cải đạo, cộng tác với ngoại bang để thực hiện chánh sách 
thực dân mới, trách nhiệm của giới lãnh đạo Phật giáo hiện 
nay lớn lao đến là chừng nào. Thay vì khuyến khích Phật tử 
duy trì những hủ tục mê tín, Ban Hoằng Pháp Trung ương 
của Giáo hội PGVN nên cô động cho một phong trào thực 
tập Thiền Chánh niệm, đã được hỗ trợ qua những bằng chứng 
khoa học. 


Đây là một phương tiện hoằng pháp, giản dị ít tốn kém 


188 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


nhưng có hiệu quả nhất. Ai cũng có thể thực hành được 
nhưng mức độ chuyền hóa không thể lường trước được.!? 
3- NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG VỀTHIỀN CHÁNH NIỆM 

Nhiều người gặp tôi trong bệnh viện thường hỏi tôi Thiền 
là gì. Tôi giải thích với họ Thiền chú ý về một đối tượng đặc 
biệt nào đó nhằm một mục tiêu đặc biệt. Những người thực 
tập tâm linh trong các truyền thống khác nhau trong nhiều 
quốc gia đã phát triển ra nhiều cách thực hành thiền khác 
trong bao nhiêu thế kỷ. Có thể nói có hàng trăm cách thực 
hành thiền khác nhau và mục đích của Thiền là “tỉnh thức", 
là làm cho chúng ta chuyển hóa và thay đổi nhờ hiểu biết, 
lòng từ bi và có cái nhìn đúng (chánh kiến). 

Một cách tổng quát Thiền có thể phân ra làm 2 loại dựa 
trên cách nhắn mạnh của ý thức lên đối tượng. Loại Thiền thứ 
nhất là Quán. Các hành giả chú ý đến một đối tượng có định 
nào đó như là lập đi lập lại một câu kinh, hay lời cầu nguyện, 
hay chăm chú đến (quán) một hình tượng linh thiêng, như 
tượng Quán Thế Âm trong Phật giáo Tây Tạng (Do đó sinh 
ra từ kép Thiển- -quán). Trong khi thực hành, nếu ý tưởng trở 
đi lạc hay bị cuôn theo những ý tưởng khác, người hành giả 
nhẹ nhàng lôi kéo ý thức trở về đối tượng. Đối tượng này 
do từng cá nhân chọn lựa hay tùy truyền thống tâm linh của 
họ. Nếu thực tập Thiền sức khỏe, đối tượng được chọn lựa 
thường có tánh cách “trung lập” như cảm giác của hơi thở, 
hay cảm thọ của thân khi di chuyền (như Thiền đi, đứng, 
ngồi...) hay những cảm thọ bên trong hay bên ngoài cơ thể 
(từ ngữ trong bệnh viện gọi là rà-soát cơ thê (body scan). 


Loại thiền thứ hai gồm tất cả các loại thiền Chánh niệm, 


2. Viết theo Barry Boyce và các người Biên tập của Shambhala Sun. 


CÁC BÀI PHỤ LỤC . 189 


chú tâm đến loại ý thức trong khoảnh khắc (yresen momen?). 
Các phương pháp này khuyến khích ý thức về đối tượng ở 
đây và bây giờ. Loại chính niệm này được mô tả như vô 
tác, buông xả (Le go), dùng chánh niệm theo dõi- nhưng 
không can thiệp vào. Chính niệm là một khả năng có sẵn 
của con người Chánh niệm có thê được định nghĩa như là 
ý thức chăm chú “không chọn lựa”, mở rộng cho tất cả xuất 
hiện trong vòng tâm thức. Đó là khả năng mà chúng ta aI 
cũng đều có, không phải là một tài năng đặc biệt, nhưng 
chúng ta thường không để ý, hay không quan tâm, nhưng 
cần phải kiên nhẫn tập luyện. Ý thức không phải là suy nghĩ 
về ý tưởng mà là ý thức trãi nghiệm trực tiếp về ý tưởng và 
về thế giới cảm thọ; Trong thuật ngữ phật giáo có chữ Xúc: 
Chúng ta có thê xúc với pháp hay thân tâm bằng mắt (thấy) 
nghe, nếm và trãi nghiệm cảm thọ qua thân thê. Chánh niệm 
không “phán đoán mà chỉ mở rộng vòng tay tiếp nhận tất cả 
những gì xuất hiện trong tầm ý thức, không khen chê hay 
xua đuôi bất cứ cái gì. Chính niệm được vun trồng bằng cách 
chăm chú có mục đích, sâu xa, không phán đoán bất cứ cái 
gì trong hay ngoài thân và tâm. Thực tập chánh niệm chú ý 
cảm thọ trong từng giây từng phút hiện tại. Một cá nhân có thể 
sống tràn đầy và làm chủ tâm ý, không phó mặc cho “phi công 
tự động" điều khiên mình (nghĩa là bị lôi cuốn trong dòng thác lũ 
tâm viên-ý mã) và luôn sống tỉnh thức trong hiện tại của đời họ. 


Thực hành Thiền Chánh niệm giúp chúng ta đạt được ý 
thức trong sáng về hiện tại một cách có hệ thống. Càng có 
thêm ý thức trong sáng về hiện tại có thể đem đến lợi ích cho 
cá nhân trong lúc thực tập chánh niệm cũng như trong sinh 
hoạt đời sống hằng ngày. 


Tại sao Thiền Chánh niệm được áp dụng trong khung 
cảnh bệnh viện và nhằm mục đích giảm căng thẳng? 


100. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Việc áp dụng thực tập Thiền Chánh niệm để làm giảm 
mức căng thắng tinh thần là do sự khám phá về mối liên hệ 
mật thiết giữa thân và tâm trong việc chữa bệnh trong y học 
Tây phương trong vòng 25 hay 30 năm qua. Các nhà nghiên 
cứu khám phá rằng tâm và thân liên hệ mật thiết với nhau, 
tư tưởng, niềm tin, tình cảm và căng thắng tỉnh thần có ảnh 
hưởng quan trọng đến sức khỏe và bệnh tật. Thiền quán là 
một phương pháp đề “cơ thê tự điều hành" để bệnh nhân “tự 
hành động' để giữ thân thể mạnh khỏe và tránh được bệnh 
tật. Các nghiên cứu cho thấy là những người thực tập Thiền 
quán thường có sức khỏe tốt hơn những người không thực 
tập. Các cuộc nghiên cứu cũng khám phá khả năng chú ý 
cũng giúp chúng ta giúp thân thể thư giản và khả năng giữ 
chánh niệm trong mọi hoàn cảnh giúp chúng ta bỏ thói quen 
đối với căng thắng tinh thần. 


Tại sao thực tập thiền chánh niệm hàng ngày lại cần thiết? 


Thực tập Thiền Chánh niệm cũng giống như những loại 
thực tập khác chỉ có hiệu quả khi chúng ta chịu khó... thực 
tập. Như vận động cơ thê, thay đổi chế độ dinh dưỡng, hay 
thực tập Thiền quán cũng vậy. Bác sĩ chuyên khoa về tim ở 
Đại Học Harvard, bác sĩ Herbert Benson, cho biết là nếu một 
người thực tập thiền quán 20 phút mỗi ngày, có thể làm giảm 
áp huyết của họ một cách đáng kể. Số lượng thời gian thực 
tập mỗi ngày tùy theo từng người. Nói một cách tổng quát, 
chúng ta có thể kết luận là nếu chúng ta thực tập 30 phút mỗi 
ngày sẽ thấy hiệu quả rõ rệt cho hành giả. 


Thực tập thiền quán dạy trong các bệnh viện có dinh 
líu gì tới các truyền thông tâm linh Đông phương (như 
Phật giáo) không? 


Thiền Quán thực tập ở phương Tây hiện nay phần lớn 


CÁC BÀI PHỤ LỤC . 191 


xuất phát từ các truyền thống Phật giáo. Tuy nhiên việc áp 
dụng và việc chữa trị y tế chỉ mới bắt đầu từ 25 hay 30 năm 
gân đây. Những phương pháp dạy thiền quán đĩ nhiên là chịu 
ảnh hưởng của các truyền thống này (như phương pháp quán 
niệm về hơi thở đức Phật và tăng đoàn đầu tiên là những người 
đã thực tập Thiền Chánh niệm như 7ï trưởng Bộ Kinh có ghi lại 
kinh Quán niệm hơi thở (Anapanasafi) hay kinh Tứ Niệm Xứ 
(Safipaffhana)°). Tuy nhiên khi áp dụng trong môi trường bệnh 
viện các phương pháp này trở thành phương pháp phố quát 
không theo hệ phái nào và thường mang tính cách khoa học. 


Tôi không thê ngồi Thiền được, tâm trí của tôi nhảy lung 
tung. Tôi không g1ữ tâm yên tĩnh được, lúc nào tôi cũng phải 
suy nghĩ! 


Khi thực tập Thiền Chánh niệm chúng ta sẽ gặp rất nhiều 
khó khăn cho dù chỉ thực tập một vài hơi thở hay một vài 
phút. Khi ý thức một phần nào đó trong cuộc đời, chúng ta 
cảm thấy có lúc chúng ta thấy buồn (khổ thọ) có lúc vui (lạc 
thọ) mà lúc trước chúng ta không đề ý. Và cảm thấy bất an 
khi gặp các khổ thọ, hành giả có thê nghĩ là đây là vì họ thực 
hành không đúng cách. Các xả thọ (không vui không buồn) 
cũng vậy. Hành giả nhận thấy những trãi nghiệm của cả một 
đời người, có vui có buồn và vì không phán đoán, nên không 
từ chối cũng như không tiếp nhận niềm nỡ cảm thọ nào, mà chỉ 
quan sát chúng một cách “khách quan". Đây là nghĩa của cụm từ 
“Thấy tất cả pháp như chúng là” (See things as they are). 


Những hành giả thực hành phương pháp Thiền quán để 
làm giảm Stress MBSR (Meditation Based Stress Reduction) 
phong trào do Jon Kabat Zin phát động tại University of Mas- 


3. Xem phụ lục. 


102: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


sachusetts có thê hỏi: “Tại sao ý thức về những khổ thọ giúp 
tôi giảm căng thăng?” Câu trả lời là quý bạn có được một cơ 
hội làm giảm căng thắng và làm lành vết thương bằng cách 
“thấy' rõ ràng tất cả cảm thọ đang hiện diện và cho chúng ta 
những cơ hội tốt nhất để có những đáp ứng khéo léo tùy hoàn 
cảnh. Chúng ta làm thức tỉnh hiện thực của đời mình không 
còn phản ứng theo thói quen nữa. 


Thực tập chánh niệm không phải là điều dễ thực hành. 
Đề duy trì chánh niệm chúng ta phải vận dụng đến những 
vô lượng tâm như từ, bị, hỷ và xả cho “chính chúng ta”. Đây 
không phải là những tánh chất “tưởng tượng" hay do chúng 
ta sáng chế ra. Chúng tiềm ân trong mỗi chúng ta, những tính 
chất quan trọng trong bản chất con người. Rủi thay nhiều 
người không nhận ra được tính chất này nên không biết làm 
thế nào để chúng hiện ra trong tâm mình. 


Khi bắt đầu chú ý đến những khổ thọ, chúng ta phải đề ý 
đến những phản ứng quen thuộc của chúng ta. Thường chúng 
ta tự chỉ trích mình khi gặp các khổ thọ, hoặc là phản ứng 
nhỏ nhen, chật hẹp hay xem đó là những thất bại của chính 
mình. Điều đó làm chúng ta thêm stress khi tự đồ lỗi cho 
chính mình. Thực hành chánh niệm chúng ta có thể nhận ra 
thói quen phê phán, đồ lỗi và “nhỏ nhen' đối với chính chúng 
ta. Ý thức được điều đó chúng ta có thê thách thức thói quen 
phê phán đó. Chúng ta có thê nhất quyết đối đầu với nỗi đau 
đó với lòng từ bi độ lượng như đối với người thân thương. Từ 
bi và độ lượng với chính chúng ta không phải là một chuyện 
dễ dàng! Phần lớn trong cuộc đời, chúng ta đã đối xử với 
chúng ta như thế! 


Làm thế nào để đem chánh niệm vào sinh hoạt hằng ngày? 


Có khi nào quý vị ăn một que cà rem, bắt đâu liêm một 


CÁC BÀI PHỤ LỤC . 193 


hai cái, quý vị chợt nhận thấy đang cầm trên tay một tắm 
khăn giấy ướt? Có khi nào quý vị lái xe từ điểm A đến điểm 
B và khi đến nơi thì không còn nhớ để ý đến những gì trên 
đường! Ai trong chúng ta cũng có lúc làm như thế! Đó là một 
trong nhiêu thí dụ cho thấy nhiều lúc chúng ta thiếu chánh niệm 
(sống trong mộng). Chúng ta bị lôi cuốn theo những dòng thác 
lũ của tư tưởng và cảm thọ và để cho cuộc đời chúng ta được lèo 
lái năm này sang năm nọ bởi một “phi công tự động”. 


Chúng ta rơi vào một thói quen là không sống cuộc đời 
của chúng ta trong hiện tại. Hậu quả của thái độ sống thiếu 
chánh niệm hay thất niệm này nhiều khi rất đắt giá! Chúng ta 
quên những giai đoạn quý giá nhất của đời mình, và không 
đề ý đến những thông tin quan trọng nhất, những quan tâm 
đến các tín hiệu, những liên hệ và nhiều khi không thèm đề 
ý tới những tín hiệu “báo động" về sức khỏe của chính chúng 
ta cho đến lúc quá muộn! 

Sự liên hệ của chúng ta và các biến cố căng thắng trở 
thành thói quen, không thể hiện trong ý thức của chúng ta 
cho đến khi thân, tâm và tâm lý mất chức năng, và đến một 
lúc chúng ta không còn có thể bỏ qua được nữa. Phản ứng 
là thân thể trở nên căng thăng, tình cảm đau buồn, và chúng 
ta trở nên hốt hoảng và trầm cảm và trở thành một tù nhân 
của thói quen suy nghĩ và tự độc thoại, kế cả một bảng liệt 
kê những gì ám ảnh chúng ta và những lời phê bình cay độc. 


Một trong những cách thoát khỏi tình trạng sống dưới ảnh 
hưởng của “phi công tự động” là thực tập chánh niệm. Chúng 
ta chỉ đem sự chú ý đến giây phút hiện tại và cho chúng ta 
“nghỉ ngơi” trong ý thức hiện tiền, ở đây và bây giờ. Chúng 
ta cho phép chính chúng ta hoàn toàn an trú trong hiện tại, để 
ý đến cảm thọ bên trong và bên ngoài thân tâm trãi nghiệm 
cuộc đời như một bông hoa từ từ hé nở. 


194 ' CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Chúng ta thực tập “một cách ở đời mới", và trở nên lưu 
tâm đến những gì mà chúng ta đang cảm thọ, và tất cả hành 
động chúng ta đều có nhiều thông tin hơn nhờ đó phản ứng 
đúng mức, thay vì chỉ là những phản ứng theo thói quen và 
thiếu chú ý. 

Cần phải cỗ gắng. Khi nghĩ tới điều này đêm hay ngày, 
nhớ là chúng ta cần có thêm chánh niệm. Có thêm sự chú 
ý và trãi nghiệm trực tiếp những gì có đây, bây giờ, nhất là 
những gì trong thân và tâm, trong ý thức. Thay đổi cách thức 
quý vị bắt đầu một sinh hoạt. Thí dụ như trước buổi họp, 
bắt đầu với 2 phút yên lặng trong chánh niệm, theo dõi hơi 
thở, thở vào một vài hơi thở trong chánh niệm trước khi làm 
những công việc hàng ngày. Ngay giữa khi một hoạt động, 
chú ý đến cảm thọ của hơi thở khi rửa chén, khi ăn, khi dẫn 
chó đi dạo, khi đang làm một công việc nào đó, v.v... Hãy 
chú ý đến hơi thở. Khi ngừng xe ở đèn đỏ, đứng xếp hàng 
chờ lên xe buýt, trong siêu thị, khi chờ một người nào đó đến 
rước, đề ý đến tiếng động, cảm giác, hình ảnh hay tư tưởng 
vừa phát hiện. 

Trong những trường hợp như thế dùng cảm giác từ hơi 
thở như là cái neo để giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm bằng 
cách theo dõi cảm giác từ hơi thở. Cho phép quý vị theo dõi 
cảm giác của hơi thở lúc thở ra hít vào hay ngừng lại lúc hơi 
thở đang ra hay vào. Đừng cố gắng kiểm soát hơi thở, để 
chúng tự nhiên ra, tự nhiên vào. Chú ý liên tục và hoàn toàn 
vào cảm giác trực tiếp của hơi thở. Khi nào quý vị cảm thấy 
tâm mình đi lạc, hay thấy hỗn loạn, hay bực mình, kéo chú ý 
trở lại hơi thở. Quý vị có thê phải làm lại điều này nhiều lần 
trong một kỳ thực tập chính niệm. Không sao cả. Dù là một 
hành giả có nhiều kinh nghiệm đến đâu đi nữa, ai cũng có lúc 
phải trở về theo dõi hơi thở vì tâm “lăng xăng' đi chỗ này chỗ 


CÁC BÀI PHỤ LỤC . 195 


khác, nhất là khi quý vị mới thực tập. Điều quan trọng là có 
được ít giây phút sống trong chánh niệm. Giây phút chánh 
niệm mà quý vị có, chỉ cân một hơi thở trong chánh niệm, coI 
như là quá đầy đủ! Thực tập rồi quý vị sẽ hiễu. 


Thực tập vài hơi thở trong một kỳ ngồi thiền, một vài 
phút trong chánh niệm nếu có thể. Nếu muốn, quý vị có thê 
dành một số thì giờ nhất định đề thực tập (Mỗi lần từ 15 phút 
đến nửa giờ hay nhiều hơn) không bị ràng buộc hay cản trở 
trong những công việc. Trong một thời gian, quý vị sẽ thấy 
những buổi thực tập đều đặn sẽ hỗ trợ những buổi thực tập ngắn 
hạn bắt định kỳ trong ngày và trong những trường hợp khác. 


Tôi không thực tập được chính niệm, Tâm tôi không chịu 
“đứng yên” một chỗ. 

Tâm ai cũng lăng xăng bất an như vậy, cho dù quý vị chỉ 
thực tập một vài hơi thở hay trong vài phút. Quý vị phải “tử 
tế” và kiên nhẫn với mình khi chuyện đó xảy ra và nhẹ nhàng 
đưa tâm trở về hơi thở. 

Nếu quý vị hay có khuynh hướng “khó khăn' đối với 
chính mình hay cảm thấy khó chịu hay xem đó là một sự thất 
bại, nên xem đây chỉ là những phán đoán, không phải lúc nào 
cũng đúng, hay chỉ là một ý nghĩ vừa trỗi dậy, xem đây như 
là một ý tưởng như những ý tưởng khác /e be và lef go, và 
nhẹ nhàng đưa chú ý trở về hơi thở. 


Quý vị hy vọng sẽ cảm thấy thư giản, mặc dù trong giây 
phút ngăn ngủi. Cảm giác thư giản là đồng minh của quý vị. Nó 
giúp quý vị “an trú” trong hiện tại, có thêm nhiều chánh niệm. 


Tuy nhiên thực tập chánh niệm không phải chỉ có mục 
đích giúp quý vị thư giãn. Mục đích của thực tập chánh niệm 
giúp quý vị sông tỉnh thức trong hiện tại. 


1096 ' CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


Càng thực tập thì quý vị càng có thêm chánh niệm. Quý 
vị có thể chú ý thêm những chuyện khác kể cả những chuyện 
gây ra khổ thọ. Và đây là một sự tiến bộ, không phải là thất 
bại. Không có gì sai lầm trong việc quý vị lưu ý thêm nhiều 
khổ thọ. Ngược lại quý vị có thêm chánh niệm trong nhiều 
chuyện khác. Khi quý vị có thêm chánh niệm về những khổ 
thọ, thử xem quý vị có tăng “thêm từ bi” đối với chính mình 
hay không và có đem ra ánh sáng khi kinh nghiệm bừng nở. 
Thực tập chính niệm trong hiện tại không phải làm chúng ta 
bỏ chạy trồn những kinh nghiệm “khổ thọ”, mà chúng ta học 
cách mở rộng đề đón nhận tất cả những khả thê của mỗi hoàn 
cảnh. Điều này làm tăng có hội làm lành những vết thương 
và chuyên hóa thân tâm. Nó cũng giúp chúng ta thoát khỏi 
những hoàn cảnh khỏi những đau khổ mà không có lối thoát 
nào khác hơn là chịu đau khổ. Chúng ta sẽ thấy là chánh 
niệm không bị phá hủy hay hư hại khi tiếp xúc với đau khổ. 
Nó biết cơn đau và thoải mái với nỗi đau một cách hoàn toàn 
cũng như biết và thoải mái với tất cả những hoàn cảnh và 
kinh nghiệm khác. Cuối cùng là đừng “mong cầu" (s/ving) 
khi thực tập chánh niệm. Đừng cô gắng làm cho chuyện gì đó 
xảy ra hay đạt được điều đặc biệt gì đó. Chỉ cần thư giản và 
chú ý hết sức mình những gì đang thể hiện ở đây và bây giờ. 
Dưới hình thức nào cũng được cho phép quý vị trãi nghiệm 
trực tiếp khi cuộc đời hé mở, chú ý cần thận với một tắm lòng 
rộng mở.® 


xkk 


4. Bác sĩ Jeff Brantley thành lập và giám đốc trung tâm Duke Integra- 
tive Medicine, tại University Califormia at San Diego. 


KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ 


Bản tiếng Anh và Tiếng Việt 


Kinh Quán Niệm Hơi Thở bằng tiếng Anh và tiêng Việt 
(Trích lục) 
(Extract of the Sutra on the Full Awareness of Breath- 


Iing (AnapanasatI) sutra, bản dịch của Anabel Latty, Parallax, 
California, 1988) 


1-Khi thở vào một hơi dài, hành giả quán niệm: Tôi đang 
thở vào một hơi dài. 

Khi thở ra một hơi dài hành giả quán niệm tôi đang thở 
ra một hơi dài. 

2- Khi thở vào một hơi ngắn, hành giả quán niệm: tôi 
đang thở vào một hơi ngăn. 

Khi thở ra một hơi ngắn, hành giả quán niệm: tôi thở ra 
một hơi ngăn. 

3- Hành giả quán niệm:Tôi đang thở vào và ý thức toàn 
vẹn cả hơi thở mà tôi đang thở vào. 

Tôi đang thở ra và ý thức toàn vẹn cả hơi thở mà tôi đang 
thở ra. 

4- Hành giả quán niệm: “Tôi đang thở vào và làm cơ thể 
trở nên tĩnh lặng". 

“Tôi đang thở ra và làm cơ thê trở nên tĩnh lặng". 


1098 - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


5- Hành giả quán niệm: “Tôi đang thở vào và cảm thấy 
an lạc). 

“Tôi đang thở ra là cảm thấy an lạc”. 

6- Hành giả quán niệm: “Tôi đang thở vào và cảm thấy 
an lạc). 

“Tôi đang thở ra và cảm thấy an lạc". 

7- Tôi đang thở vào và theo dõi tâm ý của tôi 

Tôi đang thở ra và theo dõi tâm ý của tôi”. 

8- Tôi đang thở vào và làm tĩnh lặng tâm ý của tôi. 

Tôi đang thở ra và làm tỉnh lặng tâm ý của tôi. 

9- Tôi đang thở vào và ý thức toàn vẹn tâm ý của tôi. 

Tôi đang thở ra và ý thức toàn vẹn tâm ý của tôi. 

10- Tôi đang thở vào và làm tâm ý của tôi hoan lạc. 

Tôi đang thở ra là làm tâm ý của tôi hoan lạc. 

11- Tôi đang thở vào và tập trung tâm ý của. 

Tôi đang thở ra và tập trung tâm ý của tôi. 

12- Tôi đang thở vào và gỡ tâm ý của tôi khỏi mọi ràng buộc 

Tôi đang thở ra và tháo gỡ tâm ý của tôi khỏi mọi ràng buộc. 

13- Tôi đang thở vào và quán niệm tính cách vô thường 
của vạn hữu. 

Tôi đang thở ra và quán niệm tính cách vô thường của 
vạn hữu. 

14- Tôi đang thở vào và quán niệm về sự tự do của tôi đối 
với vạn hữu. 

Tôi đang thở ra và quán niệm sự tự do của tôi đối với 
vạn hữu. 


KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ 199 


15- Tôi đang thở vào và quán niệm về sự dập tắt của mọi 
ảo vọng nơi tôi. 

Tôi đang thở ra và quán niệm về sự dập tắt của mọi ảo 
VỌNg nơi tÔI. 


16 Tôi đang thở vào và quán niệm về sự buông xả của 
mọi phiền não và ảo vọng nơi tôi. 

Tôi đang thở ra và quán niệm về sự buông xả của mọi 
phiền não và ảo vọng nơi tôi. 


33k 


17- Breathing In a long breath, he knows: “I am breathing 
in a long breath'. Breathing out a long breath, he knows, “l 
am breathing out a long breath'. 


18- Breathing 1n a short breath, he knows. “I am breath- 
Ing 1n a short breath” Breathing out a short breath, he knows, 
[am breathing out short breath'. 


19- “I am breathing In and am aware of my whole body. 
l am breathing out and am aware of my whole body. This 1s 
how he practices. 


20- I am breathing In and making my whole body calm 
and at peace. [ am breathing out and making my whole body 
caÌm and at peace. This 1s how he practices. 


21- I am breathing 1n and feeling Joyful. I am breathing 
out and feeling happy. [ am breathing out and feeling Joyful). 
Thịs 1s how he practices. 


22- I am breathing 1n and feeling happy. I am breathing 
out and feeling happy. I am breathing out and feeling happy. 
He practices like this. 


200. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỀN CHÁNH NIỆM 


23- Iam breathing In and aware of the activifles of the 
mind In me. [ am breathing out and am aware ofthe actIvities 
1n the mind In me. I am breathing out and aware of the actIvi- 
ties of the mind in me. He practices like this. 


24-I am breathing In and making the activitles of the 
mind in me and at peace. Ï am breathing out and making the 
activitles of the mind 1n me calm and at peace. He pracfices 
like this. 


25- Iam breathing 1n and aware of my mind. I am breath- 
Iing out and Ï am aware ofmy mind. He practices like this. 


26- I am breathing in and making my mind happy and 
at peace. I am breathing out and making mind happy and at 
peace. He practices like this. 


27- I am breathing In and concentrating my mind. I am 
breathing out and concentrating my mind. He practices like 
this. He practices like th1s. 


28-I am breathing In and liberaton my mind. I am 
breathing out and liberating my minds. He practices like th1s. 


29- I am breathing In and observing the Impermanent na- 
ture of all dharmas. I am breathing out and observing the 
Impermanent nature of all dharmas. He practices like this. 


30- I am breathing In and observing the fading. I am 
breathing out and observing the fading of all dharmas. He 
practices like this. 


31-l am breathing In and contemplating liberation. I 
am breathing out and contemplating liberation. He prac- 
tices like this. 


32-I am breathing In and contemplating letting go. I 


KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ '. 201 
am breathing out and contemplating letting go. He prac- 


tices like this. 


3k sksk 


1. Kinh An Ban thủ ý Anapanasai Bản dịch tiếng Việt của Nhất Hạnh, 
Majjhima Nikaya 118 trong Phép? Lạ của Sự Tỉnh Thức, Nhât Hạnh, Lá 
bôi, San Jose, 1988, pp 105-106). 


Kinh Người Biết Sống Một Mình 
Looking deeply at lIfe as 1t 1S 
In the very here and now 
The practitioner dwells 
In stability and freedom 
W©e must be diligent today 
To walt until tomorrow 1s foo late 
Decafh comes unexpectedly 
How can we bargain with 1t? 
Bhaddekaratta Sutta (Annabel Laity D) 


KINH KALAMA ANH VIỆT 


Thanissaro Bhikkhu; Thích Minh Châu 


Anguttara Nikaya III.6S 
Kalama Sutta 
Translated by Thanissaro 
Bhikkhu. 


I have heard that on one oc- 
casion the Blessed One, on 
a wandering tour among the 
Kosalans with a large com- 
munity of monks, arrived at 
Kesaputta, a town ofthe Ka- 
lamas. 


The Kalamas of Kesaput- 
ta heard 1t said, “Gotama 
the contemplative -- the 
son of the Sakyans, having 
gone forth from the Sakyan 
clan -- has arrived at Ke- 
saputfta. And of that Master 
Gotama this fine reputation 
has spread: “He 1s indeed a 


Tăng Chi Bộ IIL.65 
Kinh Kàlàma 
Hòa thượng Thích Minh 
Châu dịch 


Như vây tôi nghe. Một thời, 
Thế Tôn đang đi du hành 
giữa dân chúng Kosala, cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo, đi 
đến Kesaputta, thị trấn của 
các người Kàlàmà. 


Các người Kàlàmà ở Ke- 
saputta được nghe: “Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất 
gia từ dòng họ Thích ca đã 
đến Kesaputta. Tiếng đồn tốt 
đẹp như sau được truyền đi 
về Sa-môn Gotama: Ngài là 
Thế Tôn, bậc Ứng Cúng A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, 


Blessed One, worthy, and 
riphtly self-awakened, con- 
summate 1n  knowledge 
and conduct, well-gone, a 
knower of the cosmos, an 
unexcelled trainer of those 
persons ready to be tamed, 
teacher of human and divine 
beings, awakened, blessed. 
He has made known -- hav- 
Ing realized 1t through direct 
knowledge -- this world with 
1s devas, maras, and brah- 
mas, 1íS gøeneratons with 
ther contemplatves and 
priests, their rulers and com- 
mon people; has explained 
the Dhamma admirable 1n 
the beginning, admirable in 
the middle, admirable 1n the 
end; has expounded the holy 
life both In 1s particulars and 
1n 1fs essence, entirely perfect, 
Surpassinply pure. lt 1s øood 
fo see sụch a worthy one. ”” 


So the Kalamas of Kesaput- 
ta went to the Blessed One. 
On arrival, some of them 
bowed down to him and sat 
to one side. Some of them 
exchanged courteous greef- 


206 . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


Minh Hạnh Túc, Thiên Tuệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. Sau khi tự thực chứng, 
Ngài đã giảng dạy chư thiên 
và loài người, hàng tu sĩ và 
cư sĩ, vua chúa cùng thường 
dân, Ngài đã giảng Pháp cao 
diệu từ chặng đầu, chặng 
giữa, cho đến chặng cuối; 
Ngài đã giảng đời sống phạm 
hạnh chỉ tiết và rõ ràng, toàn 
hảo, hoàn toàn tỉnh khiết. 
Lành thay, nếu chúng tôi 
được yết kiễn một vị Ứng 
Cúng như vậy”. 


Rồi các người Kàlàmà ở 
Kesaputta đi đến Thế Tôn. 
Sau khi đến, có người đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên; có người nói lên 
với Thế Tôn những lời chào 


ings with him and, after an 
exchange of friendly greet- 
Ings and courfesies, sat tO 
one side. Some ofthem sat to 
one side having saluted him 
with their hands palm-to- 
palm over their hearts. Some 
of them sat to one side hav- 
ing announced their name 
and clan. Some of them sat 
to one side 1n silence. 


As they sat there, the Kal- 
amas of Kesaputta said to 
the Blessed (One, “Lord, 
there are some prlesfs and 
contemplatives who come 
to Kesaputta. They expound 
and glorify ther own doc- 
trines, but as for the doc- 
trines of others, they depre- 
cate them, revile them, show 
contempt for them, and dis- 
parage them. And then other 
priests and  contemplatives 
come to Kesaputta. They ex- 
pound and glorify theIr own 
doctrines, but as for the doc- 
trines of others, they depre- 
cate them, revile them, show 
contempt for them, and dis- 
parage them. They leave us 


KINH KALAMA ANHVIỆT 207 


đón thăm hỏi, sau khi nói lên 
những lời chào đón thăm hỏi 
thân hữu rồi ngồi xuống một 
bên; có người chắp tay vái 
chào Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên; có người xưng tên 
và dòng họ rồi ngồi xuống 
một bên; có người Im lặng 
rồi ngồi xuống một bên. 


Sau khi ngồi xuống một bên, 
các người Kàlàmà ở Kesa- 
putta bạch Thế Tôn: 

- Có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn, bạch Thế Tôn, đi đến 
Kesaputta. Họ làm sáng tỏ, 
làm chói sáng quan điểm 
của mình, nhưng họ bài xích 
quan điểm người khác, kh- 
¡nh miệt, chê bal, xuyên tạc. 
Bạch Thế Tôn, và một số Sa- 
môn, Bà-la-môn khác cũng 
đi đến Kesaputta, Họ làm 
sáng tỏ, làm chói sáng quan 
điểm của mình, nhưng họ bài 
xích quan điểm người khác, 
khinh miệt, chê bai, xuyên 
tạc. Đối với họ, bạch Thế 
Tôn, chúng con có những 
nghi ngờ phân vân: “Trong 


absolutely uncertainn and 1n 
doubt: Which ofthese vener- 
able priests and contempla- 
tives are speaking the truth, 
and which ones are lying?” 


“Of course you are uncer- 
tan, Kalamas. Of course 
you are in doubt. When there 
are reasons for doubt, uncer- 
tainty 1s born. 


So 1n this case, Kalamas, 
don'”t go by reports, by leg- 
ends, by traditions, by scrIp- 
ture, by logical conJecture, 
by inference, by analogles, 
by agreement through pon- 
dering views, by probability, 
or by the thought, “This con- 
templative 1s our teacher. ° 


When you know for your- 
selves that, “These qualities 
are unskillful; these quali- 


208 . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


những Tôn giả Sa-môn này, 
a1 nói sự thật, ai nói láo?” 


- Đương nhiên, này các Kà- 
làmà, các Ông có những 
nghi ngờ! Đương nhiên, 
này các Kàlàmà, các Ông 
có những phân vân! Trong 
những trường hợp đáng nghĩ 
ngờ, các Ông đương nhiên 
khởi lên phân vân. 

Này các Kàlàmà, chớ có tin 
vì nghe báo cáo, chớ có tin 
vì nghe truyền thuyết; chớ 
có tin vì theo truyền thống; 
chớ có tin vì được kinh điển 
truyền tụng; chớ có tin vì lý 
luận suy diễn; chớ có tin vì 
diễn giải tương tự; chớ có tin 
vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp 
với định kiến; chớ có tin vì 
phát xuất từ nơi có uy quyên, 
chớ có tin vì vị Sa-môn là 
bậc đạo sư của mình. 


Nhưng này các Kàlàmà, khi 
nào tự mình biệt rõ như sau: 
“Các pháp này là bât thiện; 


tles are blameworthy; these 
qualities are criticized by the 
wise; these qualities, when 
adopted and carried out, lead 
to harm and to suffering' 
-- then you should abandon 
them. 


“What do you think, Kal- 
amas? When greed arises 
In a person, does 1t arise for 
welfare or for harm?” 


-"For harm, lord.” 


-"And this greedy person, 
overcome by greed, his mind 
possessed by greed, kills liv- 
ng beIngs, takes what 1s not 
ø1ven, øoes after another per- 
son”s wIfe, tells lies, and In- 
duces others to do likewIse, 
all of which 1s for long-term 
harm and suffering.” 


“Yes, lord.” 


“Now, what do you think, 
Kalamas2 When aversion 
arilses In a person, does 
It arlse for welfare or for 
harm?” 


“For harm, lord.” 


KINH KALAMA ANH VIỆT 209 


Các pháp này là đáng chê; 
Các pháp này bị các người 
có trí chỉ trích; Các pháp này 
nếu thực hiện và chấp nhận 
đưa đến bất hạnh khổ đau”, 
thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ 
chúng! 

Các Ông nghĩ thế nào, này 
Kàlàmà! Lòng tham khởi 
lên trong nội tâm người nào, 
khởi lên như vậy là đưa lại 
hạnh phúc hay bất hạnh? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người này có tham, này 
các Kàlàmà, bị tham chinh 
phục, tâm bị xâm chiếm, giết 
các sinh vật, lấy của không 
cho, đi đến vợ người, nói láo, 
khích lệ người khác cũng 
làm như vậy. Như vậy, có 
làm cho người ấy bất hạnh 
đau khô lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Các Ông nghĩ thế nào, này 
các Kàlàmà, lòng sân khi 
khởi lên trong nội tâm người 
nào, khởi lên như vậy là đưa 
lại hạnh phúc hay bất hạnh? 
- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


“And this aversive person, 
overcome by aversion, hIs 
mind possessed by aversion, 
kills living beimngs, takes what 
1S not øIven, øoes afler anoth- 
er person”s wIfe, tells lies, and 
induces others to do likewIse, 
all of which 1s for long-term 
harm and suffering.” 


“Ves, lord.” 


“Now, what do you think, 
Kalamas? When delusion 
arilS€S In a person, does 
It arlse for welfare or for 
harm?” 


“For harm, lord.” 


“And this deluded person, 
overcome by delusion, hIs 
mind possessed by delusion, 
kills living beings, takes what 
1S not ø1ven, øoes afler anoth- 
er person”s wIfe, tells lies, and 
induces others to do likewIse, 
all of which 1s for long-term 
harm and suffering.” 


“Ves, lord.” 


“So what do you thínk, Ka- 
lamas: Are these qualifles 
skillful or unskillful?” 


210. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


- Người này có sân, này các 
Kàlàmà, bị sân chính phục, 
tâm bị xâm chiếm, giết các 
sinh vật, lấy của không cho, 
đi đến vợ người, nói láo, 
khích lệ người khác cũng 
làm như vậy. Như vậy, có 
làm cho người ấy bất hạnh 
đau khổ lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 


- Các Ông nghĩ thế nào, này 
các Kàlàmà, lòng sĩ khi khởi 
lên trong nội tâm người nào, 
khởi lên như vậy là đưa lại 
hạnh phúc hay bất hạnh? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 

- Người này có s1, này các 
Kàlàmà, bị sĩ chính phục, 
tâm bị xâm chiếm, giết các 
sinh vật, lấy của không cho, 
đi đến vợ người, nói láo, 
khích lệ người khác cũng 
làm như vậy. Như vậy, có 
làm cho người ấy bất hạnh 
đau khổ lâu đài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Các Ông nghĩ thế nào, này 
các Kàlàmà, các pháp này là 
thiện hay bât thiện? 


“Unskillful, lord.” 


“Blameworthy or blame- 


less?” 
“Blameworthy, lord.” 


“Criticlzed by the wlse or 
praIsed by the wIse?” 


“Criiclzed by the wlse, 
lord.” 


“When adopted and carried 
out, do they lead to harm and 
to sufering, or not?” 


“When adopted and carried 
out, they lead to harm and to 
suffering. That 1s how 1t ap- 
pears to us.” 


So, as I said, Kalamas: 
“Don't go by reports, by leg- 
ends, by traditions, by scrIp- 
ture, by logical conJecture, 
by mnference, by analogles, 
by agreement through pon- 
dering views, by probability, 
or by the thoupht, '“This con- 
templative 1s our teacher.” 


KINH KALAMA ANHVIỆT 21 


- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 


- Đáng chê hay không đáng 
chê? 

- Có tội, bạch Thế Tôn. 

- BỊ người có trí quở trách 
hay không bị người có trí 
quở trách? 


- BỊ người có trí quở trách, 
bạch Thê Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được 
chấp nhận, có đưa đến bất 
hạnh đau khổ không? Hay ở 
đây, là như thế nào? 


- Được thực hiện, được chấp 
nhận, bạch Thế Tôn, chúng 
đưa đến bất hạnh, đau khổ, ở 
đây, đối với chúng con là vậy. 


- Như vậy, này các Kàlàmà, 
điều Ta vừa nói với các Ông: 
“Chớ có tin vì nghe báo cáo, 
chớ có tin vì nghe truyền 
thuyết; chớ có tin vì theo 
truyền thống: chớ có tin vì 
được kinh điển truyền tụng; 
chớ có tin vì lý luận suy diễn; 
chớ có tin vì diễn giải tương 
tự; chớ có tin vì đánh giá hời 
hợt những dữ kiện; chớ có tin 
vì phù hợp với định kiến; chớ 


When you know for your- 
selves that, “These qualitIes 
are unskillful; these quali- 
tles are blameworthy; these 
qualities are criticized by the 
wise; these qualitles, when 
adopted and carried out, lead 
to harm and to suffering” 
-- then you should abandon 
them." Thus was 1t said. And 
In reference to this was 1f 
said. 


“Now, Kalamas, don't go by 
reports, by legends, by tradi- 
tions, by scripture, by logI- 
cal conJecture, by Inference, 
by analogles, by apreement 
through pondering views, 
by probability, or by the 
thought, “This contempla- 
tIve 1s our teacher.” 


When you know for your- 


212_. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


có tin vì phát xuât từ nơi có 
uy quyên, chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc đạo sư của mình”. 


Nhưng này các Kàlàmà, khi 
nào tự mình biết rõ như sau: 
“Các pháp này là bất thiện; 
Các pháp này là đáng chê; 
Các pháp này bị các người 
có trí quở trách; Các pháp 
này nếu thực hiện và chấp 
nhận đưa đến bất hạnh khổ 
đau”, thời này Kàlàmà, hãy 
từ bỏ chúng! Điều đã được 
nói lên như vậy, chính do 
duyên như vậy được nói lên. 
Này các Kàlàmà, chớ có tin 
vì nghe báo cáo, chớ có tin 
vì nghe truyền thuyết; chớ 
có tin vì theo truyền thống; 
chớ có tin vì được kinh điển 
truyền tụng; chớ có tin vì lý 
luận suy diễn; chớ có tin vì 
diễn giải tương tự; chớ có tin 
vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp 
với định kiến; chớ có tin vì 
phát xuất từ nơi có uy quyên, 
chớ có tin vì vị Sa-môn là 
bậc đạo sư của mình. 


Nhưng này các Kàlàmà, khi 


selves that, “These qualitles 
are skillful; these qualitles 
are blameless; these quali- 
ties are praised by the wIse; 
these qualities, when ad- 
opted and carried out, lead 
to welfare and to happiness" 
-- then you should enter and 
remann 1n them. 


“What do you think, Kal- 
amas? When lack of greed 
arils€S In a person, does 
I( arlse for welfare or for 
harm?” 


“For welfare, lord.” 


“And this ungreedy person, 
not overcome by greed, his 
mind not possessed by greed, 
doesnt kill living beings, 
take what 1s not gIven, go 
after another person's wIfe, 
tell lies, or induce others to 
do likewise, all of which 1s 
for long-term welfare and 
happiness.” 


“Yes, lord.” 
“What do you think, Kal- 
amas? When lack of aver- 


KINH KALAMA ANH VIỆT 213 


nào tự mình biết như sau: 
“Các pháp này là thiện; Các 
pháp này là không đáng chê; 
Các pháp này không bị các 
người có trí chỉ trích; Các 
pháp này nếu thực hiện và 
chấp nhận đưa đến hạnh phúc 
an lạc”, thời này Kàlàmà, hãy 
tự đạt đến và an trú! 

Các Ông nghĩ thế nào, này 
các Kàlàmà, không tham, 
khi khởi lên trong nội tâm 
người nảo, khởi lên như vậy, 
là đưa lại hạnh phúc hay bất 
hạnh cho người ấy? 


- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không tham, 
này các Kàlàmà, không bị 
tham chinh phục, tâm không 
bị xâm chiếm, không giết 
các sinh vật, không lấy của 
không cho, không đi đến vợ 
người, không nói láo, khích 
lệ người khác cũng làm như 
vậy. Như vậy, có làm cho 
người ấy hạnh phúc an lạc 
lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Các Ong nghĩ thê nào, này 
các Kàlàmà, không sân, khi 


SIon arIses 1n a person, does 
I{ arlse for welfare or for 
harm?” 


“For welfare, lord.” 


“And this unaversive per- 
Son, not overcome by aver- 
sion, his mind not possessed 
by aversion, doesn't kill liv- 
ing beings, take what 1s not 
gIven, øo affer another per- 
son? wIfe, tell lies, or In- 
duce others to do likewIse, 
all of which 1s for long-term 
welfare and happIness.” 


“Yes, lord.” 
` 


“What do you think, Kal- 
amas? When lack of delu- 
Sion arIses 1n a person, does 
It arlse for welfare or fÍor 
harm?” 


“For welfare, lord.” 


“And this undeluded person, 
not overcome by delusion, 
his mind not possessed by 
delusion, doesnt kill liv- 
ing beiIngs, take what 1s not 


214 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


khởi lên trong nội tâm người 
nào, khởi lên như vậy là đưa 
lại hạnh phúc hay bất hạnh 
cho người ấy? 


- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không sân, 
này các Kảàlàmà, không bị 
sân chinh phục, tâm không 
bị xâm chiếm, không giết 
các sinh vật, không lấy của 
không cho, không đi đến vợ 
người, không nói láo, khích 
lệ người khác cũng làm như 
vậy. Như vậy, có đem lại 
đem lại hạnh phúc, an lạc lâu 
dài cho người ấy hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Các Ông nghĩ thế nào, này 
các Kàlàmà, không sĩ khi 
khởi lên trong nội tâm người 
nào, khởi lên như vậy là đưa 
lại hạnh phúc hay bất hạnh 
cho người ấy? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 
- Người này không si, này 
các Kàlàmà, không bị sĩ 
chinh phục, tâm không bị 


xâm chiếm, không giết các 
sinh vật, không lấy của 


gIven, øo after another per- 
son? wIfe, tell lies, or In- 
duce others to do likewIse, 
all of which 1s for long-term 
welfare and happIness.” 


“Yes, lord.” 


“So what do you think, Ka- 
lamas: Are these qualitles 
skillful or unskillful?” 


“Skillful, lord.” 


“Blameworthy or 
less?” 


blame- 


“Blameless, lord.” 


“Criticlzed by the wlse or 
praIsed by the wIse?” 


“Praised by the wIse, lord.” 


“When adopted and carried 
out, do they lead to welfare 
and to happiness, or not?” 


“When adopted and carried 
out, they lead to welfare and 
to happIness. That 1s how 1t 
appears to us.” 


KINH KALAMA ANH VIỆT 215 


không cho, không đi đến vợ 
người, không nói láo, khích 
lệ người khác cũng làm như 
vậy. Như vậy, có đem lại 
hạnh phúc an lạc lâu dài cho 
người ây hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Các Ông nghĩ thế nào, này 
các Kàlàmà, các pháp này là 
thiện hay bât thiện? 

- Là thiện, bạch Thế Tôn. 


- Các pháp này là đáng chê 
hay không đáng chê? 


- Không đáng chê, bạch Thế 
Tôn. 
- BỊ người có trí quở trách 
hay được người có trí tán 
thán? 


- Được người trí tán thán, 
bạch Thê Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được 
chấp nhận, có đưa đến hạnh 
phúc an lạc không, hay ở 
đây, là như thế nào? 

- Được thực hiện, được chấp 
nhận, bạch Thế Tôn, chúng 
đưa đến hạnh phúc, an lạc. Ở 
đây, đối với chúng con là vậy. 


“So, as I said, Kalamas: 
“Don't go by reports, by leg- 
ends, by traditions, by scrIp- 
ture, by logical conJecture, 
by inference, by analogles, 
by agreement through pon- 
dering views, by probability, 
or by the thought, '“This con- 
templative 1s our teacher.” 


When you know for your- 
selves that, “These qualities 
are skillful; these qualitles 
are blameless; these quali- 
tles are praised by the wIse; 
these qualiies, when ad- 
opted and carried out, lead 
to welfare and to happiness” 
-- then you should enter and 
remann 1n them.” Thus was 1t 
said. And In reference to this 
was If said. 


“Now, Kalamas, one who 1s 
a disciple ofthe noble ones -- 
thus devoid of greed, devoid 
of IlI wIll, undeluded, alert, 


216 . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


- Này các Kàlàmà, chớ có tin 
vì nghe báo cáo, chớ có tin 
vì nghe truyền thuyết; chớ 
có tin vì theo truyền thống; 
chớ có tin vì được kinh điển 
truyền tụng; chớ có tin vì 
nhân lý luận siêu hình; chớ 
có tin vì đúng theo một lập 
trường; chớ có tin vì đánh 
giá hời hợt những dữ kiện; 
chớ có tin vì phù hợp với 
định kiến; chớ có tin vì phát 
xuất từ nơi có uy quyền, chớ 
có tin vì vị Sa-môn là bậc 
đạo sư của mình. 

Nhưng này các Kàlàmà, khi 
nào tự mình biết rõ như sau: 
“Các pháp này là thiện; Các 
pháp này là không có tội; Các 
pháp này được người có trí tán 
thán; Các pháp này nếu được 
thực hiện, được chấp nhận đưa 
đến hạnh phúc an lạc”, thời 
này Kàlàmà, hãy chứng đạt và 
an trú! Điều đã được nói lên 
như vậy, chính do duyên như 
vậy được nói lên. 

- Này các Kàlàmà, vị Thánh 
đệ tử nào ly tham, ly sân, ly 
si như vậy, tỉnh giác, chánh 
niệm, với tâm câu hữu với Từ 


and resolute -- keeps pervad- 
¡ng the first direction [the 
easf] -- as well as the second 
direction, the third, and the 
fourth -- with an awareness 
imbued with good wIll. 


Thus he keeps pervading 
above, below, and all around, 
everywhere and In every re- 
spect the all-encompassing 
cosmos with an awareness 
imbued with good wI: 
abundant, expansive, 1m- 
measurable, free from hos- 
tility, free from 1ÏI will. 


“He keeps pervading the 
frst direction -- as well as 
the second direction, the 
third, and the fourth -- with 
an awareness Imbued with 
COmpassion. 


Thus he keeps pervading 
above, below, and all around, 
everywhere and 1m every re- 
spect the all-encompassing 
cosmos with an awareness 
mmbued with compassion: 
abundant, expansIve, Immea- 
surable, free from hostility, 
free from 1ll will. 


KINH KALAMA ANHVIỆT 217 


biến mãn một phương; cũng 
vậy phương thứ hai; cũng 
vậy phương thứ ba; cũng vậy 
phương thứ tư. 


Như vậy, cùng khấp thế gIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với Từ, 
quảng đại, đại hành, vô biên, 
không hận, không sân. 


VỊ Thánh đệ tử nào ly tham, 
ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác, 
chánh niệm, với tâm câu hữu 
với Bi biến mãn một phương; 
cũng vậy phương thứ hai; 
cũng vậy phương thứ ba; cũng 
vậy phương thứ tư. 


Như vậy, cùng khấp thế gIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với BI, 
quảng đại, đại hành, vô biên, 
không hận, không sân. 


“He keeps pervading the 
first direction -- as well as 
the second direction, the 
thirrd, and the fourth -- with 
an awareness Iimbued with 
COmpassIon. 


Thus he keeps pervading 
above, below, and all around, 
everywhere and 1m every re- 
spect the all-encompassing 
cosmos with an awareness 
mmbued with compassion: 
abundant, expansIve, Immea- 
surable, free from hostility, 
free from 1ll will 


“He keeps pervading the 
frst direction -- as well as 
the second direction, the 
third, and the fourth -- with 
an awareness Imbued with 
appreciation. 


Thus he keeps pervading 
above, below, and all around, 
everywhere and In every re- 
spect the all-encompassing 
cosmos with an awareness 
imbued with appreciation: 
abundant, expansive, 1m- 


218 . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


VỊ Thánh đệ tử nào ly tham, 
ly sân, ly si như vậy, tỉnh 
giác, chánh niệm, với tâm 
câu hữu với Hỷ biến mãn 
một phương; cũng vậy 
phương thứ hai; cũng vậy 
phương thứ ba; cũng vậy 
phương thứ tư. 


Như vậy, cùng khắp thế BIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với Hỷ, 
quảng đại, đại hành, vô biên, 
không hận, không sân. 


VỊ Thánh đệ tử nào ly tham, 
ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác, 
chánh niệm, với tâm câu hữu 
với Xả biến mãn một phương; 
cũng vậy phương thứ hai; 
cũng vậy phương thứ ba; cũng 
vậy phương thứ tư. 


Như vậy, cùng khắp thế gIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với Xả, 
quảng đại, đại hành, vô biên, 
không hận, không sân. 


measurable, free from hos- 
tility, free from 1l will. 


“He keeps pervading the 
first direction -- as well as 
the second direction, the 
third, and the fourth -- with 
an awareness Iimbued with 
equanimity. Thus he keeps 
pervading above, below, and 
all around, everywhere and 
in every respect the all-en- 
compassing cosmos with an 
awareness Imbued with equa- 
nimtty: abundant, expansive, 
Immeasurable, free from hos- 
tility, free from 1Ïl wIll. 


“Now, Kalamas, one who 1s 
a disciple of the noble ones 
-- his mind thus free from 
hostility, free from 1ll wIll, 
undefled, and pure -- ac- 
quires four assurances 1n the 
here-and-now: 


1) “°If there 1s a world after 
death, 1f there 1s the fruit of 
actions riphtly and wrongly 
done, then this 1s the basIs by 
which, with the break-up of 
the body, after death, I will 
reappear In a good destina- 


KINH KALAMA ANHVIỆT 219 


Như vậy, cùng khấp thế gIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với Xả, 
quảng đại, đại hành, vô biên, 
không hận, không sân. 


Thánh đệ tử ấy, này các Kà- 
làmà, với tâm không oán 
như vậy, không sân như vậy, 
không uế nhiễm như vậy, 
thanh tịnh như vậy, _Tgay 
trong hiện tại, người ấy đạt 
được bốn sự an Ổn: 

¡ “Nếu có đời sau, nếu có 
kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, sau khi thân hoại 
mạng chung, ta sẽ sanh lên 
cõi thiện, cõi trời, cõi đời 
này”; đây là an ổn thứ nhất 
VỊ ấy có được. 


tion, the heavenly world.' 
Thịs 1s the first assurance he 
aCquIres. 


2) “°*But 1f there 1s no world 
after death, 1f there 1s no fruIt 
Ofactions rightly and wronglÌy 
done, then here 1n the present 
lie I look after myself with 
ease -- free from hosfility, free 
from 1ll wIll, free from trou- 
ble.` This 1s the second assur- 
ance he acquIres. 


3) “°H evil 1s done through 
acting, still I have willed 
no evil for anyone. Having 
done no evil action, from 
where will suffering touch 
me?” Thịs 1s the third assur- 
ance he acquIres. 


4) “°But !1f no evil 1s done 
through acting, then I can 
assume myself pure In both 
respects.” This 1s the fourth 
aSsurance he acquIres. 


“One who 1s a discIple of the 
noble ones -- his mind thus 
free from hostility, free from 
1ll will, undefiled, and pure 
-- acqulres these four asSur- 


220. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


ii) “Nếu không có đời sau, 
nêu không có kết quả đị thục 
các nghiệp thiện ác, thời ở 
đây, trong hiện tại, ta tự sống 
với tâm không oán, không 
sân, không phiền não, được 
an lạc”; đây là an ồn thứ hai 
VỊ ấy có được. 


ii) “Nếu việc ác có làm, 
nhưng ta không có tâm 
ác đối với ai cả, và nếu ta 
không làm điều ác, sao ta có 
thể cảm thọ khổ đau được”: 
đây là an ồn thứ ba vị ấy có 
được. 

iv) “Nếu việc ác không có 
làm, như vậy, cả hai phương 
diện (do ta làm vô ý hay cố 
ý), ta quán thấy ta hoàn toàn 
thanh tịnh”; đây là an ôn thứ 
tư VỊ ấy có được. 


Thánh đệ tử ấy, này các Kà- 
làmà, với tâm không oán như 
vậy, với tâm không sân như 
vậy, với tâm không uế nhiễm 
như vậy, với tâm thanh tịnh 


ances In the here-and-now.” 


“So 1† 1s, Blessed One. So 1t 
1s, Q One Well-gone. One 
who 1s a disciple of the no- 
ble ones -- his mind thus free 
from hostility, free from 1ll 
will, undefiled, and pure -- 
acquires four assurances 1n 
the here-and-now: 


““Jf there 1s a world after 
death, 1f there 1s the fruit of 
actions riphtly and wrongly 
done, then this 1s the basIs by 
which, with the break-up of 
the body, after death, I will 
reappear In a good destina- 
tion, the heavenly world.' 
Thịs 1s the first assurance he 
aCquIres. 

“°“But 1f there 1s no world af- 
ter death, 1f there 1s no fruit of 
actions riphtly and wrongly 
done, then here 1n the present 
lie I look after myself with 
ease -- free from hostility, free 
from 1ll wIll, free from trou- 
ble.` Thịs 1s the second assur- 
ance he acquires. 


KINH KALAMA ANH VIỆT 221 


như vậy, ngay trong hiện tại, 
vị có được bốn an ồn này. 


- Sự việc là như vậy, bạch 
Thế Tôn! Sự việc là như vậy, 
bạch Thiện Thệ! Thánh đệ tử 
Ấy, bạch Thế Tôn, với tâm 
không oán như vậy, với tâm 
không sân như vậy, với tâm 
không uế nhiễm như Vậy, VỚI 
tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, vị có được 
bốn an ồn: 


“Nếu có đời sau, nếu có kết 
quả dị thục các nghiệp thiện 
ác, sau khi thân hoại mạng 
chung, ta sẽ được sanh lên 
cõi thiện, cõi Trời, cõi đời 
này”; đây là an ổn thứ nhất 
VỊ ấy có được. 


“Nếu không có đời sau, nếu 
không có kết quả dị thục các 
nghiệp thiện ác thời ở đây, 
trong hiện tại, ta tự sống VỚI 
tâm không. oán, không sân, 
không phiền não, được an 
lạc ': đây là an ôn thứ hai vị 
ấy có được. 


“2T evil 1s done through act- 
Ing, stll Ihave willed no evil 
for anyone. Having done no 
evil action, ffom where wIll 
suffering touch me?” This 1s 
the third assurance he ac- 
qUIr€S. 


““But 1Ÿ no evil 1s done 
through acting, then I can 
assume myself pure In both 
ways.` This 1s the fourth as- 
surance he acquires. 


“One who 1s a discIple of the 
noble ones -- his mind thus 
free from hostility, free from 
1ll will, undefiled, and pure 
-- acqulres these four assur- 
ances In the here-and-now. 


“Magnificent, lordl Mag- 
nificent! Just as 1 he were to 
place upripht what was over- 
turned, to reveal what was 
hidden, to show the way to 
one who was Ïosft, or tO carry 
a lamp Into the dark so that 
those with eyes could see 
forms, in the same way has 
the Blessed One -- through 


222. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


“Nếu việc ác có làm, nhưng 
ta không có tâm ác đối với ai 
cả, và nếu ta không làm điều 
ác, sao ta có thê cảm thọ khổ 
đau được”; đây là an ôn thứ 
ba vị ấy có được. 


“Nếu việc ác không có làm, 
như vậy, cả hai phương diện 
(do ta làm vô ý hay cố ý), ta 
quán thấy ta hoàn toàn thanh 
tịnh”; đây là an ồn thứ tư vị 
ấy có được. 


Vị Thánh đệ tử ấy, bạch Thế 
Tôn, với tâm không oán như 
vậy, với tâm không sân như 
vậy, với tâm không uế nhiễm 
như vậy, với tâm thanh tịnh 
như vậy, ngay trong hiện tại, 
vị có được bốn an ôn này. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế 
Tôn! Thật vị diệu thay, bạch 
Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, 
như người dựng đứng những 
gì bị quăng ngã xuống, hay 
trình bày cái gì bị che kín, 
hay chỉ đường cho người bị 
lạc hướng, hay cầm đèn sáng 
vào bóng tối để những ai có 
mắt có thể thấy sắc. Cũng 


many lines oŸ reasoning -- 
made the Dhamma clear. We 
go to the Blessed One for 
refige, to the Dhamma, and 
to the Sangha ofmonks. May 
the Blessed One remember 
us as lay followers who have 
gone to him for refuge, from 
this day forward, for life.” 


KINH KALAMA ANH VIỆT 223 


vậy, Chánh pháp đã được 
Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện thuyết giảng. 
Chúng con nay xin quy y 
Thế Tôn, quy y Pháp, quy y 
chúng Tỷ-kheo. Mong Thế 
Tôn nhận chúng con làm 
đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, chúng con xin 
trọn đời quy ngưỡng. 





224 . CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THIỂN CHÁNH NIỆM 


SÁCH THAM KHẢO 


Doidge, Norman. The Brain that changes ïíselƒ. Penguin 
Books. London. 2007 

Hanson, Rick & R. MendIus. Ø⁄däha š Brain. New Har- 
binger Publications, CA, 2009 

Bob Stahl & Elisha, Golstein. 4 Mndƒfulness-Based 
Stress Reducftion Workbook. New Harbinger Publications, 
CA, 2010. 

Harrington, Anne & ZaJonc, Arthur. 7e Dalai Lama aí 
MIT. Harvard University Press, 2006. 

McFarlane, Thomas. /sfein and Buddha. Ulysses 
Press, CA, 2002. 

Stahl, Bob & Goldsten, Elisha. Mindƒfulness-Based 
Stress Reduction Workbook. New Harbingers Publications, 
Inc, 1998. 

Williams, Mark & Penman, Danny. Mimdƒfulness, Án 
Eight Week Plan For Finding Peace in a Framtic World. Ro- 
dale, NY, 2011 

Zimn, Jon Kabat. Mimdƒfulness ƒor Beginner š. Sounds 
True. USA, 2012 

Zimn, Jon Kabat. Full Cafastrophe Living, Delta Trade 
Paperbacks, New York, 2009 


